ThS. NGUYÊN BÌNH 


¿e 


NHÀ XUẤT BÁN TỪ ĐIỄN BÁCH KHOA 


Dao Hồi - Trì thức cơ bản 
© Bắn quyền thuộc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa 


Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam 


Nguyễn Bình 

Deo Hồi : Tri thứ: cơ bản / Nguyễn Bình - Н. : Từ dién Bách khoa, 
2012. - 222tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

Thư mục: tr. 2|8-220 

ISBN 9786049005787 


1. Đạo Hải 
297 - dc14 
TBB0066p-CIP 


NGUYỄN BÌNH 


ĐẠO HÔI 
TRI THỨC CƠ BẢN 


NHÀ XUẤT BẢN TÙÐIËN BÁCH KHOA 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Các tôn giáo ай là 
bản địa hay du nhập từ bên ngoài vào đều chung sống 
hòa bình trên đất mẹ Việt Nam. Mỗi người Việt Nam 
đều có quyền có hoặc không có tín ngưỡng và người theo 
đạo cũng như người không theo đạo đều được tôn trọng 
như nhau. 


Trong xã hội đan xen các tôn giáo như vậy, dưới sự 
dẫn dắt của tinh thần đoàn két, yêu nước, từ lâu đã này 
sinh nhu cầu khách quan tìm hiểu tín ngưỡng của nhau. 
Người theo đạo này muốn hiểu giáo lý, giáo luật, lịch sử 
hình thành, nguyên tắc tô chức... của đạo khác. Người 
không theo đạo nào mong muốn hiểu hơn cuộc sống 
tỉnh thần của những người có đạo sống quanh mình. 
Bởi hiểu biết, thông cảm chính là cơ sở cho đoàn kết và 
dựng xây. 


Đáp ứng nhu cầu đó, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa 
đã phối hợp với các nhà khoa học Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn 
và xuất bản bộ sách giới thiệu những kiến thức cơ bản 
về các tôn giáo chính hiện hữu ở Việt Nam. Mỗi cuốn 
trong bộ sách bạn đọc sẽ gặp những tri thức cơ bản 
nhất về tôn giáo mà nó dë cập: quá trình hình thành và 
phát triển (ra đời, lễ nghĩ và kinh sách, tổ chức, phân chia 
giáo phái, phát triển...), quá trình du nhập vào Việt Nam 


5 


NGUYÊN BÌNH 


(nếu không là tôn giáo bản địa); các cơ sở thờ tự; sự 
phát triển ở Việt Nam hiện nay, v.v... 

Đây là loại sách phó biến kiến thức phỏ thông, nội dung 
phải đảm bảo ngắn, gọn nhưng đầy đủ tri thức cơ bản 
về mỗi tôn giáo. Cách diễn đạt cần bình dân để sao cho, 
ngoài tín đồ của tôn giáo ấy, ai đọc cũng hiểu. Yêu cầu 
đó thực sự là thách thức mà các soạn giả đã hết sức 
cố gắng nhưng hẳn không tránh khỏi đâu đó có lúc khó 
Vượt qua. 

Mong nhận được phê bình, góp ý của đông đảo bạn đọc 
gần xa để lần tái bản được hoàn thiện hơn. 


NHÀ XUẤT BẢN 
TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA 


Mở đầu 


Viết một cuốn sách giới thiệu ngắn nề tôn giáo yêu cầu tác 
giả phải cân nhắc vè sự ngắn gọn, rõ ràng và dë hiểu. 
Những yêu cầu này hết súc đặc thà trong trường hợp Islam 
giáo, một tôn giáo của những người ở những nền uăn hóa 
hết súc khác nhau. Do yêu cầu rõ ràng, tác giả phải lựa 
chọn lập trung одо một số nội dung và đưa ra những ví dụ 
cụ thể vè đức tin nà tục lệ Islam giáo. Do vây, phải cáo lỗi 
nhưng dóc giả quan tâm đến khu оис hoặc Imh рис nào đó 
trong thế giới Islam giáo chưa được dë cập đến một cách 
thích đáng. 

Trong cuốn sách này, tác giả chỉ dưa ra sự mô tả cô đọng 
nhất vè lịch sử hình thành, những uấn đề liên quan đến 
đức tin và thực hành tôn giáo của các tín đồ Islam giáo 
Bình thường và không cố gắng đưa ra khung cảnh tôn giáo 
nhu đang điễn ra tại Afghanistan, Pakistan hay khu оис 
Trưng Đông và Bắc Phi. Tất nhiên, những chủ đề này cüng 
sẽ được mó tả kỹ hơn trong môt số cuốn sách nào đó. 


Tác giả cũng cố gắng sử dụng nhất quán các thuật ngữ 
chuyên môn chưa được chuẩn hóa như trong cách sử dụng 
học thuật. Chẳng hạn, dùng từ "Muslim" để chỉ cả nam uà 
nữ tín đồ Islam giáo hoặc để chỉ các sự kiện lịch sử Һау xã 
hội mang nội dung hoặc đặc điểm tôn giáo. Các niên dai 
пёи trong sách được tính theo Công lịch. Những thuật ngữ 


Y 


NGUYÊN BÌNH 


bằng chữ Arập đã được Latinh hóa chỉ sử dụng ở những 
chỗ thật cần thiết, đồng thời, cũng cung cấp một phần 
giải nghĩa các từ ngữ Arập Latinh hóa có trong cuốn sách 
này - những độc giả muốn biết rõ hơn nên tra cứu ở phần 
phụ lục của cuốn sách. 


Thuật ngữ cũng là một uấn đề nan giải để chỉ các cộng 
đồng Islam giáo ở Việt Nam. Ai cũng biết Islam giáo truyền 
одо dán tộc Hồi (Hui - một dân tộc sinh sống chủ yếu ở 
khu tự trị Ninh Ha của Trung Quốc hiện nay) và trở thành 
tôn giáo của dân tộc này, da đó, được gọi là Hồi giáo. Ó 
Việt Nam, tôn giáo xâm nhập одо cư dán Chăm tạo nên 
những cộng đồng gắn liền обї tón giáo đó. Vì ойу, trên 
thục tế, khi nhắc đến cư dân Chăm trong một số uăn bdn 
của chính quyền địa phương thường kèm theo tôn giáo mà 
họ theo, пм Chăm Bàlamôn, Chăm Bàni, Chăm Islam. 
Người Chăm cũng nhu phần đông người Kinh hiện nag 
vån quen gọi Islam giáo là Hồi giáo, од tên gọi Hồi giáo 
cũng được dùng trong các vän bản của Đảng, Nhà nước, 
Ban Tôn giáo Chính phủ. Tuy nhiên, trong cuốn sách nàu, 
tôi dàng t? Chăm Ват để chỉ cộng döng tín đồ người 
Chăm thực hành đức tin Islam giáo (cho dù có thể yếu tố 
Бат giáo д đâu không còn sâu đậm) ở tinh Ninh Thuận 
ой tinh Bình Thuận; và dùng từ Chăm Islam để chỉ cộng 
đồng tín dò Islam giáo ở các tinh Nam Bộ nà 4 thánh đường 
å tinh Ninh Thuận. 


Mặc dà tác giả có nhiều cố gắng, song chắc chấn cuốn 
sách còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý 
của dộc giả. 

Nguyễn Bình 


THẾ GIỚI ISLAM NGÀY NAY 


Islam là một tôn giáo có số lượng môn dó ước tính gần 
1 tỷ trên toàn thế giới, có mặt trên mọi châu lục có đân 
cư sinh sống. Trong vòng 100 năm kể từ khi ra đời trên 
bán đảo Arập ở thế kỷ VII Công lịch, cộng đồng Islam 
đã xuất hiện ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Thông qua 
các trung tâm học tập và những tác phẩm của các học giả 
Islam mà nhiều tư tưởng Hy Lạp đã vươn tới châu Âu 
Kitô giáo. Các nhà khoa học Islara đã có những đóng 
góp khoa học quan trọng như hệ thống đại số, chữ số 
không (0), quỹ đạo hình elip trong thiên văn học. Tám 
quan trọng của Islam đối với sự phát triển của văn hóa 
bờ tây Địa Trung Hải còn để lại dấu vết trong những từ 
gốc Arập mà giờ đây còn tồn tại trong Anh ngữ (có 
nhiều bằng chứng hơn trong ngôn ngữ Tây Ban Nha và 
Bồ Đào Nha) như các từ: đại số, lúa mì, đô đốc, nước 
trái cây. 


Một đặc điểm đáng chú ý trong lịch sử Islam là tất cả 
những vùng đất mà Islam được truyền tới thì đến nay 
văn còn bám rễ ở đó, chỉ có trường hợp ngoại lệ đáng 
kế là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đây là những nơi 
có một quá trình tái chinh phục Kitô giáo lâu dài ("Tái 
truyền giáo"). Kế tiếp đó là những tòa án dị giáo Tây 
Ban Nha, đã bài trừ có hệ thống dân cư theo Islam giáo 


9 


NGUYÊN BÌNH 


ở khu vực này. Dẫu vậy thì khi có sắc lệnh ủng hộ 
việc trục xuất dứt khoát những tín đồ đạo Islam và 
đạo Do Thái ban hành năm 1619 (127 năm sau khi 
kết thúc công cuộc "Tái truyền giáo" - năm 1492), chỉ 
riêng ở Vương quốc Castile đã có khoảng 2 triệu tín 
đồ Islam giáo bỏ trốn. Điều đó cho thấy, ở một mức 
độ nhất định, Islam giáo đã hòa nhập với cuộc sống 
Tây Ban Nha. 


Islam giáo tiếp tục là tôn giáo chiếm ưu thế ở những 
quốc gia khác như Morocco ở phía tây và Indonesia ở 
phía đông; Senegal ở phía nam tới Kazakhstan ở phía 
bắc. Ở mỗi quốc gia này, Islam giáo được thực hành 
theo những cách khác biệt. Những khác biệt này được 
thể hiện rõ ràng nhất trong trang phục và những phong 
tục của tín đồ xung quanh những sự kiện của đời người 
như sinh nở hay cưới xin. Vì thế, tín đồ Islam giáo ở 
Bosnia có nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống với 
những người hàng xóm theo đạo Kito hơn là với những 
tín dó Islam giáo ở Pakistan, hay tín đổ Islam giáo ở 
Indonesia đã dung nạp nhiều yếu tố thần thoại Hindu 
giáo vào trong đời sống tôn giáo của họ. Ở những nơi 
khác, phong tục của tín đồ Islam giáo ở từng địa phương 
phản ánh nhu cầu phải làm nói bật cộng đồng Muslim 
so với những cộng đồng không phải là Muslim. Chẳng 
hạn, tín đồ Islam giáo ở Ấn Độ ăn những thức ăn riêng 
biệt và tránh những loại hoa cũng như màu sắc nhất 
định trong 18 cưới nhằm mục đích duy trì sự khác biệt 
của riêng họ so với đa số tín đồ Hindu giáo. Vì thế, có 
thể để cập đến vô vàn những nét dị biệt về bản sắc, mà 


10 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


theo đó, người ta có thể phân biệt được cộng đồng 
Muslim với những cộng đồng khác. Những nét dị biệt 
này thuộc về ngôn ngữ, tộc người, chủng tộc, dân tộc, 
thái độ đối với thế giới hiện đại, kinh nghiệm liên quan 
đến chủ nghĩa thực dân, thời đại, tình trạng kinh tế, vị 
trí xã hội, đặc trưng giáo phái,v.v... Bất cứ một sự tuyên 
bő nào về niềm tin của tín đồ Islam giáo được cho là 
mang tính phổ quát thì chắc chắn sự tuyên bố ấy cuối 
cùng cũng có thể trở thành những ngoại lệ ở một nơi 
nào đó trong thế giới Muslim. 


Tuy nhiên, đa số tín dó Islam giáo văn có sự giống 
nhau trong thực hành nghi lẽ. Đó là việc sử dụng gần 
như phó biến tiếng Arập là ngôn ngữ cầu nguyện và tế 
lẽ bắt buộc. Hơn thế nữa, dù nhiều tín đồ Islam giáo có 
tinh thần chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước phát 
triển cao độ thì rất nhiều người vẫn có cảm giác rằng, 
tất cả họ đều thuộc về một cộng đồng (Umma). Vì thế, 
tín đồ Islam giáo của một quốc gia hay một khu vực 
nào đó sẽ chào đón những tín đồ islam giáo ở những 
nơi xa cách, không có liên quan về mặt địa lý, bằng sự 
nồng nhiệt và tình cảm của mối quan hệ họ hàng. Đó là 
điều rất hiếm thấy ở những cộng đồng tôn giáo khác. 


Đặc điểm được chia sẻ chủ yếu của tất cả tín đồ Islam 
giáo là đặt niểm tin vào Thượng Đế - người đã truyền 
sự Thiên khải bång lời gọi là Koran (Qu ran) qua một 
sứ giả tên là Muhammad. Muhammad sinh năm 570 
Công lịch ở thành phố Месса, Arập Xêut, và mất ở 
thành phố Madinah năm 632. Những cách thức cụ thể 


11 


NGUYÊN BÌNH 


để nhận diện Thượng Đế, bản chất của Thiên khải 
(Koran) và khái niệm về lời tiên tri, được hiểu rất khác 
nhau qua thời gian và ở những bối cảnh khác nhau, 
nhưng điều cốt lõi của những yếu tố này đều nhằm xác 
định tính thống nhất của Islam giáo là không thay đổi. 


Thượng Đế theo tiếng Arập là Allah. Các nhà nghiên 
cứu cho rằng, rất có thể từ này có gốc từ chữ "al-ilah", 
nghĩa đen là "Thượng Đế”. Allah cũng thường xuyên 
được gọi là "al-Rabb”, tiếng Агар nghĩa là "Chúa tế”. 
Allah cũng thường được gọi bằng bất cứ cái tên nào 
khác bởi "Thượng Đế" được tín đồ Islam giáo nói bång 
nhiều ngôn ngữ khác nhau (Ví dụ: "Khan da" trong ngôn 
ngữ Indo - Iran, "Tanri" hoặc "Tengri" trong ngôn ngữ 
Trung Á). Các học giả phương Tây nghiên cứu về 
Islam giáo đôi khi miều tả Thượng Đế của tín đồ Islam 
giáo như một người nghiêm khắc và đáy thịnh nộ, đồng 
thời, mối quan hệ của con người với Ngài là mối quan 
hệ quy phục được thúc đẩy chủ yếu bằng nỗi e sợ bị 
trừng phạt và niềm mong ước được ban thưởng về mặt 
tinh thần ở Thiên đường. Tuy nhiên, đối với nhiều tín 
đồ Islam giáo, những đặc điểm bao quát toàn bộ về 
Thượng Đế là lòng trắc ẩn và lòng nhân từ. Thái độ lý 
tưởng mà con người nên có đối với Allah không phải là 
quy phục, e sợ mà là thái độ của lòng biết ơn. Những 
tín đồ Islam giáo ngoan đạo cố gắng bắt đầu mọi hành 
động, từ những nghỉ lễ tôn giáo đến những hoạt động 
trần tục như việc đi mua thực phẩm, bằng công thức 
“Nhân danh Thượng Đế, Đăng Từ Ві, Đấng Nhân Từ, 


12 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


cụm từ luôn đánh dấu sự bắt đầu của mỗi chương 
trong Kinh Koran và cũng được sử dụng để khởi đầu sự 
giao thiệp trang trọng trong suốt lịch sử Islam giáo. 


Nhiều tín đồ Islam giáo quan niệm, Islam giáo là sự 
phục tùng những phép tắc thần thánh, và bất cứ điều gì 
cho phép những phép 
tắc này chỉ phối được 
gọi là Muslim (nữ giới 
gọi là Muslima). Những 
tín đồ ngoan đạo và mộ 
đạo thường thích những 
từ mushin và mumin hon. 
Mushin dành cho nhüng 
người có những lời nói 
Biểu tượng của Hồi giáo và việc làm tốt, nghĩa 
0/00/0005 là người ngay thẳng và 
nhân ái. Mumin dành cho những người tin tưởng hoặc 
có đức tin. Từ để chỉ đức tin - Iman - có liên quan mật 
thiết với những từ chỉ sự an toàn, sự che chở, và sự tín 
nhiệm, đồng thời, đối với nhiều tín đồ tự có niềm tin 
vào sự che chở của Thượng Đế, sẽ tìm được những 
điều chỉ dán mà Ngài đã ban cho. 


Niềm tin vào tính chất duy nhất của Thượng Đế được 
gọi là Tawhid. Điều này không chỉ có nghĩa là sự thống 
nhất thần thánh mà còn có nghĩa là hành động của 
người nào đó khẳng định sự thống nhất. Từ để chỉ 
"Lòng mộ đạo" (taqwa) cũng mang một nghĩa rộng là 
sức mạnh và quyền năng. Tín dó Islam giáo hiểu rằng, 


18 


NGUYÊN BÌNH 


mối quan hệ của họ đối với Thượng Đế là một mối 
quan hệ sâu sắc mà ở đó sự sáng tạo con người của 
Thượng Đế là một phúc lành, đồng thời, những phép 
tác và sự lên án nghiêm khác của Người không phải là 
một tai họa mà là một hành động ân huệ nhằm đưa ra 
những chỉ dẫn trong cuộc sống. Nhiều tín đồ Islam 
giÁo tin rằng, đời người ở thế giới này chỉ thực sự là 
một sự thử thách cho kiếp sau vĩnh hãng. Thượng Рё 
đã cho họ sự chỉ dàn rõ ràng qua Kinh thánh và những 
lời tiên trị, vì thế, nếu văn không tuân theo lệnh Ngài, 
họ xứng đáng nhận được những điều không dễ chịu 
đang chờ ở kiếp sau. 


14 


Chương 1 
SỰ RA ĐỜI CỦA ISLAM GIÁO 


Nguồn gốc lịch sử Islam giáo bắt đầu từ cuộc đời của 
một người tên là Muhammad. Ông sinh vào khoảng 
năm 570 Công lịch tại thành phố Месса, nay là Arập 
Xêut và mất ở thành phố Madinah năm 632. 


Vào thời Muhammad, Arập có rất ít mối quan hệ về 
kinh tế, chính trị và văn hoá với các đế chế giàu có và 
rộng lớn quanh đó. Ở phía 
bắc là hai đế chế Byzantin và 
Persia; phía nam là vùng đất 
giàu có Abyssinia. Bản thân 
Агар cũng bị chia cắt thành 
hai miển: vùng cao nguyên 
Arập và vùng Nam Arập (Yemen 
ngày nay). Vùng Nam Arập 
xưa là một trung tâm kinh tế 
nông nghiệp thịnh vượng, 
Muhammad nhưng đã rơi vào tình trạng 

suy tàn. Vùng cao nguyên, nơi 

Muhammad sinh ra, là một vùng đất cản cỗi. Dân cư ở 
đây là những người du cư, cùng với bầy lạc đà, cừu và 
dë di chuyến từ nơi này đến nơi khác để kiếm tìm đồng 


15 


NGUYÊN BÌNH 


có. Chỉ có vài thành phố nằm ở những nơi màu mỡ, có 
nguồn nước chắc chắn để sản xuất nông nghiệp, và một 
vài trung tâm thương nghiệp của những người Arập có 
đất bao quanh. 

Arập thời Muhammad đang ở trong thời kỳ bộ lạc. 
Những bộ lạc này là những nhóm ха hội lớn có cùng 
chung một tổ tiên. Mỗi bộ lạc gồm một số thị tộc, mỗi 
thị tộc lại gồm nhiều đại gia đình. Trong đó, gia đình 
lâu đời nhất được thừa nhận là người lãnh đạo thị tộc. 
Tất cả những người đứng đầu thị tộc cùng nhau thiết 
lập nên Hội đồng Bộ lạc. Các Hội đồng Bộ lạc cố gắng 
điều khiển hoạt động của bộ lạc thông qua việc thương 
lượng và xây dựng sự đồng lòng nhất trí, mặc dù các thị 
tộc hùng mạnh chắc chắn có ảnh hưởng lớn hơn nhiều 
trong việc quyết định các công việc của bộ lạc so với 
các thị tộc yếu thế hơn. Ра số các bộ lạc ở Атар theo 
chế độ phụ hệ, tuy nhiên, cũng có một vài bộ lạc theo 
chế độ mău.hệ. Thậm chí, trong những bộ lạc thực sự 
theo chế độ phụ hệ, nữ giới lại là người nắm giữ tài 
sản. Minh chứng cho điểu này là người vợ đầu của 
Muhammad - bà Khadija - một bà góa giàu có, rất tích 
cực tham gia buôn bán. 


Bán đảo Arập thời đó không có một chính quyền hay 
một nhà nước trung ương, mà tồn tại tình trạng cân 
bằng giữa một bên là các bộ lạc và một bên là các trung 
tâm thương mại và trồng trọt. Những người dân du 
mục cùng một bộ lạc hay liên minh bộ lạc, với tư cách 
là thị dân, thường thỏa thuận không tấn công vào những 


16 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


trung tâm thương mại và trồng trọt, hoặc các đoàn 
buôn đến và đi. Arập nằm ở ngã tư của nhiều tuyến 
đường mậu dịch. Hàng hóa được vận chuyển qua 
đường biển sẽ cập bến tại các hải cảng Arập và được lạc 
đà chuyên chở băng qua sa mạc tới các thị trường xa 
xôi. Các trung tâm thương mại lệ thuộc nặng лё vào 
con đường mậu dịch Đông - Tây, từ Ấn Độ Dương 
sang Địa Trung Hải, và con đường mậu dịch Bắc - Nam, 
từ châu Phi tới các đế quốc Byzantine và Sassanian. Rất 
nhiều bộ lạc du mục sinh sống bằng nghề cướp bóc các 
đoàn buôn. Việc cướp bóc này diễn ra thường xuyên 
đến mức được xem như một lối sống có thể chấp nhận 
và có riêng một nguyên tắc chỉ đạo. 


Có rất ít tư liệu nói về tình hình tín ngưỡng ở Arập thời 
điểm Muhammad ra đời. Các đế chế quanh đó đã có 
rất nhiều tín đồ đạo Kitô. Cả hai đế quốc: Abyssinia và 
Byzantine, đều là những vương quốc Kitô giáo. Vùng 
Sassania Persia (Iran ngày nay) lúc ấy có đạo thờ lửa 
(Bái hoả giáo), được xem là một tôn giáo chính thức 
(nay chỉ còn lại là những tàn đư). Mặc dù vậy, nhưng 
Persia đã có một số lượng dân cư là tín đồ đạo Kitô. 
Hơn nữa, tất cả các đế quốc lúc đó đều có một số 
lượng dân Do Thái đáng kể. Vì vậy chúng ta có thể kết 
luận rằng, đã có tín dó đạo Kitô ở bán đáo Arập, nhưng 
số lượng còn rất ít, và những tín đồ này mới chỉ là 
những người theo đạo riêng rë chứ không phải toàn thị 
tộc hay bộ lạc. Cũng không có một nhà thờ nào trên 
vùng Arập. Số lượng người Do Thái sinh sống trên đất 
Агар dường như đông hơn các nơi khác. Có những bộ 

17 


NGUYÊN BÌNH 


lạc hoàn toàn là người Do Thái. Một vài bộ lạc trong số 
này có lẽ là từ Palestine di chuyển tới Arập sau sự kiện 
Đế quốc La Mã phá huỷ ngôi dén thờ ở Jerusalem cuối 
thế kỷ I Công lịch. Gần như chắc chẩn là có nhiều 
người, dù không phải dân Do Thái gốc, đã tự cho mình 
là người Israel và họ quen thuộc hơn với những câu 
chuyện về những lời tiên tri tiếng Hêbrơ, 


Đa số cư dân Arập không thuộc về bất cứ một tôn giáo 
chính thức nào, họ chỉ sùng bái đa thần giáo, trong đó 
một sč vị là linh hồn, còn những vị khác là các thần. 
Người ta tin rång, các linh hồn trú ngụ ở các vật thể tự 
nhiên như các tảng đá, cây cối, và chúng có ảnh hưởng 
tới cuộc sống con người. Trong khi đó, các vị thần 
thường được nhận diện bằng các hiện tượng tự nhiên 
như: Mặt Trời, Mặt Trăng, Mưa. Nhiều người Arập coi 
vị thần của Mặt Trăng và việc di lại, tên là Allah (nghĩa 
đen: "Thượng Đế”) như là tố tiên của họ, là vị thần 
đứng đầu các vị thần khác, trong đó, các nữ thần như 
Al-Lat và Man'at cũng được sùng bái rộng rãi. 


Người Arập thời tiền Islam giáo không có những nguyên 
tắc luân thường đạo lý và các giá trị đạo đức cặn kẽ về 
bản tính con người như những gì được thế hiện rõ trong 
thần học Do Thái giáo, Kitô giáo và Islam giáo sau này. 
Họ cũng thường không tin có cuộc sống sau khi chết, 
Thay vào đó, họ chịu sự chi phối bởi những phép tắc của 
danh du, sự can đảm và lòng hiếu khách. Do không có 
niềm tin vào cuộc sống sau khí chết, nền cách đơn giản 
nhất để có danh tiếng muôn đời là phải sống một cuộc 


18 


Đạo Hải - Trí thức cơ bản 


sống anh hùng đầy những hành động ngông cuồng về 
lòng đũng cảm và rộng lượng. Lòng đũng cảm và rộng 
lượng đó về sau được diễn tả trong các bài thơ của các 
nhà thơ bộ lạc. Người Arập kính sợ tính thần thánh của 
thơ ca và các nhà thơ, đồng thời họ coi những nhà thơ là 
người sở hữu cái siêu nhiên trên hai bình điện: vừa được 
kính sợ vừa được kính trọng, không chỉ vì họ là những 
người nghệ sĩ mà còn là sử gia của bộ lạc. 


Bên cạnh các nhà thơ, hai nhân vật khác cũng giành 
được sự kính trọng lớn trong xã hội Arập tién Islam 
giáo. Một người là nhà tiên tri; người này có thể tiên 
đoán các sự kiện trong tương lai và cố gắng tìm cách 
vượt qua các khó khăn như làm tăng thêm độ màu mỡ 
cho đất đai và tìm kiếm các vật thất lạc. Người kia là 
quan tòa. Công việc của họ là đứng ra làm trung gian 
hòa giải các xung đột trong phạm vi bộ lạc; và quan 
trọng hơn là xung đột giữa các bó lạc, như một cách 
tránh né bạo lực. Tất cả những người như trên đều có - 
sự liên quan đối với lịch sử Islam giáo sơ khai, vì trong 
thời gian làm nhiệm vụ của một sứ giả, Muhammad đã 
thế hiện những đặc tính của cả ba tầng lớp người nói 
trên, vì những khả năng này có thể cho phép sự phê 
phán của ông mang danh nhà thơ hoặc nhà tiên tri 
nhằm mục đích gạt bỏ nhu cầu tôn giáo của ông. 


1.1. Sự ra đời và cuộc sống ban đầu của Sứ giả 
Muhammad 


Muhammad ra đời đúng vào bối cảnh Arập nêu trên. 
Gia đình ông thuộc về thị tộc Hashim, bộ lạc Qurayish 
19 


NGUYÊN BÌNH 


(bộ lạc Cá Мар), một bộ lạc buôn bán có ảnh hưởng 
đáng kể ở Mecca và những vùng lân cận. Dù không 
phải là thị tộc mạnh nhất trong bộ lạc nhưng thị tộc 
Hashim vẫn được kính trọng. Mecca là nơi có ngôi дёп 
Ka°bah. Ngôi дёп này là một trong số rất ít địa điểm 
được dân cư trên khắp Arập sùng kính. Với vị thế quản 
sóc ngôi дёп, bộ lạc Qurayish không những thu được 
lợi nhuận từ những thương nhân hành hương tới đây 
mà còn có được danh tiếng tốt, vì quyền kiểm soát độc 
quyền của bộ lạc về các nghỉ lễ liên quan. Rất nhiều 
nghỉ lễ đó sau này tập hợp thành nghi lẽ hành hương 
Hajj - một nghi lễ trung tâm của Islam giáo. 


Cha Muhammad, Abdallah, đã mất trước khi Muhammad 
ra đời ít lâu và trách nhiệm giám hộ được giao cho ông 
nội Muhammad, Abd ai-Muttalib. Khi ra đời, ông được 
me, bà Amina, đặt tên là Ahmad, trong khi đó, ông nội 
lại đặt là Muhammad. Cái tên Muhammad về sau trở 
nên thông dụng hơn nhưng đôi khi người ta vẫn gọi: 
ông là Ahmad. 


Rất ít tài liệu nói về thời niên thiếu của Muhammad, 
hoặc thời gian trước khi ông làm nhiệm vụ của nhà tiên 
trí. Một số sự kiện có thể được coi là đúng sự thật hoàn 
toàn nhưng bị các nhà viết tiếu sử có lòng mộ đạo 
thêm thắt vào nhằm mục đích chứng tỏ Muhammad ra 
đời là một sự kiện trọng đại. Khi còn là một cậu bé, 
Muhammad được đưa tới sa mạc cùng sống với một bộ 
lạc du mục. Đây là một phong tục của người Mecca, có 
lẽ xuất phát từ mong muốn đưa trẻ ern ra khỏi môi 


20 


Đạo Hài - Tri thức cơ bàn 


trường có hại cho sức khoẻ của thành phố, cũng như 
xuất phát từ niềm tin rằng, những người dân du mục 
có cuộc sống Arập "thanh khiết” vé mặt văn hóa. 
Muhammad chăn cừu cùng với gia đình nuôi, và về 
sau, ông văn dành cho họ những tình cảm chân thành, 
đặc biệt là đối với mẹ nuôi - bà Halima. Theo truyền 
thuyết, một ngày nọ, Muhammad đang đồn bấy cửu 
thì có hai thiên thần đến gặp. Họ đặt Muhammad nằm 
xuống, mở lồng ngực, lấy trái tim của ông ra ngoài, rửa 
sạch trong cái chậu bảng vàng đựng дау tuyết. Sau đó, 
họ đặt trái tim về chỗ cũ và làm kín lại. Sự việc này gần 
như là biểu tượng hóa cho việc rửa sạch mọi tội lỗi đang 
ấn chứa trong cơ thế ông, Tuy nhiên, không có một ý 
niệm nào về tội lỗi nguyên thủy, cũng chẳng có niềm tin 
nào phổ biến trong Islam giáo nói về tội tổ tông truyền. 


Sau chuyến thăm viếng của hai thiên thần này, gia đình 
nuôi của Muhammad bắt đầu lo lắng cho sự an toàn 
của ông và họ quyết định trả Muhammad về với người 
mẹ đẻ trước khi có điểu gì tồi tệ xảy ra. Một thời gian 
ngắn sau khi Muhammad trở về Mecca, mẹ đẻ và ông 
nội Muhammad đều qua đời. Trách nhiệm giám hộ 
được giao lại cho người chú ruột Abufalib, một thương 
nhân thường xuyên qua lại buôn bán trong vùng Arập. 
Muhammad phụ giúp cùng với người chú trong những 
chuyến hành trình như thế, có thế lúc đó có cả một 
cuộc hành trình tới Syria. Trong những hành trình như 
vậy, Muhammad không chỉ học được nghề buôn bán 
mà còn gặp gỡ được rất nhiều người thuộc mọi tầng 
lớp khác nhau. 

21 


NGUYÊN BÌNH 


Đến tuổi trưởng thành, Muhammad trở thành một 
thương gia và nhanh chóng có được uy tín về tính trung 
thực cũng như sự tin cậy của mọi người. Một bà góa 
giàu có, tên là Khadija, đã để ý tới Muhammad và để 
nghị kết hôn cùng ông. Muhammad chấp thuận. КЫ 
đó, Muhammad mới 25 tuổi, còn Khadija đã 40 tuổi. 
Sau này, Muhammad có những lời lẽ rất {тїп mến về 
thời gian chung sống cùng Khadija, người mẹ của những 
đứa con có chung với Muhammad. 

Trong những năm sau đó, Muhammad có thói quen 
lui tới một hang động bên ngoài Mecca dé suy ngẫm 
một mình. Vào một lần như vậy, Muhammad đã ngủ 
thiếp đi và được một thiên thần đánh thức dậy. Thiên 
thần ra lệnh: "Hãy thuật lại". Muhammad đáp: "Thuật 
lại điểu gì?”. Thiên thần lặp lại mệnh lệnh ban đầu. Sau 
lần thứ ba, thiên thần ra lệnh: 


“Hãy thuật lại! Nhân danh Thượng Để của ngươi - Đấng 
Sáng tạo. 

Sáng tạo con người từ đất. 

Hãy thuật lại! Và Thượng РЕ của ngươi là người hào 
phóng nhất. 

Người đã truyền dạy bằng chữ viết. 

Đã day con người mà con người không biết điều đó.” 

Sự kiện này xảy ra khi Muhammad 40 tuổi. Sau đó, ông 
vẫn tiếp tục nhận được sự Thiên khải, có lúc thông qua 
nỗ lực của thiên thấn mà Muhammad xác định là 
Gabriel và có lúc nhận được trực tiếp từ Thượng Đế. 

22 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Lúc đầu, khi mới nhận được sự Thiên khải, Muhammad 
rất cần đến sự an ủi của Khadija. Nhưng về sau, bà đã 
thuyết phục ông lắng nghe thiên thần truyền đạt. Dần 
dán, Muhammad nhận thức được rằng, Thượng Đề đã 
lựa chọn ông làm sứ giả để truyền đạt những sứ điệp 
tới loài người về sự tồn tại của một Thượng Đế duy 
nhất và đầy quyển năng, sự cảnh báo về ngày tận thế, 
về ngày phán xử sắp xảy ra và khích lệ một cuộc sống 
đức hạnh. 


Động Hira, nơi theo các học giả Isalam, 
Muhammad nhận được mặc khái đấu tiên 


23 


Рао Hồi - Trí thức cơ bản 


Yathrib bắt đầu. Sau cùng, khi tất cả tín đồ Islam, trừ 
hai người (một người thân cận của Muhammad - Abu 
Bakr, và người kia là cháu của Muhammad - Ali), đã tới 
được Yathrib, Muhammad quyết định tự đi đến đó. 
Đến lúc này, những kẻ đàn áp Muhammad đã nhận ra 
rằng, Muhammad là sự đe dọa chết người đối với 
những lợi ích của họ và thành lập một hiệp ước nhằm 
tiêu diệt Muhammad. Biết được âm mưu này, Muhammad 
cùng với người bạn thân, người cố vấn - Abu Bakr bí 
mật rời Mecca, chỉ để Ali ở lại nhà Muhammad. Ali là 
con của Abu Talib, sau này kết hôn với Fatima, con gái 
của Muhammad. Ali là một trong những người có ảnh 
hưởng và quan trọng nhất trong giai đoạn hình thành 
Islam giáo. 


Tối đó, kẻ thù bao vây ngôi nhà của Muhammad. Ali 
đóng giả Muhammad bằng cách ngủ trên giường của 
ông. Khi nhận ra Muhammad đã trốn di, chúng liền cử 
một đội quân đi truy đuổi. Truyền thuyết ké lại rằng, 
ngay khi Muhammad và Abu Bakr trốn vào trong một 
cái hang để tránh đội quân truy sát, một con nhện đã 
giăng mạng che kín lối vào. Nhìn thấy mạng nhện, 
quân truy đuối tưởng không có ai ở trong hang nên bỏ 
đi. Muhammad và Abu Bakr tiếp tục hành trình tới 
Yathrib. Ali sau đó cũng tới Yathrib khi đã dàn xếp ón 
thỏa các nguồn tài chính và các nghĩa vụ xã hội của 
Muhammad ở Mecca. 


Cuộc di chuyến của Muhammad và tín đồ từ Mecca 
tới Yathrib diễn ra vào năm 622 Công lịch. Sự kiện này 


25 


NGUYÊN BÌNH 


đánh dấu ngày trọng đại nhất trong lịch sử Islam giáo 
và được gọi là Hijra hoặc Cuộc đại di cư. Những tín 
đồ di cư vào năm 622 được gọi là Мићајігѕ. Những 
người đã giúp đỡ họ được gọi là Ansar. Cả hai nhóm 
này déu được kính trọng. Trong lịch sử Islam giáo, bất 
cứ sự kiện nào mà một số tín đồ Islam giáo phải trốn 
tránh sự đàn áp và tới được nơi ấn пап an toàn thì được 
xem như sự tái điển Hijra. Hijra cũng đánh dấu điểm 
bắt đầu của lịch Islam giáo. Loại lịch này thường được 
dùng cho tất cả các sự kiện tôn giáo và là lịch chính 
thức của nhiều quốc gia Islam giáo hiện nay. 


Hijra là dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu của Islam giáo với 
tư cách là một tôn giáo có tính chất xã hội. Ở Mecca, 
Muhammad рап như là người cảnh báo, một thiên sử 
đem đến thông điệp của thuyết độc thần và hối thúc 
mọi người ăn năn hối lỗi về những hành động không 
tốt của họ. Ở Yathrib, tôn giáo trở thành một hiện 
tượng xã hội, góp phần phát triển lịch sử cũng như tạo 
ra các điểu luật phức tạp. Thậm chí, Yathrib đã được 
đổi tên thành Madinaht-an-nabi (Thành phố Giáo chủ), 
viết tắt là Madinah. Trong thời gian ở Madinah, sự 
Thiên ај mà Muhammad nhận được båt đầu nhấn 
mạnh tới luật pháp xã hội và ý nghĩa của lịch sử. Điều 
này cho thấy, Muhammad và tôn giáo của ông là sự 
tiếp tục các truyền thuyết thánh thần của những nhà 
tiên tri Hêbrơ. Muhammad giành được sự thăng tiến 
nhanh về địa vị xã hội. Từ chỗ là một sứ giả đơn thuần 
tới địa vị của người lanh đạo chính trị, tôn giáo, xã hội 
của toàn thể cộng đồng. Như vậy, ông đã có sự tương 
26 


Đạo Hồi - Trị thức cơ bản 


đồng với các nhân vật tôn giáo như Moses, David, và 
Solomon nhiều hơn Jesus hoặc Thích Ca Màu Ni. 


Người Mecca nhận thức được sự de dọa đang gia tăng 
của cộng đồng Islam giáo ở Madinah nên đã ba lần 
tấn công nhằm tiêu điệt họ. Sau mỗi lần như vậy, 
Muhammad cảng trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, vào 
năm 630 Công lịch, thành phố Mecca đấu hàng 
Muhammad. Muhammad tiếp nhận thành phố, hứa 
đảm bảo cuộc sống và tài sản của công dân trong thành 
phó. Hành động duy nhất diễn ra trong thành phố 
là việc hành hình một vài nhà thơ đã nhạo báng 
Muhammad và tôn giáo của ông. Đồng thời, Muhammad 
cho di chuyển tất cả đồ thờ cúng ra khỏi ngôi đền 
Kabah. Muhammad cử hành một lễ hành hương tới 
Kabah, rồi quay lại Madinah - nơi được xem là nhà của 
Muhammad. Sau đó, Muhammad thực hiện thêm một 
hành trình nữa tới Mecca trước khi qua đời. Hành 
trình này được gọi là Cuộc hành hương giã từ. Lần hành 
hương này đã trở thành khuôn mẫu cho một trong 
những nghỉ lễ quan trọng nhất của Islam giáo - lễ hành 
hương (Hajj). 


Một thời gian ngắn sau Cuộc hành hương giã từ trở về, 
Muhammad ốm liệt giường ở tại nhà của Ašsha - người 
vợ mà ông kết hôn ở Mecca sau khi bà Khadija mất khá 
lâu. Ông qua đời tại đây vào khoảng giữa trưa ngày 8 
tháng 6 năm 632 Công lịch. Theo truyền thuyết, các 
nhà tiên tri phải được chôn cất tại nơi họ qua đời. Do 
đó, Muhammad được an táng tại nhà của bà Aisha. Từ 


27 


NGUYÊN BÌNH 


đó về sau, nơi đây dần biến thành một điện thờ và trở 
thành một địa điểm hành hương quan trọng cho tới 
tận ngày nay. 


1.3. Sự sàng kính Muhammad 


Mặc đù ở mức độ giáo thuyết và trong quan niệm bình 
thường của nhiều tín đồ Islam giáo, Kinh Koran chiếm 
một vị trí trung tâm và cao hơn vị trí của Muhammad, 
nhưng thực tế có vẻ ngược lại, đặc biệt ở mức độ sùng 
bái bình dân. Hầu hết tín đồ Islam giáo đều coi trọng 
mọi thứ ở Muhammad bång sự tôn kính sâu sắc. Ра 
số tín đồ đều cảm thấy rất khó để thốt ra tên gọi 
Muhammad mà không chuẩn bị trước, và sau khi đã 
thốt ra được cái tên đó là những lời lẽ hết sức tôn kính 
(lời phổ biến nhất là Sự bình yên luôn đến với người). © 
khắp nơi, các tín đồ đều kính trọng ông và coi ông như 
một mẫu người 1ў tưởng để noi theo. Sự thi đua noi 
theo Muhammad bao quát một loạt các linh vực tù 
việc coi ông như một kiểu mẫu trong các vấn đề về luật 
pháp cũng như luân thường đạo lý, cho tới các chỉ tiết 
tưởng chừng như rất bình thường trong cuộc sống 
hãng ngày, chẳng hạn việc một người nên đánh răng, 
chải tóc như thế nào hay là ăn thức ăn gì. 


Sự hiện điện của Muhammad tỏa khắp trong cuộc sống 
tín ngưỡng Islam giáo bình dân. Có một truyền thống 
lâu đời về việc viết các bài thơ ca ngợi Muhammad, nổi 
tiếng nhất là bài Burda (còn gọi là Mantle poem) do 
Al-Busiri sáng tác vào thế kỷ ХШ. Bài này thường được 


28 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


địch sang một số ngôn ngữ khác. Những bài thơ khác 
có nội dung như vậy của các tín đồ Islam giáo nói các 
ngôn ngữ khác nhau thường được phổ nhạc, ví dụ bài 
Qawwali ở Pakistan, bài Rai ở Algeria, và những bài 
của Morocan Gnawa, hay của Bangladeshi Bauls đã 
thu được những thành công thương mại đáng ké ở 
phương Tây, 


Sự sùng kính Muhammad còn được thể hiện ngay cả 
tới những di vật của ông. Hàng loạt những điện thờ 
trên thế giới được dành cho việc sùng bái chỉ một sợi 
râu của Muhammad. Khi mà sợi râu ấy tan biến ở một 
điện thờ vùng Kashmir thì các tín đồ Islam giáo cuồng 
nhiệt giải thích điều đó như một sự công kích chống lại 
Islam giáo của chính quyền Ấn Độ có đa số dàn cư là 
tín đô Hindu giáo, và dẫn đến những cuộc náo loạn 
trên đường phố. Sự bộc phát xúc cảm của một số người 
hành hương tới ngôi mộ Muhammad ở Madinah có 
thể là những đợt khuấy động thực sự vì lòng mộ đạo bị 
chặn lại trước hòm đựng di vật của Muhammad ở cung 
điện Topkapi, Istanbul. Chiếc hòm này lưu giữ chiếc 
áo choàng, những sợi râu của Muhammad và một khuôn 
đúc dấu chân được cho là Muhammad để lại trên đống 
bùn nào đó. 


Một vài cộng đồng Islam giáo, chẳng hạn như phái 
Wahabis ở Arập Xêút cảm thấy rất khó chịu với mức 
độ sùng bái trên đối với cá nhân Muhammad, vì họ tin 
ràng, đó là hành động gần như dị giáo do việc đề cao 
Muhammad tới địa vị của một vị thánh. Tuy nhiên, 


29 


NGUYÊN BÌNH 


không có biên giới rõ ràng giữa những người đề cao 
Muhammad lên tới địa vị của một siêu nhân với những 
người coi Muhammad chỉ như một người bình thường 
khác. Những vấn đề bất hòa thực sự vượt quá sự tôn 
kính những di vật vật chất của Muhammad - những di 
vật mà giới phê bình cho là có vẻ sùng bái thần tượng - 
đồng thời cũng vượt quá vai trò của Muhammad với 
tư cách là một người trung gian giữa loài người và 
Thượng Đế; và cũng bởi thế mà có quyền đứng ra xin 
giùm cho những người có lòng mộ đạo. 

Tuy nhiên, nhiều tín đồ tin tưởng vững chắc vào khả 
năng có thể làm trung gian, không chỉ riêng có 
Muhammad mà còn rất nhiều nhân vật thánh thiện 
khác. Những người đó bao gồm các thành viên trong 
gia đình Muhammad, nhân vật thần bí xuất chúng 
(Sufi), và các cá nhân khác có phép màu hoặc những 
người có lòng sùng đạo một cách khác thường. Một 
trong những đề mục nối tiếng nhất trong Kinh Koran 
nói về khả năng có thể làm trung gian, có tiêu đề: Ai là 
người có thể làm trung gian trước Thượng Đế ngoại trừ 
khi Thượng Đế cho phép? (Chương 2, câu 255). 


Làm trung gian là một vấn đề lớn xuyên suốt lịch sử 
Islam giáo và liên quan đến những vấn đề không những 
về thần học, về diễn giải Kinh thánh mà còn đến những 
vấn đề về giai cấp, văn hóa, dòng giống cũng như mức 
độ giáo dục. Sự thừa nhận khả năng có thể làm trung 
gian trước Thượng Đế cho phép sự tồn tại của tầng lớp 
thần thánh, tăng lữ cũng như một loạt các biểu hiện 
30 


Рао Hải - Tri thức cơ bản 


tôn giáo khác nhau. Dó là một trong những sự đa dang 
chủ yếu, mà cùng với sự đa đạng này, người ta có thể 
phân tách sự đa dạng các biếu hiện tôn giáo khác nhau 
của tín đồ Islam giáo. 


1.4. Cộng đồng Islam giáo sau khi Muhammad 
qua đời 


Muhammad qua đời không chỉ định người kế vị rõ 
ràng. Mặc dù rõ ràng không có bất cứ một sứ giả nào 
sau ông nữa, nhưng không ai chắc chản được vai trò 
người lãnh đạo kế tiếp Muhammad sẽ như thế nào? 
Các bậc trưởng lão trong cộng đồng quả quyết rằng, 
người đồng hành gần gũi nhất và cũng là người theo 
đạo sớm nhất, Abu Bakr, sẽ là người dẫn dắt cộng đồng 
sau khi Muhammad qua đời. Abu Bakr mất chỉ sau 
Muhammad 2 năm. Người kế tục Abu Bakr cũng là một 
người bạn đồng hành đáng kính khác của Muhammad, 
Umar. Trong vòng 10 năm lãnh đạo cộng đồng của 
Umar và 12 năm của Uthman - người kế tục Umar - 
cộng đồng Islam giáo đã vươn ra khỏi Arập và mở rộng 
từ bờ biển Địa Trung Hải thuộc Bắc Phi tới thảo 
nguyên Trung Á. Cũng trong thời gian đó, những 
Thiên khái mà Muhammad nhận được đã được tập 
hợp thành Kinh Koran. 

Những vị lãnh đạo cộng đồng Islam giáo sau Muhammad 
không phải là sứ giả cũng không phải là các vị hoàng 
đế. Thay vào đó, họ thường được gọi là Caliph (Khalifa 
trong ngôn ngữ Arập), nghĩa là Người đại điện hoặc 


31 


NGUYÊN BÌNH 


Người được ủy nhiệm, hàm ý rằng, họ không cai trị bång 
quyền lực của riêng họ mà chỉ như là những người đại 
diện của Thượng Đế và sứ giả của Thượng Đế. Sau khi 
Uthman qua đời, việc ai sẽ là Caliph kế tiếp trở nên rối 
loạn. Nhiều người cho rằng, tước hiệu này nên dành 
cho người cháu và cũng là con rể của Muhammad - Ali. 
Tuy nhiên, lại có những người khác ủng hộ cho người 
cháu của Uthman, Mu awija. Được sự có vũ của những 
người ủng hộ, cả Ali và Mu'awija đều tự tuyên bố là 
Caliph, và nội chiến đã xảy ra. Trong khi đang tranh 
chấp thì Ali bị ám sát, do đó Mu'awija đã thành công 
trong việc thâu tóm quyền lực cho riêng mình và gia 
đình, đồng thời đã đặt nền móng cho một vương triều 
Islam giáo đầu tiên. Vương triéu này thường được gọi 
là vương triều Umayyads (một sự gợi nhớ tới tên bộ lạc 
của Mư“awija). Ngày nay, đa số tín đồ Islam giáo sùng 
đạo đều tin rång, với sự lên ngôi của vương triểu 
Umayyads thì thể chế ban đầu của chế độ Caliph đã 
chấm hết. Họ coi bốn vị Caliph đầu tiên là những 
người có tư cách tốt thật sự. Kết quả, bốn vị Caliph đó 
được thừa nhận là những người Dẫn đường hợp pháp. 
Cho dù có đúng như vậy thì trong vòng gần 100 năm 
cai trị của vương triểu Umayyads, gần như tất cả các 
vùng đất, mà ngày nay vẫn còn được nhận ra là có sự 
tồn tại của Islam giáo, đều được chinh phục; đồng thời, 
đế quốc Islam giáo mở rộng từ Tây Ban Nha tới 
Pakistan. 


Mặc dù vương triều Umayyads nắm quyển kiém soát 
gần như toàn bộ thì những tranh chấp giữa những 


32 


Đạo Hải - Trí thức cơ bản 


người ủng hộ Ali và vương triểu Umayyads văn không 
chấm dứt. Thậm chí, nó còn trở nên nghiêm trọng hơn 
khi Husayn, con trai của Ali, và nhiều thành viên trong 
gia đình, bị quân đội trung thành với Yaid, con trai của 
Muʻawija, tàn sát vào năm 690. 


Bị vỡ mộng bởi các xung đột chính trị, rất nhiều tín đồ 
Islam giáo lui về cuộc sống ẩn dật. Một số khác tự 
nguyện dấn thân di thuyết giáo cho dân cư ở những 
vùng đất mới được chinh phục, trong lúc, một số khác 
lại dâng hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu Kinh 
Koran cũng như những truyền thuyết về Muhammad 
và những người đồng hành. Chính nhờ nỗ lực của những 
người như vậy, thế giới Islam giáo đã có được một kho 
tàng thần học, triết học rực rỡ và phong phú, đồng thời 
đã thu hút được nhiều cư dân ở các vùng đất khác nhau 
theo tôn giáo mới này. 


Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo 
đã biến thành một chất xúc tác hàng đầu cho sự phân 
ly giáo phái đầu tiên trong Islam giáo, một vấn đề còn 
kéo dài cho tới ngày nay. Một tư tưởng bè phái cho 
ràng, Ali phải là người lãnh đạo hợp pháp cộng đồng 
Islam giáo. Tư tưởng này được biết đến với cái tên 
Shi'ah Ali (phái Ali) hoặc gọi tắt là Sñis (cũng có 
những cái tên gọi khác như Shi'ah, Shi'ite). Quan điểm 
Shïis nhìn nhận ba vị Caliph đầu tiên là những người 
chiếm đoạt. Họ đã tước đoạt quyền thế tập của Ali. Có 
nhiều Hadith củng cố cho піёт tin này. Người ta căn 
cứ vào những Hadith đó dé khẳng định: Muhammad 


33 


NGUYÊN BÌNH 


từng chỉ định Ali làm người lãnh đạo thay cho Muhammad 
trong những lúc ông vắng mặt. Bản Hadith nổi tiếng 
nhất minh chứng cho niềm tin trên có tên là Ghadir 
Khum. Bản này xuất hiện sau một lần dừng chân giữa 
Mecca và Madinah. Theo truyền thuyết này, trên đường 
quay về sau chuyến thăm Mecca lần cuối cùng, Muhammad 
nắm chặt tay Ali và tuyên bố trước đám đồng ráng: 
Cho những ai mà ta từng che chờ (Mawila), thì Ali là 
người che chử của người ấy. 

Ấn ý của Hadith này mang nhiều nghĩa của từ Mawia. 
Nhiều người trong giới học giả Sunni coi Hadith là 
đáng tin cậy, vì từ này đã xuất hiện trong bản tóm tắt 
của một học giả vĩ đại, Ibn Hanbal, và có không ít 
hơn mười cách đọc khác nhau, trong đó có nghĩa là 
người bảo vë hoặc người lãnh đạo với nghĩa rất hẹp. 
Điều đó ngụ ý Ali sẽ là người nắm quyền lực chỉ trong 
những bối cảnh rất cụ thể. Phái Shi'is coi lời nói đó của 
Muhammad như một sự tuyên bố công khai mà giới 
lãnh đạo cộng đồng còn lưu lại mãi mãi trong айі al- 
bayt (gia phả). Vài Hadith khác úng hộ cho sự quả 
quyết của Shiʻis, mặc dù họ cho rằng, những bản này 
do những người ủng hộ Abu Bakr và sau đó là vương 
triểu Umayyads làm giả. Phái Shiis cũng có những 
sưu tầm Hadith của riêng mình, mà những Hadith 
này lại mâu thuän với cách nhìn các sự kiện của 
phái Sunni. Bản Hadith quan trọng nhất có tên là 
Nahj al-balagha. Bàn này gồm các lời nói và những 
bài thuyết giáo được cho là của Ali. Nhiều đoạn ghi 


34 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


chép trong bản này cung cấp sự hiếu biết sâu sắc theo 
quan điểm của Shi'is liên quan đến quyền lãnh đạo sau 
Muhammad: 


Gia đình Nhà tiên trí là nơi thân bí thiêng liêng, là nơi 
bảo vệ những điều rần của Nhà tiên tri và là nơi ký thác 
những hiểu biết, là nơi trú án cho sự thông thái, là nơi tôn 
nghiêm cho những cuốn Kinh Thánh, là pháo đài kiên cố 
cho tôn giáo của Người; Qua họ, Người uốn nắn những sự 
cường điệu bí mật (của tôn giáo), và qua họ, Người xua di 
nỗi lo sợ cảnh đổ máu. 

Việc giải thích một cách tỉ mỉ các sự kiện dẫn tới việc 
Ali và gia đình Nhà tiên trì Muhammad bị cô lập về 
mặt chính trị được tìm thấy trong bản al-Khufba 
al-shaqshaqiya, hay còn gọi là "Thuyết giáo ngẫu hứng". 
Bản này có tên như vậy vì Ali đã dừng lại đột ngột 
trong khi đang thuyết giáo và từ chối tiếp tục bài 
thuyết giáo. Điều đó cho thấy, bài thuyết giáo không 
được chuẩn bị trước, nó giống như tiếng be của con lạc 
đà, phát ra và dừng lại một cách đột ngột. Theo nội 
dung của tài liệu này, trong khi gia đình Nhà tiên trị 
bận rộn với lễ an táng Muhammad, Abu Bake đã giành 
quyền lực về tay mình mà không tham khảo ý kiến 
Ali hay bất cứ thành viên thân cận nào khác của 
Muhammad. Khi qua đời, Abu Bakrc chỉ định người 
liên minh của ông ta, Umar, là người lãnh đạo cộng 
đồng dù hình thức kế nhiệm này hoàn toàn trái ngược 
với mong muốn của Muhammad. Khi Umar mất, một 
hội đồng được triệu tập để chọn người kế nhiệm. 


35 


NGUYÊN BÌNH 


Trong danh sách dé cử có cả tên của Ali nhưng lại 
không công bàng khi đa số thành viên trong hội đồng 
lại là những người ủng hộ Uthman. Điều này dẫn tới 
một giai đoạn đàn áp và gia đình trị cực kỳ đen tối 
trong lịch sử Islam giáo mà những thành viên đức hạnh 
của cộng đồng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng 
trong im lặng. 


Sự im lặng của Ali trong việc đối mặt với cuộc chuyến 
giao quyển lực không công bång này được giải thích 
bằng ước muốn của ông là nhằm ngăn chặn một cuộc 
phân ly và dó máu trong cộng đồng Islam giáo non trẻ. 
Tuy nhiên, khi Uthman đã giành được quyền lãnh đạo 
cho người cháu là Mu 'awiya thì Ali bị ép buộc phải can 
dự vào yêu cầu của những thành viên đức hạnh trong 
cộng đồng, những người thường xuyên nài xin Ali giải 
thoát họ khỏi sự cai trị chuyên chế của Mu awiya. 

Các sử gia và các nhà thần học Sunni lý giải các sự kiện 
có phần khác nhau. Họ cho rằng, Abu Bakr đã miễn 
cưỡng đảm đương công việc của người lãnh đạo, và 
làm như vậy vì một mục đích rõ ràng là nhằm giữ vững 
cộng đồng Islam giáo như trước để vượt qua cơn khủng 
hoảng do cái chết của Giáo chủ gây ra. Ở thời điểm đó, 
Abu Bakr là người xứng đáng nhất để gánh vác vị trí 
này vì một điều hiển nhiên ông là người cao niên và 
gần gũi với Muhammad. Sự lựa chọn Umar là người kế 
tục Abu Bakr cũng được dựa trên sự thân cận tương tự 
với Giáo chủ và dựa trên tuổi đạo. Phái Sunni không 
phủ nhận tuổi đạo của Ali hoặc danh tiếng về sự hiểu 


36 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


biết tôn giáo cũng như nhiệt huyết phụng sự Islam giáo 
của ông. Tuy nhiên, theo truyền thống, họ kiên quyết 
cho rằng, Ali còn quá trẻ vào thời điểm Muhammad và 
Abu Bakr qua đời để trở thành người dán đất cộng 
đông. Làm như vậy, họ có chủ ý phủ nhận quyền đòi 
sự lãnh đạo dựa trên mối quan hệ họ hàng (đây là điểm 
thực sự cốt lõi đối với cách nhìn của phái Shiis), xem 
đó như là phản để với những lời giáo huấn của Islam 
giáo. Có một mức độ chuyên quyền nào đó đối với việc 
đòi quyền lợi này vì cả Abu Bakr, Umar và Uthman đều 
có mối quan hệ với Muhammad thông qua hôn nhân 
(phụ thân của Mu 'awiya - Abu Sufyan - đã mù 1да khi 
Uthman qua đời và vì thế được coi là không phù hợp 
với vai trò người lãnh đạo). Sức mạnh của Sunni thế 
hiện ở quan điểm: Chấp nhận một người lãnh đạo 
không mấy lý tưởng còn hơn là gây ra sự hủy diệt cộng 
đồng thông qua cuộc nội chiến. Thực tế, cái tên Sunni 
xuất phát từ chữ Sunna (truyền thuyết), và là dạng viết 
tiết của một mệnh đề có nghĩa là "Thần dân của Truyền 
thuyết và Cộng đồng, ngụ ý như một lời cam kết liên 
quan đến chủ nghĩa ẩn đật chính trị và mong ước tránh 
được việc phân chia bè phái bằng bất cứ giá nào. 


Gần như trong suốt lịch sử, phái Sunni đã bao quát 
toàn bộ và cố gắng quan tâm hết mức đến các tín đồ 
thuộc phạm vi của phái, ngay cả khi nó có nghĩa là khái 
niệm đức tin Sunni có thể chấp nhận phải được mở 
rộng. Đồng thời, một tín đồ Sunni không nhất thiết 
phải đồng ý với lối sống mà giới Sunni đang chi phối, 


37 


NGUYÊN BÌNH 


chỉ cần tín đồ đó tin rằng, việc giữ vững cộng đồng Islam 
giáo quan trọng hơn việc đấu tranh với một người lãnh 
đạo tói. Tuy nhiên, những người Sunni vẫn nuôi dưỡng 
một số các ác cảm đối với phái Shíis vì sự thiếu tôn 
trọng mà những tín đồ Shiis dành cho những nhân vật 
rất được tôn kính trong phái Sunni. Quả thực, nhiều 
tín đồ của một số phái Shiis vẫn tiếp tục nguyền rủa, 
dù chỉ là tượng trưng, Abu Bakr, Umar và Uthman, và 
còn có một ngày lễ có tên là Umar-Kushi (Umar bị sát 
hại) được thực hiện ở miền Tây Nam lran cho tới tận 
giữa thế kỷ XX để ki niệm vụ sát hại Umar. Trong buối 
lễ, người ta làm những hình nhân Umar thu nhỏ, dưới 
dạng những chiếc bánh rỗng dó đẩy xi rô luu, rồi sau 
đó đâm, cắt ra từng mảnh và làm tan nát những chiếc 
bánh đó. Những cách thực hành như vậy dựa trên sự 
phân biệt chung vì sự tồn tại của họ, và bởi vì xã hội 
Shiʻis và Sunni đã xích lại gần nhau hơn thông qua sự 
phát triển các cơ sở hạ tầng chung và chia sẻ các lợi ích 
quốc gia. Các nhà hòa giải hai bên đều nỗ lực giảm 
thiểu những khác biệt của họ trong đức tin và thực 
hành tôn giáo. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử chống lại 
những người Shiʻis đang lan rộng ở Агар Xêut, nơi mà 
một số Shíis không được hưởng các quyền lợi xã hội, 
cũng như những khác biệt giáo phái giữ một vai trò 
quan trọng trong các cuộc giao tranh ở Karachi và 
những thành phố khác ở Pakistan, 

Thời gian gần đây, chủ nghĩa Shiis ngày càng khuếch 
trương thanh thế không mấy tích cực đối với xư hướng 


38 


Đạo Hồi - Trí thức cơ bản 


bạo lực, bằng chứng là những vụ việc xảy ra ở Iran sau 
cuộc Cách mạng Islam 1979; và ở miền Nam Li Băng, 
một lực lượng dân quân Shiʻis đã tiến hành cuộc chiến 
tranh du kích chống lại người Israel và cạnh tranh với 
các lực lượng dân quân khác trong lãnh thổ Li Băng. 
Trong thực tế, phần lớn lịch sử Shi'is là sự rút lui khỏi 
chính trị và cự tuyệt hoàn toàn đối với quyền lực trần 
tục. Sau vụ ám sát Ali năm 661 và sự tử vì đạo của 
Husayn - con trai Ali - năm 680, phái Shi'is không còn 
nắm quyền lực chính trị trong một khoảng thời gian. 
Họ dành nhiều thời gian vào việc phát triển tư tưởng 
thần học phức tạp hơn là việc nhấn mạnh vai trò chính 
trị của Shiʻis. Tuy nhiên, những kinh nghiệm chính trị 
ban đầu đã có liên quan trực tiếp tới niềm tin của Shi'is 
- những niềm tin nhấn mạnh tầm quan trọng của khủng 
bố và tử vì дао. 


Sự chia rẽ phái Shi'is 


Phái Shiis có 3 nhánh chính: Twelver Shiʻis, Isma ili và 
2aydis. Cả ba phái đều thống nhất ở một niểm tin 
chung là người lãnh đạo hợp pháp duy nhất cộng đồng 
Islam giáo phải là hậu duệ của Ali và Fatima - vợ Ali, 
con gái của Giáo chủ. Người lãnh đạo này là Imám và 
được xem là vượt trội hơn so với những người khác vì 
dòng dõi huyết thống. Cả ba phái Shíis cũng thống 
nhất công nhận bốn vị Imâm đầu tiên. Chỉ có một bất 
đồng về vị thứ 5 với đa số ý kiến tin rằng, người cháu 
của Husayn - Muhmmad al-Baqir (mất năm 731) là 
Imâm hợp pháp, và thiểu số cho rằng, người anh của 


39 


NGUYỄN BÌNH 


Al-Baqir - Zayd (mất năm 740) mới chính đáng. Vì thế, 
những người theo Zayd được gọi là phái Zaydis. 


Phái Zaydis 


Zayd là người đầu tiên sau cuộc thảm sát gia đình 
Husayn cố gắng giành lại quyền lực chính trị từ tay 
vương triểu Umayyads bång vũ lực. Sau một năm chuẩn 
bị ở thành phố Kufa, Iraq có dòng tín đồ Shíis, Zayd 
đã cùng những người ủng hộ chóng lại Umayyads 
nhưng bị tử trận. 


Đức tin của Zaydis cũng giống như đức tin của một 
phái Shi'is khác - phái Twelver (phái Mười hai Imâm). 
Sự khác nhau căn bản ở đây là, phái Zayd's tin rằng, bất 
cứ một hậu duệ nào của Ali và Fatima đều có thể là 
Imâm mà khóng cần tính đến họ là con cháu của Husayn 
hay của Hasan (anh trai Husayn). Dé được công nhận là 
Imâm, người đó phải có khả năng sử dụng vũ khí nếu 
thấy cán thiết. Vì lí do này, không giống như phái 
Twelver, người nào còn che dấu một điều gì đó sẽ không 
thể được công nhận là [mâm hợp pháp. Phái Zaydis cũng 
còn yêu cầu [mâm của mình phải có tư cách đạo đức tốt 
và sự hiểu biết tôn giáo cao. Nếu không thực hiện được 
tất cả những yêu cầu này thì Imám đó không được xem là 
chính thức mà là một Imâm thấp kém hoặc về kỹ năng 
quân sự hoặc về học vấn. Những người lãnh đạo nào mà 
sức mạnh trí tuệ và chính trị của họ đạt mức tốt nhất để 
duy trì sự tồn tại nhu cầu tôn giáo của Zaydis được gọi là 
Dais. Nhóm Shi'is thứ ba - Isma'ʻilis - cũng sử dụng thuật 
ngữ này. Những chuẩn mực cao đòi hỏi ở một Imâm 
40 


Đạo Hài - Trí thức cơ bản 


Zaydis kết hợp với khái niệm về Dais dẫn đến khả 
năng có thë một lúc nào đó sẽ không có [mâm khi 
cộng đồng có một Daʻis dẫn dắt. 


Phái Zaydis Shi'is chưa bao giờ thu hút được đông đảo 
số lượng tín đồ và đến thời cận đại, phái này gần như 
giới hạn hoàn toàn ở Yemen. 


Phái Twelver (Mười hai vị шат) 


Những thành viền trong cộng đồng Shi'is không thừa 
nhận Zayd là Imâm hợp pháp còn kéo đài hơn hai thế 
hệ nữa, Vị Imâm thứ 6 của Shiʻis - Ja'far al-Sadiq (mất 
năm 765) đặc biệt quan trọng vì ông là một học giả rất 
vĩ đại, cũng được giới Sunni đánh giá cao. Tên của ông 
được đặt cho một trường phái giáo luật quan trọng của 
Shỉ is, gọi là Ja'fari. 

Sau khi Ja'far al-Sadiq qua đời, nhóm Shiʻis này chia 
thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là Ismaiifis. Nhóm 
này công nhận con trai lớn của Ja'far al-Sadiq, Isma'li 
(mất năm 765) là người lãnh đạo hợp pháp. Nhóm thứ 
hai ủng hộ người con trai thứ - Musa (mất năm 799). 
Nhóm thứ hai tiếp tục đi theo một loạt các vị Imâm 
cho đến vị Imâm thứ 12 kế từ Ali - Muhammad al- 
Mahdi - mất tích vào năm 874 Công lịch. Về sau, 
những người đi theo ông được biết đến với cái tên 
Twelver Shíis. Những tín đồ Twelver Shiis tin rằng, 
Muhammad al-Mahdi dang ẩn thân đưới dạng một siêu 
nhiên nào đó, và ông sẽ quay trở lại như một Đấng 
Cứu thế vào lúc tận thế. 


41 


NGUYÊN BÌNH 


Twclver Shiis có một học thuyết phức tạp liên quan 
đến bản chất của Islam giáo. Học thuyết này phần lớn 
có nguồn gốc từ những tác phẩm được cho là của Ja'far 
al-Sadiq. Thuyết này cho ršng, ở mỗi thời kỳ có một 
Іпат đại diện cho Thượng Đế trên trái đất và Imâm 
cũng là người chọn lựa người kế nhiệm bàng cách truyền 
đạt cho người đó một khối lượng lớn kiến thức giải thích 
ẩn ý bên trong và bên ngoài Kinh Koran. Thể chế Imâm 
là một thỏa ước giữa Thượng Đế với loài người, và tất cả 
tín đồ Twelver Shiis phải thừa nhận và đi theo vị Imâm 
đang tại vị. Twelver Shi'is coi tất cả Imâm là những người 
vô nhiễm. Những Imâm này phụng sự đạo như соп 
đường дап tới Thượng Đế và là người trực tiếp truyền 
đạt các thông điệp của Thượng Đế. 


Sau vụ mất tích của vị Imâm thứ 12, những người đại 
diện (wakils) hành động thay mặt tuyên bố rằng, họ đã 
liên lạc được trực tiếp với ông, Khi người thứ tư trong 
số những người đại diện qua đời năm 939 Công lịch, 
không còn một người nào đời quyền kế tục Muhammad 
al-Mahdi để làm người đại diện cho vị Imâm đã mất 
tích. Giai đoạn từ đó về sau được gọi là "Sự che khuất 
lớn hơn" (Great Occultation) để phân biệt với giai 
đoạn "ft bị che khuất" (Lesser Occultation) trước đó. 
Giai đoạn thứ hai, còn kéo dài cho tới ngày nay, 
Twelver Shiʻis đã phát triển một hệ thống tăng lữ phức 
tạp nhằm đáp ứng nhu cẩu tôn giáo của cộng đồng 
Shiʻis, Người ta tin rằng, cấp cao nhất trong giới tăng lữ 
là do Imâm truyền cho và những người này được trao 
cho quyền tiến hành cuộc tranh luận độc lập (ijtihad). 
42 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Trong thực tế, từ thế Кў XVI, giới tăng lữ Shi'is cực kỳ 
thận trọng trong việc thực hiện ijtihad, đồng thời, vì tất 
cả các mục dích thiết thực, họ thực hành đúng như 
cách mà một học giả Sunni nghiên cứu giáo luật. 

Phái Isma“ ilis 

Một số tín dó Shi'is quả quyết rằng, chính Ismail mới 
là Imâm thứ bảy hợp pháp chứ không phải là Musa - 
em trai Ismaʻil - dù sự thật là Ismaʻil đã mất trước cả 
Ja'ari al-Sadiq. Theo giáo thuyết Isma'ilis, trước khi mất, 
Ismaʻil đã chỉ định người con trai của ông - Muhammad 
Ibn Ismail là người kế tục, và dòng đõi Imâm tiếp tục 
với người đó. 


Đặc điểm cơ bản của tư tưởng Isma'ili sơ khai là sự 
phân tách tất cả các tri thức thành hai cấp độ. Cấp độ 
một là cấp độ những kiến thức thông thường (Zahir); 
cấp độ hai là cấp độ những kiến thức bí truyền (Batin). 
Сар độ kiến thức thông thường thay đổi cùng với mỗi 
nhà tiên tri và mỗi loại Kinh thánh. Cấp độ kiến thức bí 
truyền được che đậy dưới những ngôn từ trong Kinh 
thánh cùng những phép tắc của nó, đồng thời những 
kiến thức này sẽ truyền đạt một sự thật không thé thay 
đổi, và sự thật này Chỉ có thể được làm sáng tỏ thông 
qua một quá trình diễn giải (tawil). Sự diễn giải này là 
đặc quyền độc nhất của Іпат hoặc của những người 
được [mâm ủy quyền. 


Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của tư 
tưởng Ismaiilis là khái niệm về thời gian theo chu kỳ. 


43 


NGUYÊN BÌNH 


Lịch sử sẽ qua bảy chu kỳ, mỗi chu kỳ được mở đầu bởi 
một Thiên sứ. Thiên sứ này sẽ sử dụng Kinh thánh để 
tuyên bố công khai thông điệp của mình. Sáu vị Thiên 
sứ đầu tiên là Adam, Nô-ê, Abraham, Moses, Jesus và 
Muhammad. Những Thiên sứ trên sẽ đồng hành bên 
cạnh một người bạn thẩm lặng, là người bảo vệ những 
nội dung bí truyền của Kinh thánh. Trong chu kỳ của 
Muhammad, Muhammad Ibn Ismaʻil là vị Imâm thứ 
bảy và sẽ trở lại trong tương lai để phụng sự với tư cách 
là Thiên sứ chung của chu kỳ đã tiên đoán cho riêng 
ông (chu kỳ thứ bảy), và vị Imâm thứ bảy này sẽ mang 
toàn bộ 7 chu kỳ cùng với thế giới tới sự chấm hết. Phái 
Ismailis tin tưởng rằng, chừng nào Al-Mahid chưa trở 
lại thì những trị thức bí truyền bị che khuất sẽ được giữ 
bí mật và chỉ được tiết lộ cho những người tin tưởng đã 
thụ giáo. 


Phái Isma lis rất có uy quyền ở Bắc Phi thế kỷ thứ X và 
đã thành lập nên vương triều Fatimid. Vương triểu này 
đã đe dọa tới quyền thế chính trị chuyên quyền của các 
Caliph Sunni vương triểu Abbasid trong thời gian 
ngắn. Những tín đồ Ismaiilis thành lập nên thành 
phố Cairo huy hoàng, nơi có trường Đại học Al-Azhar 
nổi tiếng nhất Cairo. Về sau, trường Đại học này trở 
thành một trong những trung tâm giáo dục quan trọng 
nhất của phái Sunni và đến nay, nó vẫn tiếp tục giữ vai 
trò đó. 


Trải qua nhiều thế kỷ, phái Ismafilis phân hoá thành 
một số giáo phái khác nhau, đặc biệt là hai phái kinh 


44 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


địch nhau di theo hai anh em: Nizar (mất năm 1095) 
và Al-Musta'li (mất năm 1101), Những người cai trị 
Fatimid đã ủng hộ những yêu cấu tôn giáo của Al- 
Маза vì họ đã dùng vũ lực cưỡng ép những người đi 
theo Nizar bỏ chạy khỏi lãnh thổ Fatimid để làm mờ di 
nỗi e ngại khủng bố. 


Đế chế Fatimid bị chính quyển Sunni Ayyubids tiêu 
digt. Nhưng trước khi các học giả Ismaʻilis được vương 
triều Fatimid đỡ đầu thì họ đã để lại những ảnh hưởng 
đối với triết học và thuyết thần bí của Islam giáo. 
Những người đi theo Nizar đã tìm được nơi trú Ấn ở 
Syria và vùng núi Iran. Sau đó, họ dần dần xâm chiếm 
đế quốc Moghul ở thế kỷ ХШ. Thế kỷ XIX, quốc vương 
Iran đã ban tước vị nối tiếng Agha Khan cho Imâm của 
một trong những tiểu phái Nizar - phái Qasimshahis. 
Ngày nay, các nhóm Nizar tập trung ở miền Bắc Pakistan, 
một vài nơi ở Afghanistan, Tajikistan và Ấn Độ. Còn 
đồng Al-MustaÏi tập trung ở quanh vùng biển Arập, bờ 
biến phía Tây Ấn, Pakistan và ở Yemen. Hiện tại, các 
cơ sở giáo dục của Ismafilis ở Anh quốc đang di tiền 
phong trong việc so sánh đối chiếu các tài liệu của 
Ismaʻilis và cùng với các nhóm phái khác tiến hành hòa 
giải các tiểu phái Ismaïilis đối lập. 


45 


Chương 2 


KINH KORAN, THẦN HỌC, GIÁO LUẬT 
VÀ THUYẾT THẦN BÍ 


Từ vương triểu Umayyads trở di (661 - 750), số lượng 
tín đồ Sunni đã chiếm đa số trong các khu vực có tín 
đồ Islam, trừ Iran là muộn hơn - phải sau thế kỷ XVI. 
Sau sự bành trướng ban đầu ở thế kỷ thứ VII và VIII, 
những tín đồ Islam không theo phái Sunni cũng chấp 
nhận hình thức tôn giáo theo phái Sunni. Kết quả 
là, người ta đã chấp nhận một cách rộng rãi giáo 
luật và thần học Sunni như là đại diện cho Islam giáo 
"chính thống". 

Vương triểu Umayyads chứng tỏ mình là người xây 
dựng nhà nước tuyệt vời không thua kém gì các Caliph 
vương triểu Abbasid sau đó (750 - 1258). Vương triểu 
Abbasid có đôi lần cố gắng hoà giải sự phân ly giữa 
Sunni và Shi'is. Họ cũng là người năng động trong lĩnh 
vực học thuật và nghệ thuật. Vương triều Umayyads 
báo trước một giai đoạn thịnh vượng chưa từng có 
trước đó trong lịch sử Islam giáo. Thời kỳ hưng thịnh 
mang vẻ thần thoại này đã để lại dấu ấn trong những 
tác phẩm văn học như Ngàn lé một đêm (trong Anh 


46 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


ngữ được biết đến với cái tên Đám Атар). Sự cai trị của 
họ cũng thường được nhắc đến với tên gọi Thời đại 
Islam giáo kinh điển, thời đại mà những luận điểm quan 
trọng về giáo thuyết, giáo luật, thần học và triết học được 
ấn định thành các phương pháp trình bày sự tranh luận 
của họ đến thời cận đại, và người ta có thể cho rằng, 
chúng còn tiếp tục định hướng cho những tư tưởng và 
cách ứng xử của những người theo chủ nghứa toàn thống. 


-2.1. Kinh Koran ` 

Đối với nhiều tín dó Islam giáo, Kinh Koran là đấu hiệu 
của Thượng Đế trong thế giới vật chất. Thực tế, mỗi 
câu trong cuốn Kinh gọi là Ayat (nghĩa đen là đấu hiệu). 
Nội dung của Ayat cho thấy là "Chi dàn cho thế giới" 
và là dấu hiệu rõ ràng cho những ai có thể hiếu được 
nội dung của nó. Kinh Koran là một chỉ dẫn đạo đức 
cho mỗi người biết phải sống và cư xử như thế nào đối 
với những hoàn cảnh không có chỉ dàn rô ràng. Nhìn 
chung, tín đồ Islam tin rằng, Kinh Koran là sự Thiên 
khải cuối cùng của Thượng Đế, chứa đựng tất cả những 
gì mà Thượng Đế muốn tiết lộ cho loài người. Bởi thế, 
sau sự hữu hạn, thông điệp thực sự của Kinh Koran là 
một nguồn cung cấp vô hạn sự thông thái. Koran có 
gốc từ một động từ Arập, có nghĩa là "Đọc" hoặc 
“Thuật lại". Vì thế, Koran có nghĩa là một diéu gì đó 
như việc "Thuật lai" hoặc "Thu thập những điều được kế 
lại”, Tín đồ Islam giáo cho rằng, Kinh thánh của họ 
đơn giản chỉ là sự thuật lại nhưng thường thêm vào 
một danh hiệu thé hiện sự kính trọng như "al-Karim" 


47 


NGUYÊN BÌNH 


(Tao nhà) hay "al-Azim" (Cao quý). Ngay trong bản 
thân Kinh Koran, thuật ngữ "al-Kitab" (cuốn sách) cũng 
được dùng như một sự lựa chọn. 


Theo quan điểm của giáo chủ Muhammad cũng như 
của đa số tín đồ ngoan đạo, Kinh Koran chứa đựng 
những Thiên khải được truyển xuống từ trên Thiên 
đường. Ở Thiên đường, Kinh Koran được đặt trên một 
phiến gỗ được bảo vệ cán mật. Cuốn sách siêu nhiên đó 
tồn tại trong sự hiện diện của Thượng Đế. Muhammad 
không thể thuộc hết ngay lập tức toàn bộ Kinh Koran 
mà chỉ từng phần riêng biệt. Trong Kinh Koran chỉ 
có một chút dấu vết mơ hồ ké lại bằng cách nào mà 
kinh Koran được truyền tới Muhammad. Thực tế, 
những tác phẩm Islam giáo về sau (kể cả Hadith - 
xem phần Hadith và Sunna) cho biết, Muhammad đi 
vào tình trạng nhập định như thế nào khi nhận được 
sự Thiên khải và sau đó thuật lại cho những người ở 
gần ông. 


Muhammad tin rằng, không những nhiệm vụ tiên tri 
của ông mà còn cả sự Thiên khải trong phần thứ bai 
của Thánh thư Hêbrơ cổ, cũng như Kinh thánh của 
người Do Thái sau này và Kitô giáo, đều dựa trên cuốn 
sách nguyên gốc ở Thiên đường. Vì thế, chúng trùng 
khớp từng phần với những gì mà bản thân Muhammad 
đã truyền dạy. Cũng bởi thế, Kinh Koran khẳng định 
những gì đã được tiết lộ trước đó: Những phép tắc đã 
được trao cho Môi-zê (Moses), sách Phúc Âm của 
Jesus, và những chủ đề tiên tri khác, 


48 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


Mặc dù, những câu chuyện trong Kinh Koran và những 
khái niệm về sự Thiên khải qua một loạt những lời tiên 
tri đều có trong Kinh thánh Hêbrơ và Tân Ước, nhưng 
vän phong của Kinh Koran phù hợp hơn với những câu 
chuyện và khái niệm đó về tín ngưỡng tôn giáo truyền 
thống ở Arập thời trước khi có Islam giáo của những 
nhà tiên trí ở đây. Những đoạn trích Kinh Koran được 
viết dưới dang văn xuôi hoặc thơ ca, nhưng cũng có 
những bài văn xuôi được viết theo nhịp điệu. Điều đó 
khiến cho việc ghi nhớ dë dàng hơn những bài văn xuôi 
thông thường mà không bị hạn chế về phong cách như 
thơ ca. 


Những đoạn trích được sắp xếp trong 114 chương của 
Kinh Koran được gọi là Surah. Những chương này có 
độ dài không bång nhau. Một số chương có đệ dài 
nhiều trang, trong khi đó, có những chương chỉ có một 
vài dòng, Các chương Kinh Koran không được sắp xếp 
theo cách phản ánh trật tự sự Thiên khải. Thực tế, 
chúng có vẻ lộn xộn, ngược với thứ tự thời gian. Các 
Surah dường như được sắp xếp theo độ dài, từ chương 
đài nhất đến chương ngắn nhất. Các Sura được nhận 
biết theo lối cố bång tên hơn bảng chữ số. Những cái 
tên này thường là từ ít dùng hoặc từ khác biệt đã một 
lần xuất hiện ở đâu đó trong phần đầu của Surah, ví dụ: 
con bò (the cow), con ong (the bee), cây sung (the 
fig), tiếng lách cách (the clatterer). Có 29 chương bắt 
đấu bång những chữ có vẻ như rời гас, được coi là 
những "chữ bí ẩn". Những chữ đó có thể có ý nghĩa tôn 


49 


NGUYÊN BÌNH 


giáo nào đó hoặc có thể chỉ là một cách lấp chỗ trống 
cho việc sắp đặt Kinh Koran. 


Kinh Koran không được tập hợp lại cùng nhau khi 
Muhammad còn sống, nhưng được lưu giữ trên bất cứ 
vật liệu nào có sẵn thời đó, chẳng hạn: những mảnh da 
động vật (dê, cừu), lá cây, xương bả vai lạc đà, và trong 
trí nhớ của những môn đệ. Sau khi Muhammad qua 
đời, người ta quyết định thu thập các tác phẩm của 
ông, nhưng quá trình thu thập cũng phải trải qua nhiều 
năm. Một số người cho rằng, Kinh Koran có nội dung 
như hiện nay là được thu thập trong vòng hai năm 
đưới sự chỉ đạo của một người bạn và là người kế tục 
Muhammad, Abu Bakr (mất năm 634). Một số khác lại 
cho rằng, Caliph Umar (mất năm 644) mới là người 
đầu tiên tập hợp Kinh Koran. Tuy nhiên, cho đến ngày 
nay, người ta đều thừa nhận, những luật lệ được đưa 
vào Kinh Koran, văn bản thành văn mà tín đồ đang sử 
dụng, được hoàn thiện vào khoảng từ năm 650 đến 
năm 656, tức trong thời gian trị vì của Caliph kế tục 
Umar, Caliph Uthman. Vương triểu Uthman đã ấn 
định Kinh Koran. Cũng trong thời gian này, Kinh Koran 
được ấn định số và trật tự các chương. Điều đó cho 
thấy rằng, những cách giải thích không chính thức về 
Kinh Koran không hoàn toàn bị lãng quên và điều này 
còn được nhác đến trong các giai đoạn lịch sử sau này, 
cũng như các lời dẫn giải về Kinh Koran. | 


Trong khi việc ban bố những văn bản chính thức Kinh 
Koran dưới thời Uthman là một bước tiến quan trọng 


50 


Đạo Hồi - Trì thức cơ bản 


đối với việc khẳng định tính bất biến việc giải thích 
Kinh thánh thì tầm quan trọng của Kinh Koran có thể 
dë dàng bị phóng đại. Khả năng này có thể xảy ra vl sự 
hiểu biết về Kinh Koran trong số tín đồ Islam giáo dua 
trên trí nhớ nhiều hơn những văn bản. Cũng còn một lí 
do khác, nguyên bản chữ Arập ban đầu của Kinh Koran 
là văn bản tốc kí, nghĩa là chỉ có những phụ âm mới 
được ghi lại, còn những mẫu tự giống nhau có thé viết 
ngắn gọn dưới dạng nhiều hơn một âm. Nguyên bản 
này đơn giản chỉ là một công cụ hỗ trợ cho việc ghi 
nhớ Kinh Koran. Điều này ngụ ý, người đọc đã quen 
thuộc với bản gốc. Tình trạng này còn tồn tại cho đến 
triểu đại Abd-al-Malik (685 - 705), khi hệ thống chữ 
viết Arập hiện đại được tạo lập, với những nguyên âm 
và sử dụng một mẫu tự để ghi lại một âm. 


Cốt lõi của Kinh Koran theo truyền thuyếtIslam giáo 


Theo quan điểm truyền thống, việc dịch Kinh Koran 
từ ngôn ngữ Arập sang những ngôn ngữ khác thường bị 
phản đối. Mặc dù sự đè đặt này giờ đây gần như đã trôi 
qua, nhưng quy ước mặc nhận truyền thống vẫn đòi hỏi 
mỗi câu chữ được in trong Kinh Koran là bất di bất dịch 
(masaif nghĩa đen là "đóng đai" hoặc "trọn vẹn"). Điều đó 
ngụ ý rằng, mỗi lời thánh thần là những lời đặc biệt và 
không thế nào diễn tả hết được bằng giấy mực. Các hiệu 
sách văn thường không đề giá trên các bản Kinh Koran. 
Phép xã giao thích hợp đối với những người muốn mua 
Kinh Koran là sẽ hỏi: "Món quà” phù hợp cho cuốn sách 
nên là gì? 


51 


NGUYÊN BÌNH 


Vị thế đặc biệt dành cho Kinh Koran còn có ý nghĩa xa 
hơn tên gọi của nó. Cho tới ngày nay, việc ghi nhớ 
Kinh Koran còn có một uy tín rất lớn. Tín đồ nào 
thuộc toàn bộ Kinh Koran được gọi là Hafiz (nghĩa là 
“người bảo vệ"), một danh hiệu kính trọng để nhớ lại 
khoảng thời gian khi Kinh Koran được truyền bằng lời 
và việc ghi nhớ nó sẽ góp phần vào việc bảo vệ nội 
dung Kinh Koran tránh khỏi việc mất mát hay sai lạc. 
Trẻ em trên khắp thế giới Islam giáo, dù biết hay 
không biết chữ Arập, khi chép lại những bài học Kinh 
Koran sẽ học được chữ Arập và biết cách phát âm từ 
vựng cho đúng ngữ åm. Những tín đồ Islam giáo ngoan 
đạo thường cố gắng đọc 30 trang Kinh Koran mỗi tối 
để có thể hoàn thành việc đọc toàn bộ Kinh Koran 
trong mỗi tháng. Những tín đồ nào không thể đọc 
được, chỉ cần di ngón tay theo các dòng chữ vì họ tin 
rằng, qua hành động thể hiện lòng mộ đạo đơn giản 
này, sẽ nhận được sự khen thưởng. 


Bởi vậy, Kinh Koran vừa là một nguồn Kinh cầu nguyện 
vừa là một lời cầu nguyện tự chính bản thân nó, một 
cuốn sách hướng dẫn cho những hành động cũng như 
muc dich lë nghi, Tín đồ mộ đạo rất tôn kính những 
cuốn Kinh Koran. Họ không xếp lẫn Kinh Koran với 
những cuốn sách khác ở trong nhà, mà đặt ở một vị trí 
trang trọng. Người đọc phải ở trạng thái trong sạch 
theo nghỉ lễ trước khi chạm vào Kinh Koran. Thường 
có một giá sách đặc biệt để đặt Kinh. Bản thân Kinh 
Koran vừa là một đối tượng vừa là một nguồn cảm 


52 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


hứng nghệ thuật. Những bản Kinh Koran được trang 
trí công phu là những ví dụ nói bật về nghệ thuật trang 
trí sách. Hơn thế nữa, thuật viết chữ, thường dùng 
trong việc viết những cụm từ hay từ chủ đề trong Kinh 
Koran, được làm nói lên như là một trong những loại 
hình nghệ thuật phát triển tới trình độ cao nhất trong 
thế giới Islam giáo. Thuật viết chữ đẹp trong Kinh 
Koran từng được sử dụng dé trang trí một loạt các đồ 
vật, từ nhà cửa tới các đồ đựng bàng kim loại và gốm 
sứ, thậm chí là quần áo. 


Việc dé cao tầm quan trọng của Kinh thánh không có 
gì đáng ngạc nhiên, bởi Sứ giả Muhammad, một người 
trần tục dán nguyên văn lời Thiên khái của Thượng 
Đế, cũng sẽ được sùng kính một cách tương đương, 
Kinh Koran ám chỉ Muhammad là một phúc lành do 
Thượng Đế gửi xuống, là sứ giả, là người cảnh báo, 
người hướng dàn, người mang lại tin tức tốt lành và 
những tin tức tốt lành này ở ngay trong và của bản thân 
Muhammad. Thông thường, những tín đồ Islam giáo 
tin rằng, Muhammad là một người bình thường giống 
như bất kỳ một ai khác được Thượng Đế lựa chọn làm 
vi sứ giả cuối cùng và là phương tiện mà Thượng Đế sử 
dụng để tiết lộ Kinh Koran. Bản thân Kinh Koran cũng 
nhấn mạnh tới tính chất người thường của Muhammad, 
vì Kinh Koran lệnh cho Muhammad phải nói rằng, ông 
cũng sẽ chết như bao người khác và sẽ bị trừng phạt 
nếu đế mất sự tin tưởng cũng như cảm giác không an 
toàn của Thượng Đế. 


53 


NGUYÊN BÌNH 


Tuy nhiên, Kinh Koran cũng đưa ra lý do Muhammad 
là nhân vật có tư cách đạo đức nối bật và là người đầu 
tiên xứng đáng mà Thượng Đế dầy quyền năng và sáng 
suốt chọn làm sứ giả. Hơn nữa, một khi Muhammad 
lãnh nhận vai trò sứ giả và là người khuôn mẫu của 
Thượng Đế đối với nhân loại thì Ngài khó có thể cho 
phép Muhammad dính líu vào bất cứ hành động nào 
mâu thuẫn với những lời phán truyền thần thánh. 
Theo quan điểm này, Muhammad khi đó phải là người 
vô nhiễm (trong sạch) (thậm chí phải là người không 
có khả năng phạm tội), và bất cứ một nhược điểm hay 
lỗi lầm mà Muhammad thể hiện thì chính nhược điểm 
Һау lỗi lám ấy cũng là do Thượng Đế thêm vào tính 
cách của Muhammad một cách có chủ ý dé có thể đáp 
ứng được mục đích thánh thần. Bởi thế, Muhammad 
đã trở thành một mẫu hình về cách ứng xử cho hầu hết 
tín đồ Islam giáo noi theo, gọi là Sunna, và những giải 
thoại về cuộc đời Muhammad được thu thập lại gọi là 
Hadith, biéu trưng cho nguồn Kinh thánh thứ hai duy 
nhất của Kinh Koran. 


Hadith và Sunna 


Nói chung, từ Hadith đơn giản nghĩa là "đối thoại" hay 
“chuyện ké". Theo ngôn từ Islam giáo, Hadith có nghĩa 
cụ thë là ghi lại những hành động hoặc lời nói của Sứ 
giả Muhammad và những môn đệ của ông. Về sau, 
toàn bộ truyền thuyết thần thánh của Islam giáo được 
gọi là Hadith, và việc học tập chính thức về Hadith được 
gọi là Khoa học về Hadith. 


54 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Vùng đất Агар thời tién Islam giáo coi việc noi theo 
gương tố tiên là một đức tính tốt. Nhưng ở thời Islam 
giáo, người ta khó có thể noi theo gương của tổ tiên 
không phải là tín đồ Islam giáo. Vì vậy, một tín ngưỡng 
mới được tạo ra, hay còn gọi là Sunna. Đây là Sunna 
của Muhammad. Sau khi Muhammad qua đời, việc 
học tập Sunna đã bắt đầu có hệ thống để phát triển 
giáo thuyết về bổn phận và đức tin của các tín đồ cho 
phù hợp với những điếu kiện mới. Sau những cuộc 
chinh phục đầu tiên, Islam giáo đã chiếm cứ một khu 
vực rộng lớn, đồng thời Islam giáo cüng- vay mượn tư 
tưởng cũng như thế chế mới từ những người bị chinh 
phục. Tuy nhiên, trong Islam giáo chỉ có Sunna của 
Muhammad và cộng đồng Muslim đầu tiên mới có thể 
đưa ra những nguyên tắc đạo đức cho tín đồ. 


2.2. Thần học 


Với tư cách là nhà tiên trị, Muhammad có vai trò là 
người thuyết giáo hơn là một nhà thần học. Tuy nhiên, 
Kính Koran đặt ra nhiều vấn dé về thần học và triết 
học liên quan đến bản chất của Thượng Đế, mối quan 
hệ giữa Thượng Đế với thế giới, vấn dé liên quan đến 
tội ác, vị trí của loài người theo sơ đồ thần thánh trong 
vũ trụ. Khi thế giới Islam giáo mở rộng, tiếp thu các 
пёп văn hóa mới, nhiều vấn để triết học được đặt ra. 
Một số vấn đề này vốn đang được tranh luận ở những 
vùng mới cải theo Islam giáo. Một số vấn đề khác do 
các cuộc tranh luận thần học đưa đến khi Islam giáo 
bước vào cuộc cạnh tranh với Kitô giáo và Bái hoả giáo 


55 


NGUYÊN BÌNH 


- những tón giáo chủ yếu ở khu vực đó. Tuy nhiên, 
cũng còn có những vấn đề được đặt ra là kết quả của 
những cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội - những 
cuộc khủng hoảng gây khó khăn cho cộng đồng Islam 
giáo thủa sơ khai. 


Thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất cho thần học 
Islam giáo là từ Kalam, nghĩa là Diễn thuyết hoặc Biện 
chúng. Điều này cho thấy một sự thực rõ ràng là thần 
học Islam giáo xuất hiện trong một khung cảnh mà ở 
đó các vấn dé thần học đang được tranh luận công 
khai. Kalam khác biệt với triết học Islam - loại triết học 
bắt nguồn từ tư tưởng triết học Hy Lạp một cách trực 
tiếp và có chủ ý. Điều này là hiển nhiên, bởi ngay cả từ 
triết học theo ngôn ngữ Arập, Falsafa, cũng là sự phỏng 
theo ngôn từ Hy Lạp, Philosophia. 


Nhiều vấn để quan trọng mà giới thần học đầu tiên 
trong thế giới Islam giáo tranh luận nảy sinh từ những 
cuộc khủng hoảng chính trị sau các vụ sát hại Caliph 
Umar, Uthman và Ali; cũng như nảy sinh từ các cuộc 
nội chiến đưa đến sự phân ly giáo phái Sunni - Shiʻis. 
Những vấn đề chủ yếu liên quan đến việc ai là người 
lãnh đạo hợp pháp của cộng đóng; Thân phận của 
người tín đồ dinh líu vào tội ác nghiêm trọng ra sao 
(bởi vì những kẻ sát hại các Caliph đầu tiên đều là tín 
đồ Islam giáo). Khi các trường phái thần học trở nên 
phổ biến trong thế giới Islam giáo thì các vấn dé đang 
được tranh luận mang tính lý thuyết hơn và trừu tượng 
hơn. Những vấn đề chủ yếu được tranh cãi cũng còn 


56 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


liên quan đến mối quan hệ giữa quyền vạn năng của 
Thượng Đế với trách nhiệm của con người. Điều này 
dàn tới những cuộc tranh luận có tính chất lý thuyết 
lớn hơn về bản chất của Thượng Đế và về việc làm thế 
nào mà con người có khả năng phân biệt cái đúng, cái 
sai cũng như là hành động nào tốt, hành động nào xấu. 


Sau vụ sát hại Uthman và xuất hiện sự chia rẽ giáo phái 
trong thế giới Islam giáo, có bốn trường phái tư tưởng 
quan trọng nổi lên đại diện cho một loạt các quan điểm 
thần học Islam giáo. 


Trước hết phải kế đến quan điểm của trường phái 
Qadariya. Phái này cực lực phản đối vương triều Umayyads. 
Qadariya cho rằng, con người có khả năng đặc biệt qua 
những hành dóng hoàn thành sứ mệnh và có kết quả 
hợp lý từ những hành động đó. Xuất phát từ niềm tin 
vào khả năng hoặc tính quả quyết (qudra) của con người 
mà phái Qadariya có tên như vậy. Bởi con người hoàn 
toàn tự do hành động, và những hành động của họ là 
sự phản chiếu trung thực niềm tin có ở trong họ, cho 
nên bất cứ người nào phạm phải tội ác nghiêm trọng 
thì không phải là tín đồ Islam giáo. 


Phái thứ hai có tên là Jabriya. Phái này lại có quan 
điểm trái ngược hoàn toàn với phái Qadariya. Phái 
Jabriya cho rằng, sự cưỡng ép mang tính thần thánh 
(Jabr) tạo nên hành động của con người, và con người 
hoàn toàn không có sự tự do thực hiện các hành động 
tốt, xấu. Vì Thượng Đế là nguồn dẫn trực tiếp cho tất 
cả mọi hành động nên con người không thế chịu trách 


57 


NGUYÊN BÌNH 


nhiệm khi phạm phải tội ác nghiêm trọng, vì thế người 
phạm tội văn được coi là tín đồ Islam giáo. 


Phái thứ ba - Murji'a - là phái trung dung giữa 
Qadariya và Jabriya. Phái Murji'a cho rằng, con người 
không phải chịu sự phán quyết về hành động của họ 
thông qua niềm tin của người khác. Thay vào đó, phái 
Murjia dựa trên một đoạn trích Kinh Koran cho rằng, 
tương lai của kẻ phạm phải tội ác nghiêm trọng còn 
phải chờ đợi vào sự phán xét của Thượng Đế. 


Cuối cùng là phái Khawarij. Giống như Qadariya, phái 
Khawarij cho rằng, tất cả hành động là sự phản ánh 
trung thực đức tin của một cá nhân nào đó. Tuy nhiên, 
khác với Quadariya, Khawarij có khuynh hướng hoạt 
động chính trị cực đoan. Họ quan niệm: lật đổ bất cứ 
người lãnh đạo nào di lầm đường lạc lối, bằng vũ lực 
nếu thấy cần thiết, là nhiệm vụ của mọi tín đồ Islam 
giáo dich thực. Họ cũng cho ràng, bất cứ một nam tín 
đồ nào, không phân biệt có phải là thành viên của bộ 
lạc Muhammad hay không, đều có thể làm Caliph 
miễn là có tư cách đạo đức không thể chê trách được. 
Khawarij ngay từ lúc khởi thủy đã ủng hộ Ali trong 
cuộc tranh giành địa vị với Mu awija. Nhưng khi Ali 
đồng ý làm trọng tài phân xử mang tính người (vì đối 
lập với việc để Thượng Đế quyết định trên chiến trường) 
thì phái Khawarij rời bỏ Ali và ngoảnh mặt với những 
người ủng hộ Ali - phái Shi'is. 

Tới cuối thế kỷ VIII, các khuynh hướng nêu trên đã 
trở thành những trường phái thần học đầy bản lĩnh 


58 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


trong thế giới Islam giáo. Nồi tiếng nhất là trường 
phái Mu'tazila. Trong vòng 40 năm giữa thế kỷ IX, 
Mutazila có vai trò như trường phái thần học chính 
thức trong thế giới Sunni. Nhiều học giả tôn giáo bị 
ngược đãi nếu niểm tin của họ không phù hợp với 
niềm tin của Mutazila. Nhưng khi bị thất sủng thì 
người ta coi Mu tazila là những kẻ dị giáo, đồng thời 
bản thân Mu taztla trở thành vật tế thần cho sự phân 
biệt đối xử và ngược đãi. Tuy nhiên, giai đoạn "di giáo" 
này cũng thực sự tạo ra một lợi ích. Đó là sự chính thức 
hóa tư tưởng Islam giáo. Trường phái Mu'tazila sau đó 
được thay thé bång trường phái Ash'ariya, Trường phái 
này được đặt theo tên học giả al-Ash'ari (mất năm 935) - 
một nhà thần học Mu tazila vỡ mộng. 


Hai trường phái trên có quan điểm hoàn toàn khác 
nhau vé một loạt các vấn để. Chẳng hạn, trong khi 
Mu tazila nhìn nhận các thuộc tính của Thượng Đế 
(ví như các thuộc tính về lòng trắc ấn và lòng nhân 
từ của Thượng Đế, thậm chí cả quyền năng của Ngài 
được nhắc đến trong Kinh Koran) khác xa bản chất 
của Ngài, bởi thế Thượng Đế không tồn tại, thì 
Ashariya cho rằng, Thượng Đế thực sự có những 
thuộc tính bất diệt, ví như sự hiếu biết, tầm nhìn và 
khả năng diễn thuyết của Ngài. Đối với trường phái 
Ashiariya, những đặc trưng tính người như vậy là có 
thực, chỉ có điều, người trần tục không thể hiểu được 
ý nghĩa đích thực của những đặc trưng đó. Tương tự 
như vậy, Ash'ariya coi Kinh Koran là lời vĩnh cửu của 
Thượng Đế, trong khi đó, Mutazila lại cho rắng, một 


59 


NGUYÊN BÌNH 


ngày nào đó Kinh Koran có thể được thay đổi nếu như 
Thượng Đế muốn. 


Ashiariya hoàn toàn chấp nhận viễn cảnh mà Thượng 
Đế đưa ra cho kiếp sau. Họ cũng tin rằng, Thượng Đế 
có quyền tuyệt đối trong việc định đoạt cái thiện và cái 
ác trên thế giới. Đồng thời, Ash'ariya cho rằng, con 
người có trách nhiệm phải giải thích những hành động 
của họ. Từ quan điểm này, Ash'ariya lập luận: những 
người phạm tội vẫn có thể được xem là tín đồ Islam 
giáo nhưng phải chịu sự trừng phạt ở Địa ngục vì 
những tội lỗi của họ. 


Sự khác nhau giữa Mutazila và Ash'ariya còn xoay 
quanh những quan niệm về sức mạnh lý trí của con 
người. Ash'ariya thừa nhận con người có một mức độ 
nào đó về sự tự nguyện và khả năng lập luận, nhưng 
những khả năng này hoàn toàn có giới hạn khi đem so 
với sự sáng suốt và uy quyền tuyệt đối của Thượng Đế. 
Ngược lại, Mu tazila rất tin tưởng vào năng lực trí tuệ 
của con người và không chấp nhận những sự việc nằm 
ngoài sự hiểu biết của loài người. Quan điểm của 
Mu tazila và Ash'ariya đều bắt nguồn tù triết học Islam 
giáo, mà chính từ nền triết học đó thần học Islam giáo 
ra đời. 


2.3. Giáo luật Islam giáo - Shariah 


Giáo luật Islam giáo là một hệ thống luật phức tạp và 
năng động được hình thành và phát triển liên tục từ 
thời Muhammad cho tới hiện tại. Một số lượng lớn tín 


60 


Đạo Hài - Tri thức со bản 


đồ Islam giáo vẫn tiếp tục thực hiện một cách nghiêm 
túc các diéu luật cũng như các giá trị có trong bộ luật, 
và coi đó là những điểu chỉ dàn trong cuộc sống. Họ 
coi giáo luật là một trong những khía cạnh tôn giáo 
đáng chú ý nhất. 


Người ta tin rằng, giáo luật (Shariah) là sự tập hợp các 
mệnh lệnh do Thượng Đế ban xuống để sai khiến vạn 
vật, Kinh Koran chứa đựng những phép tắc rất rõ ràng 
về các vấn để khác nhau như: thực hiện việc thờ phụng 
như thế nào? Kiêng những món ăn nào? Phân chia tài 
sản thừa kế ra sao? Tuy nhiên, Kinh Koran không thể 
có đầy đủ những phép tắc rõ ràng cho tất cả mọi tình 
huống xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Cộng đồng 
Islam giáo không coi đó là trở ngại khi họ có những ví 
du sống động của Sứ giả Muhammad để noi theo. Các 
thế hệ ngay sau khi Muhammad qua đời cũng không 
gặp phải khó khăn gì vì sự tưởng nhớ Muhammad còn 
tồn tại trong cộng đồng. Mọi người cho là họ hình 
dung được Muhammad sẽ xử trí ra sao trong bất cứ 
tình huống nào như vậy. Tuy nhiên, khi nhiều thế hệ 
trôi qua, và cộng đồng Islam giáo đã lan truyền tới các 
nền văn hoá mới cũng như phải đối mặt với nhiều hoàn 
cảnh mới thì việc áp dụng các điều luật của Muhammad 
để chỉ dẫn cho tất cả mọi mặt của cuộc sống ngày càng 
trở nên khó khăn hơn. Bởi thế, nhu cầu phát triển một 
hệ thống luật pháp trở nên cần thiết nhằm đưa ra 
phương pháp triển khai các điều luật để giải quyết các 
tình huống mới. Hệ thống này gọi là Giáo pháp học 


61 


NGUYÊN BÌNH 


(Figh) và nó có bón yếu tố cơ bản gọi là Usul-al-fiqh 
(cơ sở luật pháp). Bốn yếu tố cơ bản này gồm: Kinh 
Koran, Sunna, phép loại suy (qiyas) và quyết nghị của 
cộng đồng (ijma). 


Cơ sở luật pháp 


Kinh Koran là nguồn tài liệu đấu tiên của giáo luật. 
Những phép tắc và giới luật được đề cập trong Kinh 
Koran không cần phải bàn cãi và phải mặc nhiên thừa 
nhận. Ví dụ, vì Kinh Koran nghiêm cấm việc ăn thịt 
lợn, cho nên những tín đồ tuân thủ Shariah không cần 
phải thỉnh thị bất cứ một nhà cầm quyền nào. 


Nếu Kinh Koran không có những phép tắc rõ ràng dối 
với một vấn dë luật pháp nào đó, người ta sẽ tìm trong 
cách ứng xử của Muhammad, hay còn gọi là Sunna, 
thường được dịch là Truyên thuyết. Sunna là lối sống 
của Muhammad (xem phần Hadith và Sunna). Sunna 
được lưu giữ dưới hai dạng: Sunna chính thức được lưu 
truyền trong những truyền thuyết của cộng đồng Islam 
giáo có danh tiếng. Sunna không chính thức được lưu 
truyền trong những giai thoại liên quan đến hành động 
và việc làm của Muhammad, còn gọi là Hadith. Khái 
niệm Sunna có nhiều cách hiểu khác nhau vì nhiều 
Hadith đôi khi lại mâu thuẫn một Hadith khác. Hơn 
thế nữa, khái niệm Sưnna chính thúc có thể gây ra sự 
xung đột bởi vì không phải tất cả mọi người đều tán 
thành lối sống xã hội này phù hợp với lối sống của 
Muhammad, còn lối sống kia là sự cách tân. Từ thế kỷ 


62 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


IX, các học giả luật pháp Islam đã cố gắng cân bằng vị 
thế giữa Kinh Koran và Sunna, đồng thời cố gắng chuyển 
hóa các nguồn tài liệu này thành các điều luật có thể áp 
dụng cho các tình huống mới nảy sinh. Việc chuyển 
hóa thành các điều luật đòi hỏi phải sử dụng phép loại 
suy (yếu tố thứ ba của luật pháp) và sự đồng tâm nhất 
trí của cộng đồng (yếu tố thứ tư). Phương pháp lập 
luận pháp luật độc lập này sẽ tìm ra các điều luật mới 
gọi là Tjtihad. Người nào có đủ trình độ tham gia quá 
trình lập luận này được gọi là Mujtahid. 


Các luật gia phái Sunni thuộc bốn trường phái khác 
nhau, về cơ bản, liên quan đến việc chú trọng vào các 
yếu tố nào trong Cơ sở luật pháp. Bốn trường phái giáo 
luật này có tên là Maliki, Hanbali, Hanafi và Shafi'i. 
Trường phái Maliki hoạt động mạnh nhất ở Bắc Phi và 
coi Sunna chính thức đáng tin cậy hơn lý trí của con 
người. Trường phái Hanbali hoạt động mạnh nhất ở 
Arập Xêut. Trường phái Hanbali rất chú trọng vào việc 
diễn giải chữ nghĩa trong các văn bản thành văn đến 
mức một số học giả Hanbali cho rằng, một Hadith không 
đáng tin cậy sẽ được ưa thích hơn qua sự lập luận mạnh 
тё bằng phương pháp loại suy. 


Trường phái Shafi'i và Hanafi cùng giải thích cho đa số 
tín đồ Sunni và có ảnh hưởng rộng rãi. Trường phái 
ShaÑfi hoạt động phố biến hơn ở những vùng đất Агар 
thuộc Trung Đồng và Indonesia, còn Hanafi có ảnh 
hưởng ở Nam - Trung Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ thế kỷ XVI, 
trường phái Hanafi đã dán thay thế Shafi'i với tư cách 


63 


NGUYÊN BÌNH 


là trường phái luật học có ảnh hưởng nhất trong thế 
giới Islam giáo. Trường phái Hanafi và Shafii sử dụng 
nguyên lý Ijtihad thành thạo hơn trường phái Hanbali 
và Maliki. Thông thường, người ta áp dụng giới luật 
nhờ sự trợ giúp của những tập sách ngắn thông dụng, 
trong đó tóm tắt các điểu quy định của mỗi phái. Ví 
dụ, phái Maliki có cuốn của Khalil (mất năm 1365); 
phái ShaÑ' có cuốn của Al-Nawawi (mất năm 1278); 
phái Hanafi có các cuốn của Al-Khorassani và AL-Nasaf. 


Cách tốt nhất để diễn giải các yếu tố cơ bản của Cơ sở 
pháp luật vận hành như thế nào là dùng một ví dụ. 
Chẳng hạn việc có hay không được phép sử dụng loa 
phóng thanh đế thông báo giờ cầu nguyện. Dĩ nhiên, 
cả Kinh Koran và Hadith đều không có bất cứ một chỉ 
dẫn rõ ràng nào nhắc đến loa phóng thanh (hay bất cứ 
một thiết bị điện nào khác). Mặt khác, rất nhiều đoạn 
trong Kinh Koran khuyến khích tín dó cầu nguyện. 
Cũng có nhiều Hadith cho biết, Sứ giả Muhammad đã 
chỉ định một người cụ thể tên B Bilal thông báo giờ 
cầu nguyện vì người này có giọng nói lôi cuốn và khỏe 
khoắn. Khi báo giờ cầu nguyện, người này đứng trên 
một khu đất cao để lời nói có thể vang đi xa hơn. Băng 
phép loại suy, các nhà luật học cho rằng, Kinh Koran 
khuyến khích cầu nguyện như một hoạt động, và Sứ 
giả Muhammad chỉ dinh Bilal thông báo giờ cấu 
nguyện là hoàn toàn đúng để cho giọng nói của Bilal 
có thể vọng đến tai người ở xa nhất. Việc Bilal đứng 
trên khu đất cao cũng cho thấy rằng, Muhammad muốn 
lời báo giờ cầu nguyện vang càng xa càng tốt. Bởi loa 


64 


Đạo Hội - Tri thức cơ bản 


phóng thanh không làm thay đối lời báo giờ cầu 
nguyện, mà chỉ khiến cho nhiều người nghe thấy hơn, 
đo đó giáo luật nên cho phép sử dụng loa phóng thanh. 
Nếu như không có hoặc có rất ít sự phản đối áp dụng 
điều luật này và được đa số các vị quan tòa thông qua 
thì sẽ có sự đồng thuận đối với việc sử dụng loa phóng 
thanh vào mục đích này, và trở thành một điểu luật 
(trong thực tế những việc tương tự đã xảy ra). 


Trong thực tiễn, đến thế kỷ XIV, nhiều nơi đã xuất 
hiện các cơ sở chuyên giải quyết các vấn để liên quan 
đến việc thực hành giáo luật. Những học giả tham gia 
nghiên cứu thần học và diễn giải giáo luật được gọi là 
Faath. Những thắc mắc của tín đồ liên quan đến giáo 
luật sẽ được một Mufti (luật gia) giải đáp và cho lời 
khuyên về pháp luật dựa trên những tiền lệ. Mufti 
thường được nhà đương cục chỉ định giải quyết các vấn 
dé liên quan đến Shariah. Cũng có lúc, mufti là một 
faqih rất được kính trọng - được chỉ định làm mufti don 
giản chỉ vì ông ta là một học giả đáng tin cậy, có tư 
cách đạo đức tốt và được dân chúng mến mộ. Giải đáp 
của Mufti được gọi là fatwa, sát nghĩa với từ quan điểm 
luật pháp hoặc nghị định. Về mặt lý thuyết, quan điểm 
của mufti thường bó buộc người đưa ra câu hỏi. Trong 
thực tế, người ta thường phớt lờ ý kiến của mufti nếu ý 
kiến đó không thỏa mãn thắc mắc của họ. Nguyên 
nhân chủ yếu vì không có một thiết chế nào khiến cho 
quyết định của ông ta có hiệu lực. Nhiệm vụ của một 
quan tòa - người điều khiển các phiên tòa và có quyền 


65 


NGUYÊN BÌNH 


lực nhà nước cũng như lực lượng cảnh sát dé thi hành 
quyết định của tòa án - do một gadi đảm nhiệm. Qadi 
là viên chức nhà nước do nhà đương cục chỉ định. 
Nhiều faqih coi việc làm công chức nhà nước là không 
phù hợp với vị trí của một học giả giáo luật vì cho rằng, 
với vị trí như vậy họ dë bị lôi cuốn vào việc làm sai lệch 
các vấn dé thuộc về nguyên tác. 


Hệ thống giáo luật Islam, Shariah, cố gắng diéu chỉnh 
cuộc sống xã hội. Shariah phân chia các hoạt động 
thành: Nghi 18 và Cầu nguyện, qua các hoạt động nghi 
lễ và cầu nguyện mà con người giao tiếp với Thượng 
Đế (gọi là ibadat, tức là hành động thờ phụng hoặc 
hành động của người bé tôi trung thành); và liệt kê chỉ 
tiết vô số các mối quan hệ giữa con người với con người 
(gọi là mư“amalat). Đề chiếm được ưu thế bao quát 
mọi mặt đời sống xã hội, các học giả giáo luật đã xây 
dựng một hệ thống luật được ví như một cái cân để 
phán xét mọi hành động hoặc thuộc về lẽ nghi hoặc 
thuộc về mối quan hệ giữa các cá nhân. Ở "đầu cân" 
bên này là các hành động được coi là hợp pháp - hầu 
hết các hành động này là các bổn phận lễ nghi - mà tất 
cả những tín đồ tuần thủ Shariah đều buộc phải thực 
hiện; còn "đầu сап" bén kia là những hành vi bị ngăn 
cấm tuyệt đối, chẳng hạn như việc thờ phụng một vị 
thần khác ngoài Allah. Ó giữa hai "đầu cân" là những 
hành động được khuyến khích nén theo (ví dụ: thể hiện 
lòng hiếu khách) và những việc không nên làm (ví dụ: 
đối xử thô bạo với loài vật). 


66 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Tuy nhiên, cũng có những thay đối cục bộ đáng kể để 
hiểu thế nào là hành động được phép, hành động bị 
ngăn cấm theo các điều luật Shariah, đặc biệt là vấn đề 
ăn kiêng. Đôi khi, sự khác biệt này xuất phát từ các 
quan điểm khu biệt của các trường phái giáo luật khác 
nhau, mặc dù quan điểm của các trường phái đối với 
vấn dé ăn kiếng thường do thói quen hoặc chế độ ăn 
uống ở khu vực đó quyết định. Hơn thế nữa, người ta 
nghi ngờ rằng, liệu những tín đồ Islam giáo bình thường 
ở một khu vực nào đó có tạo ra sự khác biệt nào không 
giữa các quy phạm giáo luật ở nơi tín đồ đó sinh sống 
với những quy phạm đại điện cho Islam giáo nói chung. 
Bởi thế, nhiều tín đồ Islam Sunni ở vùng bờ biển Tây 
Ấn Độ cho rằng: tôm, cua và những động vật thân 
mềm là những món ăn kiêng (phái Mười hai vị Imâm - 
Twelve Shíis cũng đồng quan điểm này), nhưng 
những tín đồ Islam giáo ở Thế МЫ Kỳ và Li Băng, 
trong khi cùng chịu ảnh hưởng của trường phái giáo 
luật Hanafi như tín đồ Islam giáo ở Ấn Độ, lại cho 
rằng, tất cả những món ăn hải sản không phải là món 
ăn kiêng, 

Mặc dù, nhiều tín đồ không nhận thức được mức độ 
thay đổi của niêm tin và thực hành Islam giáo ở những 
khung cảnh văn hóa khác nhau, nhưng Shariah được 
xây dựng trên tính thích nghi tự do, dựa vào những 
nét cá biệt của mỗi khu vực. Các học giả có danh 
tiếng như Al-Shaffí (mất năm 820, tên của ông được 
đặt cho một trường phái giáo luật - trường phái Shafii) 
và Ai-ShayBảni (mất năm 805) cho rằng, các vị quan tòa 


6ï 


NGUYÊN BÌNH 


đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào các quyết định 
luật pháp được cho là mẫu mực, mà nên xem xét kỹ 
lưỡng các chỉ tiết của mỗi trường hợp, bởi hoàn cảnh 
của mỗi cá nhân không giống nhau. Quan điểm này, 
đối với luật pháp, đã ngăn cản Shariah phát triển thành 
một hệ thống pháp luật được chính thức hóa. Một vài 
quốc gia Islam giáo hiện đại cố gắng chính thức hóa 
Shariah nhằm mục đích sử dụng Shariah như một bộ 
luật hợp pháp của quốc gia theo mô hình các quốc gia 
châu Âu, nhưng kết quả thu được còn hạn chế. 


Việc nhấn mạnh vào cá nhân khiến cho giáo luật Islam 
giáo có tính chất hòa giải ngược hẳn với tính chất xét 
xử của luật pháp phương Tây. Khác với các nước 
phương Tây, nơi các cá nhân bị kết tội vì sự tồn tại của 
cộng đồng, chẳng hạn như nhà nước hoặc xã hội, mà 
lợi ích của cộng đồng vượt hơn hån lợi ích của cá nhân, 
thì quá trình tố tụng theo luật pháp Islam giáo truyền 
thống thường làm trung gian hòa giải giữa các cá nhân 
trong một bên hoặc cả hai bền. Chức năng này của tòa 
án đòi hỏi phải có những kỹ năng hòa giải nhất định và 
có nghĩa: Mục đích mong muốn của quá trình tố tụng 
là đi đến một sự thỏa thuận, chứ không cần đưa ra lời 
tuyên án. Tính chất văn cảnh và riêng tư của luật pháp 
Islam có vẻ như công bằng hơn một bộ luật được pháp 
điển hóa. Trong thực tế, giới phê bình cho rằng, tính 
xác thực của một bộ luật chặt chế và có ít người am 
hiểu tường tận, điểu này có nghĩa là những người 
không am hiểu luật pháp sẽ chịu nhiều rủi ro nếu họ là 
đối tượng của một bộ luật hà khắc. 


68 


Đạo Hôi - Tri thức cơ bản 


Islam giáo đôi khi bị châm biếm như một tôn giáo hình 
thức và khô khan, nhấn mạnh tới sự tuân thủ giáo luật 
ở cách cư xử trước công chúng của một người qua cái 
mà người đó tin tưởng hoặc hành động riêng tu, Cách 
nhìn thiên lệch này có thế nảy sinh từ các khía cạnh 
giáo luật, và lễ nghi Islam giáo có thé được nhìn thấy rõ 
ràng hơn đức tin của cá nhân, và cũng có thế nảy sinh 
từ ảnh hưởng và tác động rõ hơn của việc thực hành 
Shariah có liên quan gần gũi với các công cụ quyền lực 
của nhà nước. Trong thực tế, ngay cả những người 
bênh vực hãng hái nhất cho giáo luật cũng xem Shariah 
chỉ như là một khía cạnh của tôn giáo. Các học giả 
khác khẳng định rắng, sự sùng bái mù quáng đối với 
truyền thống kinh viện của giáo luật và triết học không 
đại diện cho một đời sống tôn giáo đẩy đủ, đồng thời, 
họ cũng cho rằng, đức tin và lòng mộ đạo còn quan 
trọng hơn nhiều. Người ủng hộ nối danh nhất cho 
quan điểm này là Al-Ghazali (mất năm 1111). Ông đã 
đành hầu hết thời trai trẻ vào công việc của một giáo 
đồ thần học. Năm 1095, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, 
một cú sốc tính thần đã khiến ông phải rời bỏ công 
việc ở Bát-đa và quay về quê hương. Ở nơi đây, ông 
đã dành thời gian vào việc suy ngắm. Cuối cùng, ông 
đi đến kết luận: Những khúc mắc về triết học và lý trí 
có thể đưa con người đi xa hơn và để có được sự hiểu 
biết toàn diện thì cần phải có sự phát triển vượt bậc về 
đức tin. Cách thực hiện tốt nhất để có bước phát triển 
này là thông qua quá trình đào luyện và trải nghiệm 
thần bí. 


69 


NGUYÊN BÌNH 


2.4. Islam thần bí: 506 


Suf là một thuật ngữ rộng, dùng để chỉ một loạt các 
hiện tượng triết học, xã hội và văn học trong phạm vi 
thế giới Islam giáo. Theo nghĩa hẹp, khái niệm này 
muốn nói đến một số trường phái triết học và thần học 
thần bí Islam giáo, đồng thời cũng dé cập tới các dòng 
tu và hội đoàn có ảnh hưởng thực sự tới sự phát triển 
xã hội và chính trị, cũng như các biểu hiện đa dạng về 
lòng mộ đạo bình dân và sự sùng bái thánh mộ ở khắp 
nơi. Theo nghĩa rộng, Sufi thường được hiểu như một 
thứ tón giáo suy tưởng về thời xa xưa trong thế giới 
Islam giáo, là cách điễn đạt lòng mộ đạo đại chúng, là 
vũ đài xã hội đầu tiên dành cho sinh hoạt tôn giáo của 
nữ giới và là nguồn sức mạnh quan trọng đối với những, 
cư dân cải theo Islam giáo ở châu Phi và châu Á. Các 
dòng tu $ий còn là những cơ sở giáo dục. Những cơ sở 
này không chỉ là nơi bồi dưỡng kiến thức mà còn là nơi 
có vũ cho nghệ thuật trang trí và âm nhạc. Đôi khi, 
những người đứng đầu các dòng tu vừa là nhà thần học 
vừa là vị quan tòa, thể hiện mình vừa là một nhà triết 
học kinh viện vừa là một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn, 
nhưng cũng có lúc họ di đầu trong việc không thừa 
nhận sự kiến lập thần học và luật pháp. Thời cận đại 
(giống như các giai đoạn lịch sử khác), các dòng tu Sufi 
tán dương khả năng khơi nguồn cải cách tôn giáo của 
họ. Đồng thời, họ cũng chịu sự phê phán vì thiếu tôn 
trọng giáo luật và vì họ cố vũ cho sự ngu dốt và mê tín 
nhằm mục đích duy trì quyền kiểm soát của họ đối với 
cộng đồng. 


70 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Khởi nguyên của dòng tu Sufi xuất phát từ những hành 
động sùng đạo mang tính cá nhân rất bình thường xuất 
hiện ở thế kỷ thứ nhất theo giáo lịch. Những dòng tu 
Suñ ban đầu nhấn mạnh việc cầu nguyện, tu luyện khó 
hạnh và thoát tực. Thuật ngữ Sufism - hay còn gọi là 
Tasawwuƒ theo ngôn từ Arập - có lẽ có nguồn gốc từ việc 
mặc áo len (suf) làm bång lông cừu, đê, lạc đà, v.v... 
hoặc có thể là một từ Агар chỉ sự thanh khiết (safa). 
Những dòng tu khởi thủy dành hầu hết thời gian vào 
*iệc cầu nguyện và thường xuyên có những hành động 
liên quan đến việc tự hành xác, chẳng hạn như nhịn ăn 
hoặc thức trắng đêm và xem đó như là hình thức cầu 
nguyện. Họ xa lánh trần thế và chẳng có mấy tài sản 
ngoài quần áo. Đa số thành viên trong các dòng tu Sufi 
ban đầu là nữ giới, nhiều người trong số họ, chẳng hạn 
như Rabi'a al-Adawiya (mất năm 801), đến nay vẫn còn 
được sùng kính. 


Rất có thể, dòng tu Suñ tu tập theo lối khổ hạnh và 
mặc áo len lông cừu sau khi quan sát những người tu 
khố hạnh Kitô giáo ở Syri và Palestine. Tuy nhiền, 
dòng tu Sufi tìm thấy căn nguyên tu khó hạnh ở ngay 
trong Kinh Koran và ở cuộc sống của Muhammad. 
Họ nhanh chóng nhận ra rằng, Muhammad đã có cuộc 
sống vô cùng đơn giản, gần như là khố hạnh, và 
Muhammad có thói quen rời xa Mecca để suy ngẫm 
trong một hang động, và chính vào lúc đang suy ngẫm 
theo cách này mà Muhammad nhận được sự Thiên 
khải đầu tiên. Vì vậy, dòng tu Suñ quan niệm việc tu 


7L 


NGUYÊN BÌNH 


tập của họ là sự bắt chước Muhammad, và hy vọng sẽ 
có được sự hiệp thông với Thượng Đế tương tự như 
Muhammad. 


Theo đức tin Islam giáo, tất cả tín đồ sẽ diện kiến trước 
Thượng Đế sau khi họ qua đời (có những quan điểm 
khác nhau về vấn để này), nhưng những tín đồ Sufi 
không muốn phải chờ đợi điểu đó. Mong ước được 
diện kiến trước Thượng РЄ được diễn đạt rõ ràng trong 
một câu nói mà người ta cho là của Muhammad và rất 
phổ biến trong giới Sufi khuyến khích tín đồ "Hãy chết 
trước khi tận số". 


Những trải nghiệm trực tiếp với Thượng Đế được xem 
là vô số vì không thể diễn tả bằng lời mà chi có thế điễn 
tả bằng phép án dụ. Phép ấn dụ được sử dụng phổ biến 
nhất là về tình yêu thương và men rượu. Những hình 
tượng này thường bắt gặp trong văn học Sufi, đặc biệt 
là trong thơ ca. Thơ ca Sufi cố gắng diễn đạt niềm vui 
sướng tôt cùng mà những tín đồ Sufi tråi nghiệm qua 
sự hiệp thông với Thượng Đế, niềm vui sướng đó lại 
kết hợp với nỗi đau buồn vì phải xa cách Thượng Đế. 


Khái niệm hiệp thông với Thượng Đế của Sufi được 
nhấn mạnh bång nhiều cách khác nhau. Vấn để chủ 
yếu được tranh cãi trong giới triết học Sufi là làm thế 
nào người chết lại có thể hiệp thông với một Thượng 
Đế đẩy quyền năng, thông suốt mọi sự và hoàn toàn 
khác với họ. Sự hiệp thông với Thượng Đế thường 
được gọi là fana, nguyên nghĩa là sự phá huỷ hoặc sự 
hủy điệt (cả linh hồn lăn thể xác). Sufi tin rằng, khi trí 
72 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


tuệ của mỗi cá nhân phát triển đến giai đoạn cuối cùng, 
người ta sẽ mất đi ý thức về bản thân mình mà chỉ ý 
thức được sự hiện diện của Thượng Đế. Thực ra, nét 
riêng biệt của Thượng Đế rồi sẽ thay thế nét riêng biệt 
của Sufi. 


Cũng có những tín đồ Suf tranh cãi rằng, liệu mục 
đích tôn giáo cuối cùng của Suf là nét riêng biệt của 
mỗi người sẽ hoàn toàn tan biến trong nét riêng biệt 
của Thượng Đế hay để đạt tới một giai đoạn mà những 
lo lắng trần tục tầm thường của mỗi cá nhân sẽ không 
còn ngăn cản họ nhận ra bản chất đích thực của thé 
giới. Phép ấn dụ phổ biến để diễn giải cho vấn dé thứ 
nhất là ví mỗi cá nhân Sufi như một giọt nước tan biến 
trong đại đương. Sự tan biến này tồn tại mãi mãi vì giọt 
nước đó là một phần của đại dương bao la. Sự tan biến 
ấy sẽ dừng lại khi là một giọt nước riêng lẻ. Quan điểm 
thứ hai nhìn nhận mọi vật dë đàng hơn, mô tả tâm hồn 
con người (được xem là nơi chứa đựng khả năng hiểu 
biết tư tưởng Islam giáo thời cổ xưa) như một tấm 
gương bị những duc vọng tầm thường và những lo toan 
thường ngày làm lu mờ. Thông qua sự rèn luyện trí óc, 
Suf thực sự làm sáng bóng và sạch sẽ tấm gương tâm 
hồn đó đến độ chúng phản chiếu trung thực ánh sáng 
của Thượng Đế. 


Соп đường Sufi 


Suf cho rằng những người bình thường không thể hiểu 
được thực chất của tôn giáo vì những lo toan tầm thường 
của họ. Việc truy nguyên tám quan trọng của tôn giáo 


73 


NGUYỄN BÌNH 


theo quan điểm của Sufi được hiểu như một con đường 
mà mỗi cá nhân Sufi phải du hành dưới sự hướng dàn 
của một đạo sư. Con đường này có nhiều giai đoạn, tên 
và số lượng các giai đoạn tùy thuộc vào mỗi trường 
phái tư tưởng Suf. Trước nhất, giai đoạn đầu tiền trên 
соп đường Sufi là giai đoạn ăn пап hối lõi. Suf cho 
ràng tất cả mọi tín đồ đều phải ăn năn hối lỗi về những 
tội lỗi mà họ đã phạm phải trong cuộc sống và phải thể 
tránh né tất cả những ham muốn trần tục. Sau khi đã 
ăn năn hối lỗi về những tội lỗi trong quá khứ, nam, nữ 
tu 506 có bốn phận gạt bỏ các mối quan hệ trần tục, 
thậm chí là cả những mối quan hệ thân thuộc với bạn 
bè và gia đình. Sau khi đã làm như vậy, theo truyền 
thống, tín đồ Sufi sẽ tu hành ở những tu viện theo giới 
tính và hiến dâng cả đời cho việc gạt bỏ những mối 
quan tâm trần thế. Trong thực tế, quá trình đoạn tuyệt 
với trần tục cực kỳ khó khăn; thường phải mất một thời 
gian dài và đòi hỏi phải nghiêm khắc thực hiện việc 
luyện tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của một đạo sư 
thành thạo. 


Con đường Sufi tin tưởng vào việc luyện tĩnh tâm để 
đạt được mục đích của mình. Các bình thức tĩnh tâm 
Sufi khác nhau đều được gọi là dhikr (hoặc zikr). Dhikr 
theo nghĩa đen là "bắt chước”, "hồi tưởng", "bày tỏ” 
hoặc "kể ra". Trong Kinh Koran, từ này xuất hiện trong 
khung cảnh thúc giục tín đồ thường xuyên nhớ tới 
Thượng Đế của họ. Ó trình độ cơ bản nhất, luyện tĩnh 
tâm là nhắc đi nhắc lại một trong những danh xưng của 
Thượng Đế. Theo Islam giáo, Thượng Đế có nhiều 


T4 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


danh xưng khác nhau để mô tả thuộc tính của Người. 
Trong số những danh xưng này có 99 danh xưng được 
xem là đặc biệt và được gọi là "mỹ danh". Danh xưng 
thường được sử dụng nhất trong luyện tĩnh tâm là 
"Allah" (danh xưng này Sufi cho là tuyệt vời nhất), mặc 
dù những danh xưng khác như Rahim (Đấng Nhân 
Từ) hoặc Wahid (Đáng Duy Nhất) cũng được sử dụng. 
Mục đích của việc nhắc lại những danh xưng này là 
nhâm tập trung hoàn toàn vào việc đang làm và quên 
đi tất cả ý niệm nhận thức về mọi việc xung quanh. 
Thông qua việc nhắc lại, công thức dhikr sẽ ngấm vào 
người thực hiện cho dù người đó có ngưng thực hiện 
thì dhikr vẫn còn được nhắc lại trong thâm tâm. 


Một số bài luyện tĩnh tâm chỉ là việc nhắc lại những 
công thức dài dòng, trong khi đó, cũng có những bài 
luyện khác đòi hỏi phải có phương pháp khí công phức 
tạp. Ví dụ, một bài luyện tĩnh tâm tương đối đơn giản 
có yếu tố khí công trong đó là yêu cầu người luyện phải 
nói thật to một danh xưng của Thượng Đế có hai âm 
tiết (chắng hạn như từ "Wahid": "Duy Nhất"). Việc 
phát âm những từ như vậy, tương tự như một nhịp thở, 
hít vào ở âm tiết thứ nhất và thở ra ở âm tiết thứ hai. 
Bài luyện này gọi là "sawing dhikr" (tĩnh tâm kéo cưa), 
vì những âm thanh khác biệt được phát ra trong quá 
trình hít vào thở ra nghe giống như tiếng xẻ gỗ. Có 
những bài luyện tĩnh tâm khác phức tạp hơn nhiều, 
chắng hạn như một bài nhắc lại công thức: “Không có vi 
thần nào ngoài Thượng Để được ngắt thành năm nhịp 
để nói trong một nhịp thở sâu. Những bài luyện phức 

15 


NGUYÊN BÌNH 


tạp như vậy rất khó tự tập một mình và chỉ trở nên phố 
biến khi mối quan hệ thấy - trò đã đạt tới mức Sufi 
được tổ chức thành các đòng tu cao thấp khác nhau, 
gọi là tariqas. 


Một số dòng tu Sufi 


Tới thế kỷ XIII, các cơ sở luật pháp và giáo dục Islam 
giáo được chính thức hóa, cũng như là đã có mối quan 
hệ giữa nhà nước với học giả luật pháp và thần học. Bởi 
thế, không lấy gì làm ngạc nhiên khi Ѕиб cũng cần có 
một tổ chức và cạnh tranh với các phong trào và các cơ 
sở tôn giáo khác, nhằm chiếm được quyền lực và vị thế 
xã hội. 

Các dòng tu $ий sớm nhất được cấu thành từ những 
môn đệ của một đạo sư nào đó. Sau khi những môn đệ 
này trở thành những $06 chính thức, họ sẽ truyền bá 
lời giáo huấn của đạo sư đó tới những môn đệ của 
riêng mình, Việc làm như vậy khởi đầu cho truyền 
thống tu tập theo dòng tu của vị đạo sư ban đầu, đồng 
thời cũng tranh dua với tariqa (con đường) của đạo sư 
đó. Tariqa là một hệ thống có tố chức được chính thức 
hóa từ thế kỷ XV. Trước khi trở thành một tu sĩ chính 
thức, người tu sĩ tương lai thường phải ngừng việc 
luyện dhikr để thử thách tính chân thực, hoặc là buộc 
phải thực hiện những công việc thấp hèn với ý nghĩa 
như một quá trình nhập môn. Lễ kết nạp tu sĩ mới 
thường là một sự kiện đặc biệt long trọng, khi đó thành 
viên mới sẽ được trao cho một chiếc áo choàng tượng 
trưng cho địa vị của người đó. 

76 


Deo Hải - Tri thức cơ bản 


Nhiều dòng tu Suf có vai trò rất quan trọng trong sự 
biến đổi xã hội Islam giáo. Những dòng tu này không 
chỉ có những học giả và triết gia xuất chúng mà thường 
xuyên có những nhân vật quan trọng trong chính phủ. 
Điều này có nghĩa là các dòng tu Sufi có thể có ảnh 
hưởng tới những chính sách của vương quốc. Ba đòng 
tu có ảnh hưởng như vậy đáng chú ý nhất là: dòng 
Chishti, dòng Mevlevi và dòng Naqshbandi. 


Dòng tu Chishti được đặt theo tên của Khaja Mu'in al- 
Din Chishti (mất năm 1235), người Afghanistan, định cư 
ở thành phố Ajmer, Ấn Độ. Ở đây, ông có rất nhiều môn 
đệ có uy tín. Những môn đệ này mở ra nhiều trung tâm 
Chishti khắp các tỉnh lí trên đất Ấn Độ. Họ cũng có 
nhiều món đệ là những nhà cầm quyển, hoàng tử, công 
chúa và họ nhanh chóng trở thành một dòng tu có uy thế 
nhất ở Ấn Độ. Dòng tu Chishti có cách trình diễn âm 
nhạc đặc biệt, gọi là Qawwali, đế lưyện tĩnh tâm. Khi 
luyện tĩnh tâm, một nhóm nhạc công trình diễn những 
bài hát tôn giáo có giai điệu rất nhịp nhàng. Ca sĩ quá cố 
người Pakistan, Nusrat Fateh Ali Khan (mất năm 1997), 
là người trình diễn Qawwali hiện đại nổi tiếng nhất, danh 
tiếng của ông được cả người phương Tây biết đến. 

Dòng tu Mevlevi phổ biến ở vùng Thổ Nhĩ Kỳ và vùng 
Bancăng thuộc Đế chế Ottoman (từ thế kỷ XIII tới đầu 
thế kỷ XX). Người châu Âu gọi những thành viên 
Mevlevi là những thầy tu quay tít vì cách luyện tĩnh tâm 
khác thường của họ. Dòng tu này đặt theo tên một nhà 
thơ thần bí nổi tiếng, Jalal al-Din Rumi (mất năm 1273). 


71 


NGUYÊN BÌNH 


Ở Thổ МЫ Kỳ, dòng này có tên là Mevlana. Rumi sinh 
ra ở Trung Á, chuyến tới sinh sống ở Thó Nhĩ Kỳ năm 
1219. Cha Rumi được chỉ định làm chuyên gia pháp 
luật ở Kynya, thủ phủ của vương triều Seljuk. Rumi 
thừa hướng vị trí này khi người cha qua đời. Năm 1244, 
một nhà thần bí lang thang tên là Shams-e Tabrizi đã 
lôi cuốn sự chú ý của Rumi, và sau sự biến mất đầy bí 
ấn của Shams-e Tabrizi, Rumi đốc sức diu đắt các môn 
đệ Sufi và sáng tác thơ ca. 


_ Điểm khác biệt của dòng tu Mevlevi là họ cho rằng, trong 
việc luyện tĩnh tâm thì âm nhạc và vũ công có vai trò 
quan trọng. Việc luyện tĩnh tâm của dòng tu Mevievi, gọi 
là Sema, liên quan đến việc nhắc lại lời cầu nguyện và các 
bài thánh ca. Sau đó, những người tham gia tạo thành các 
vòng tròn trên sảnh đường nhảy múa với cánh tay dang 
rộng ngang vai, lòng bàn tay phải hướng lên trên, lòng 
bàn tay trái úp xuống đồng thời người quay tít ngược 
chiều kim đồng hồ, sử dụng bàn chân trái làm trụ. Sema 

._ vừa là biểu tượng cho sự tiếp nhận những ân phước thánh 

thần vừa là biểu tượng cho việc truyền dẫn những ân 

phước đó tới loài người. Ngay từ thời Rumi, dòng tu 

Mevlevi đã chú trọng tới văn hóa và nghệ thuật, đồng 

thời dòng tu này cũng truyền cảm hứng cho các thi sĩ 

cung đình trong Đế chế Ottoman cũng như cho các thi sĩ 
và nhạc công trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. 


Trong khi cả hai dòng tu Mevlevi và Chishti đều có 
giới hạn về mặt dân tộc và địa lý thì dòng Naqshbandi 
lại phân bố rộng rãi trong khấp thế giới Islam giáo. 


78 


Đạo Hồi - Trị thức cơ bản 


Dòng tu này đặt theo tên một học giả Sufi Trung Á ở 
thành phố Bukhara, Uzbekistan – Baha al-Din Naqshband 
(mất năm 1389). Dòng tu Naqshbandi cho rằng, tín đồ 
Sufi không nên thoát tục mà nên theo đuổi các mục đích 
tôn giáo trong khi văn thực hiện đẩy đủ tất cả trách nhiệm 
xã hội. Họ đưa ra 8 nguyên tắc cơ bản làm trọng tâm cho 
dòng tu: (1) nhận thức khi còn sống; (2) cẩn thận đường 
đi nước bước; (3) hành trình nội tâm; (4) cô độc nơi xã 
hội loài người; (S) hồi tưởng; (6) kiềm chế ý nghĩ; (7) suy 
nghĩ cán trọng và (8) tập trung vào thánh thần, 
Nhiều thành viên Nagshbandi có vai trò quan trọng 
trong phong trào cải cách tôn giáo ở thế kỷ ХУШ, XIX, 
đặc biệt ở Ấn Độ và Trung Á - những nơi có cuộc đấu 
tranh của tín đồ Islam giáo chống lại chủ nghĩa thực 
dân Anh và sau đó là chủ nghĩa thực dân Nga. Thế kỷ 
XX, hàng loạt các nhóm Naqshbandi ủng hộ các dân 
tộc sinh sống ở Liên Bang Xô Viết nói tiếng Thổ Nhĩ 
Kỳ chống lại nhà cầm quyền Nga. Ngày nay, nhiều 
nhóm Naqshbandi tham gia vào các dịch vụ xã hội và 
giáo dục ở các quốc gia mới tách ra sau sự tan rã của 
Liên Bang Xô Viết ở vùng Trung Á và vùng Capcadơ. 
Những năm gần đây, một nhánh Nagshbandi do 
Shaykh Nazim và người kế tục ông ta - Shaykh Hisham 
Kabbami trờ nên tích cực trong giới Islam giáo ở Hoa 
Kỳ. Những người ủng hộ thì chào đón những tư tưởng 
phi chính trị của Naqshbandi, nhấn mạnh vào lòng 
sùng đạo và chủ trương chung của Công giáo toàn thế 
giới. Những người phản đối thì cho răng, Naqshbandi 
làm suy yếu tám quan trọng của Islam giáo áp đặt lên 
79 


NGUYỄN BÌNH 


mỗi cá nhân do tập trung vào việc sùng bái cá nhân 
xung quanh các vị đạo sư Sufi. 


Sùng kính các vị thánh 


Mặc dù có nhiều cách hiểu đúng về Islam giáo bác bỏ 
quan điểm: bất cứ một lớp người nào cũng có quyền 
thay mặt cho các tín đồ bình thường làm trung gian 
trước Thượng Đế, nhưng tuyệt đại đa số tín đồ đều 
tin tưởng và sùng kính các vị thánh bằng nhiều cách 
khác nhau. Các vị thánh được chia làm hai loại chủ 
yếu. Loại thứ nhất là những thành viên thuộc dòng dõi 
Muhammad, lăng mộ của họ đều được tín đồ Shi'is và 
Sunni (những người được gia đình Muhammad kính 
trọng) thăm viếng. Loại thứ hai là những nhân vật 
Sufi quan trọng mà lăng mộ của họ được nhiều người 
ở một địa phương hoặc một khu vực biết đến với tâm 
niệm là nơi có thể đáp ứng các lời cầu nguyện. Telli 
Baba là một minh chứng cho loại thánh thần này. 
Ngôi đền Telli Baba ở ngay phía Bắc Istanbul, Thổ 
Nhi Kỳ. Người phụ nữ muốn tìm kiếm vị hôn phu 
thường đến cầu хіп ở ngồi dén này. Cái tên kì lạ của 
ngôi dén xuất phát từ những sợi dây kim tuyến đặt 
quanh ngôi mộ. Những người đến cầu xin ở đây 
thường nhặt một đoạn kim tuyến mang về và khi lời 
cầu zin trở thành hiện thực, họ sẽ quay trở lại với 
một khoản lễ bằng tiền mặt cùng với một nắm kim 
tuyến đặt lên ngồi mó. 


Có thể tìm thấy hàng loạt những ngòi đền như thế trên 
khắp thế giới Islam giáo. Lại có những ngôi đến Sufi 
80 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


mà danh tiếng của nó vượt khỏi phạm vi khu vực, được 
hàng triệu người thăm viếng, nhất là trong những dịp lễ 
hội tưởng niệm ngày sinh hoặc ngày mất của các vị 
thánh. Có thể ké ra một vài ngôi дёп loại này, chẳng 
hạn như lăng mộ Мии al-Din Chishti ở Ajmer, Ấn Độ, 
hoặc lăng mộ Sayyida Zaynab (cháu gái đời thứ tư của 
Muhammad) ở Cairo. 


Thành tố quan trọng có sức lôi cuốn quần chúng của 
các vị thánh là do họ có một năng lực, gọi là baraka, một 
quyền năng phi thường do Thượng Đế ban cho loài 
người. Người nào có được baraka thì có khả năng chữa 
bệnh và làm người trung gian hòa giải. Baraka không chỉ 
cho phép họ thay mặt những người sùng kính làm trung 
gian hòa giải trước Thượng Đế mà còn cho phép giải 
quyết các vấn đề về xã hội, kinh tế, vật chất và tinh thần. 
Baraka có chức năng gần như một phương tiện vật chất 
và dë lan tỏa vì baraka thường được truyền sang con cháu 
hoặc người kế nhiệm được chỉ định của vị thánh nào đó. 
Tuy nhiên, ở nhiều nơi, baraka chỉ được truyền trong 
phạm vi những người trong dòng tộc. Nếu người kế tục 
không có quan hệ huyết thống thì người ta thường tin 
rằng, người kế tục đã có sẵn "khả năng" baraka do có sự 
giao thiệp với các vị thánh từ trước. Tín đồ hoặc những 
người sung kính thánh thần thường cầu xin và dáng lẽ vật 
đế có được chút ít baraka mặc dù không dë dàng chút 
nào. Nói cách khác, baraka ở thánh thần là cái đế làm 
gương cho các tín đồ noi theo, nhưng baraka không bao 
giờ chuyến thành của riêng họ và cũng không thể 
truyền cho người khác. 


81 


NGUYÊN BÌNH 
Phép phù thủy 


Phép phù thủy là một khái niệm rắc rối đối với nhiều 
tín đồ Islam giáo. Tuy nhiên, phép phù thủy thực sự 
ngấm vào cuộc sống của nhiều tín đồ tin vào một thế 
giới không có Jinn (ma quỷ) và phép màu kì lạ. Ví dụ, 
trong khung cảnh giàu có của thủ đô Rabat, Morocco 
(Marốc) vẫn còn những vết tích của thành phố Sala xứ 
Phê-ni-xi xưa kia. Nơi đây có một cái ao hình vuông 
thời tién Islam giáo nằm giữa các lùm cây có nhiều tổ 
chim bạch diệc và các bụi chuối. Trong ao có cả đàn cá 
chình, mà thức ăn của chúng là những quả trứng do 
những người phụ nữ đem đến để cầu tự. Bên cạnh ao 
có rất nhiều ngói mộ chôn cất tín đồ Islam giáo từ thời 
Merenid thế kỷ XIV. Sự hiện diện của những ngôi mộ 
này khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa việc thực 
hiện nghi lễ nào đó ở bên cạnh ao với khả năng chữa 
bệnh của những ngôi mộ. 


Ở miền Địa Trung Hải và Tây Á, các tín đồ Islam giáo 
tham gia vào các hoạt động phù thủy chủ yếu là nhằm 
phòng tránh quỷ sứ. Không có gì là kì lạ đối với các tín 
đồ Islam giáo có học vấn tham gia vào các hành vi phù 
thủy và mang theo mình lá bùa hộ mệnh màu xanh để 
phòng tránh quỷ sứ, cũng như ở Pakistan những năm 
1990, các nhà đầu tư đã cho một đàn cừu điễu qua Sở 
Giao dịch Chứng khoán Karachi, sau đó hiến sinh 
chúng nhằm mục đích đảo ngược tình hình trượt giá 
vô căn cứ của thị trường cổ phiếu. 


82 


Chương 3 


ĐỨC TIN, NGHI LỄ | 
VÀ THỰC HÀNH ТОМ GIÁO 


Ở những thời điểm và bối cảnh văn hóa khác nhau, các 
học giả luật pháp và các nhà thần học đã mở rộng hơn 
nữa những niềm tin và nghỉ lễ này. Điều đó có thể giải 
thích tại sao có nhiều sự biến đổi trong việc tuân thủ 
các nghỉ lễ, và thậm chí trong hiểu biết của tín đồ về 
bối cảnh cơ bản của các niềm tin. 


Hầu hết các nghỉ lễ và giáo thuyết được nêu vån tắt 
trong chương này thuộc về phái Sunni, mặc dù ngay 
trong phái Sunni cũng có một vài khác biệt. Những 
điểm khác biệt này thể hiện rõ nhất trong các nghi 18 
liên quan đến việc sinh nở, hôn nhân, và các nghỉ lễ 
vòng đời khác. Tuy nhiên, những khác biệt này cũng 
được thể hiện ró ràng trong việc thực hành tôn giáo, 
chẳng han như cầu nguyện. Đức tin của Islam giáo được 
chia làm hai phần: (1) Các trụ cột đức tin (tín diéu); 
(2) Các trụ cột thực hành tôn giáo (thờ phụng), 


3.1. Các trụ cột đức tin 


Các tín đồ Islam giáo phải tin vào 5 diéu cốt lõi. Năm 
diéu cốt lõi này là trọng {Ат đối với Islam giáo đến 


83 


NGUYÊN BÌNH 


mức mà được gọi là "Những trụ cột niềm tin”. Những 
trụ cột này là Sự thống nhất thánh thần, Tiền tri, Thiên 
khải, Thiên thần, và Kiếp sau." 


(1). Thượng Đế 


Các tín đồ Islam giáo tin vào tính chất duy nhất của 
Thượng Đế, một khái niệm được biết đến bång cái tên 
Агар: Tawhid. Thuật ngữ tawhid không chỉ muốn nói 
đến khái niệm tính thống nhất của Thượng Đế mà còn 
muốn nói đến sự xác nhận tính thống nhất này của con 
người. Nói cách khác, khái niệm tawhid khiến cho con 
người tham gia tích cực vào việc đảm báo Thượng Đế vån 
còn được hiếu là bản thể dưy nhất, và do đó, đóng vai trò 
tích cực trong mối quan hệ giữa Thượng Đế với thế giới. 
Tính chất duy nhất của Thượng Đế thường xuyên được 
chứng thực trong Kinh Koran. Hai đoạn ngắn trong 
kinh thánh có giá trị đặc biệt trong việc cung cấp hiếu 
biết chung về việc Thượng Đế được đa số các tín đồ 
nhìn nhận như thế nào. Chương 112 là một chương rất 
ngắn gọn, có tiêu dé: Sự Thuần khiết (Al-Ikhlas): 


Hãy bảo, Ngài, Allah, là Một và Duy nhất. 


Allah là As-Samad ( Đấng Ти hữu, Độc lập, Đấng Thuận 
khiết, Đấng cung dưỡng mọi vật). 


`1. Dù việc giới thiệu các tín điều này được đánh số thứ tự, 
nhưng hoàn toàn không theo trật tự như vậy vì đó là những 
nguyên tắc độc lập và ngang nhau. Vì vậy, những tín điều 
này có thể được sắp xếp khác nhau tùy theo cách giới thiệu 
về Islam giáo của các tác giả khác nhau. 


84 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


Ngài không sinh ra ai, cũng không do ai sinh ra. 
Và không một ai có thể sơ sánh (ngang bång) vôi Ngài được. 


Đoạn trích từ Kinh Koran này nhấn mạnh một cách rõ 
ràng Thượng Đế là duy nhất và bất diệt. Vì lẽ loài người 
khó mà nhìn thấu được, Allah tạo dựng nên hoàn cầu 
và vạn vật tồn tại trong đó; Ngài tạo nên loài người và 
ban cho họ khả năng làm những diéu thiện cũng như 
những diéu ác, đồng thời ban cho họ khả năng lựa 
chọn hai điểu đó. Loài người có thể nhận biết Allah 
qua những thuộc tính của Ngài (chẳng hạn như lòng 
nhân từ, sự công bằng, lòng trắc ấn, sự phán nộ, v.v...), 
nhưng thuộc tính tối thượng của Allah vẫn không thể 
nhận biết được. Theo quan niệm của Islam giáo, Allah 
không có hình thể và không giống bất cứ vật gì trong 
thể giới vật chất. Hơn thế nữa, sẽ là trọng tội nếu nghi 
Allah ngang hàng với bất cứ vật gì. 

(2). Lời tiên tri (Sứ điệp) 

Các tín đồ Islam giáo phải tin rằng, Allah mong muốn 
liên lạc với loài người, và răng, Ngài dùng lời tiền tri vì 
mục đích này. Lời tiên tri có hai loại. Loại thứ nhất từ 
Allah truyền đi để cảnh báo cộng đồng Muslim và báo 
cho họ biết ý muốn của Allah. Loại này được hiểu là 
anbiya (Sứ điệp). Loại thứ hai, bố sung cho loại thứ 
nhất, cũng được coi như một loại kinh thánh phải được 
truyền cho cộng đồng Islam giáo. Anbiya đặc biệt này 
được gọi là rusu! (nghĩa là "Sứ giả"). Tín đồ Islam giáo 
tin vào một loạt các nhà tiên tri kể cả những nhà tiên trí 


85 


NGUYÊN BÌNH 


được nhắc đến trong Kinh thánh Do thái giáo cũng 
như Jesus và Muhammad. Niềm tin vào vai trò của 
Muhammad với tư cách là nhà tiên tri cuối cùng nối 
lên như một tín lý máu chốt của giáo lý Islam giáo và 
được dùng làm thước đo quan trọng xét đoán tính chính 
thống Islam giáo. Ví dụ, lý do quan trọng mà nhiều tín 
đồ Sunni coi phải Ahmadiya, tín đồ của Mirza Ghulam 
Ahmad Qadian (mất năm 1908), là kẻ bội giáo là vì họ 
công nhận Qadian ở địa vị nhà tiên tri. Đôi khi, sự 
nhấn mạnh có vẻ chỉ mang ngữ nghĩa đơn thuần, bởi vì 
đức tia của Shi'is lại thừa nhận vai trò tôn giáo của 
mâm có vẻ quan trọng hơn vai trò tôn giáo của bất cứ 
nhà tiên tri nào. Nhưng đa số tín đồ Sunni lại không 
ghét bỏ họ như đối với phái Ahmadiya - những người 
hoàn toàn là tín dó Sunni trong các vấn dé về nghỉ lễ và 
thực hành đức tin. 


Các tín đồ Islam giáo coi Jesus là nhà tiên tri báo trước 
sự xuất hiện của Muhammad. Ра số tín đồ Sunni cũng 
coi Jesus là Đấng Cứu thế và tin vào Đức Mẹ Đồng 
trinh. Tuy nhiên, họ không nhìn nhận vấn để này có ý 
nghĩa rằng, Thượng Đế là người cha của Jesus, huống 
chi Thượng Đề đã thực hiện phép màu để bà Mary 
thụ thai. 


(3). Thiên khải 


Tín đồ Islam giáo tin rằng, Allah sử dụng các nhà tiên 
tri của Ngài dé thiên khải kinh thánh cho loài người. 
Bến loại kinh thánh như vậy đã được thừa nhận: Kinh 


86 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Torah được thiên khải cho Moses, Cựu ước cho David, 
Tân ước cho Jesus, và Koran cho Muhammad. Theo 
niềm tin của tín đồ Islam giáo, các thông điệp của 
Thượng Đế là bất diệt, và bởi vậy, bản chất của tất cả 
kinh thánh néu trên là như nhau. Sự khác nhau giữa các 
bản kinh thánh trên được giải thích bằng hai cách. Мдї 
là, sau khi được thiên khải, những kinh thánh có trước 
Koran bị làm giả mạo; Hai là, sự tiến hóa của loài người 
đã vượt qua. Theo giả thuyết này, Thượng Đế luôn luôn 
nhận biết được Ngài mong muốn răn dạy loài người 
diéu gì. Tuy nhiên, con người luôn không đáp ứng đối 
với những lời tiền tri. Vì lý do này, Thượng Đế khải thị 
thông điệp của Ngài ngày một tăng dán qua những 
kinh thánh dễ hiểu hơn, mà đỉnh điểm là Kinh Koran, 
một kinh thánh cuối cùng, có giá trị đến khi kết thúc 
quá trình khai hóa. 

Kinh thánh là trung tâm sự hiểu biết của tín đồ Islam 
giáo về tôn giáo. Bởi thế, người Do Thái giáo và người 
Kitô giáo được coi là "Dòng giống của Kinh thánh" 
(Ahl al-kitab), và tôn giáo của họ được thừa nhận là 
các tôn giáo có hình thức thưởng phạt tuyệt vời, cho 
phép tín đồ Islam giáo cùng với họ tham gia vào tương 
tác xã hội. 


(4). Thiên thần 


Тїп đồ Islam giáo phải tin rằng các thiên thần tồn tại và 
Thượng Đế sử dụng thiên thần để thực hiện ý muốn 
của Người. Một trong những nhiệm vụ của thiên thần 


87 


NGUYÊN BÌNH 


là trông coi từng cá nhân con người và giữ bản ghi chép 
về hành động của họ. Thiên thần nổi danh nhất là 
Gabriel, vị thiên thần đóng vai trò trung gian truyền 
thiên khải của Thượng Đế cho Muhammad. Một thiên 
thần quan trọng khác là Iblis, vị thiên thần đã từng là 
người đứng đầu tất cả các thiên thần khác nhưng bị 
đuối ra khỏi Thiên đường vì không vâng lời Thượng 
Đế. Sau đó, thiên thần này biến thành Satan và bây giờ, 
không СЫ cai quản Địa ngục mà còn lôi cuốn loài người 
ra khỏi con đường thiện. 


Nhiều tín dó Islam giáo cho rằng, việc tin vào các thiên 
thần là nhiệm vụ khó khăn nhất trong số các trụ cột 
niềm tin, và họ giải thích các vị thiên thần là những lực 
lượng tự nhiên hoặc là những khía cạnh khác thuộc 
quyền năng của Thượng Đế. Tuy nhiên, những người 
khác lại có niểm tin vào một loạt các lực lượng siêu 
nhiên gồm cả thiên thần và ma quỷ (thường thì không 
chi được gọi là Jinn), những lực lượng tương tác với 
loài người bằng nhiều cách khác nhau, cả về ác tâm lẫn 
phép chữa bệnh. 

(5). Ngày phán xử và thế giới bên kia 

Tín đồ Islam giáo tin rằng, cuối cùng thì thế giới sẽ đi 
đến kết thúc, và rằng, sẽ phải chịu sự phán xét, được 
nhận phần thưởng hoặc bị trừng phạt ở thế giới bên kia 
tùy theo những hành động đã làm ở dương thế. Xét sử, 


phần thưởng và trừng phạt là những điểm cốt lõi trong 
Islam giáo và là nền tảng cho toàn bộ hệ thống luân 


88 


Đạo Нӧі - Tri thức cơ bản 


thường đạo lý. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên 
khi Islam giáo có một hệ thống phát triển ở trình độ 
cao về thuyết mạt thế (giả thuyết về sự kết thúc của thế 
giới), trong đó có nhiều đoạn được хау dựng một cách 
công phu: 

Tiếng âm ï của Ngày Tận Thế. 

Tiếng ẩm ï của Ngày Tận Thế là gì? 

Và điều gì báo cho Ngươi (Muhammad) biết tiếng ẩm ï 
của Ngày Tận Thể? 

Đó là ngày mà nhân loại sẽ như buom buớm bay tán loạn, 


Và những quả núi sẽ (bán tung) như cụm lông cừu được 
chải ra. 


Bởi thé, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 
Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích (sung sướng). 
Nhưng đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiên) nhẹ, 
Thì nhà ở của y sẽ là địa ngục (Hawiyah). 
Và diéu gì cho Ngươi biết nó (Hawiyah) là gì? 
Đó là ngọn lửa cháy dữ dội! 
(Chương 101: Al-Quâri'ah - Tiếng ẩm ï của Ngày Tận Thế) 


Theo niềm tin chung, ngày tận thế sẽ được báo trước 
bång một số dấu hiệu tương tự như những dấu hiệu 
tìm thấy trong Sách Khải huyền: Cuộc đấu tranh giữa 
cái thiện và cái ác, hướng Mặt Trời mọc thay đồi, tiếng 
kèn trom-pet, sự xuất hiện của giống người hung bạo. 
Khi những dấu hiệu trên đạt tới điểm u tối nhất, Đấng 


89 


NGUYÊN BÌNH 


Cứu thế sẽ xuất hiện và tập trung tất cả những người có 
đạo đức tốt để đợi ngày phán xử và phục sinh, Cần lưu 
ý răng, theo Kinh Koran, thế giới sẽ không đi đến sự 
kết thúc hoàn toàn như nó đã bị biến đối. Bởi thế, thật 
dë dàng rút ra kết luận: Thế giới bên kia sẽ xuất hiện 
chính tại thế gian này chứ không phải ở một nơi nào 
khác (nói cách khác, Thiên đường không nhất thiết 
phải ở một nơi nào đó trên đầu con người). 


Sau ngày tận thế, tất cả những người đã từng sinh sống 
trên Trái Đất sẽ được phục sinh và chịu sự phán xét. Ở 
nơi phán xử, tín dó sẽ đứng đối diện với Thượng Đế và 
phải trả lời cho các hành động đã làm. Người nào không 
có tội lỗi sẽ đi thẳng tới Thiên đường. Những người 
phạm tội sẽ phải đi tới Địa ngục để chuộc tội trước khi có 
cuộc sống bất diệt nơi Thiên đường. Islam giáo không có 
khái niệm chặt chẽ về kiếp đọa dày vĩnh viễn nơi Địa ngục; 
Thời gian một người nào đó phải trải qua ở Địa ngục phụ 
thuộc vào mức độ tội lỗi mà họ phạm phải. Loại người 
duy nhất sẽ phải ở lại Địa ngục mãi mãi là những kẻ đạo 
đức giả, những kẻ tuyên bố minh là tín đồ Islam giáo 
nhưng thực ra lại không phải như vậy. Loại người đạo đức 
giả này được coi là một trọng tội lớn đến mức mà không 
một hình phạt nào có thể tương xứng với nó. 


Kinh Koran đưa ra hình ảnh Thiên đường cực kỳ sinh 
động. Đó là một khu vườn có những dòng suối và cây 
trái; Ở Thiên đường sẽ có cuộc sống thoải mái và dư 
giả. Nhiều tín đồ Islam giáo hình dung Thiên đường 
đúng như vậy. Những người khác coi đó như là một 


90 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


phép ẩn dụ về trạng thái cực kỳ sung sướng về tinh 
thần, mà ở đó, phần thưởng lớn nhất là được sống gần 
gũi với Thượng Đế. 


3.2. Các trụ cột thực hành đức tin 


Song hành với các "trụ cột đức tin" là thực hành những 
nghỉ lễ nhất định, yêu cầu tất cả tín đồ ngoan đạo phải 
thực hiện. Những nghi lề này là Tuyên xưng đức tin 
(Shadaha), Cấu nguyện (Salat), Ăn chay (Sawm), Bố thí 
(Zakat), và Hành hương (Hajj), (nhiều người Muslim 
coi Thánh chiến (Jihad, nghĩa là Phấn đấu, hoặc đấu 
tranh theo con đường của Allah, là trụ cột thực hành đức 
tin thứ sáu không chính thức). Giáo luật Islam giáo 
cung cấp những chỉ dẫn chỉ tiết về các tình huống mà 
theo đó một tín đồ không bắt buộc phải tham gia thực 
hiện nghi lẻ hoặc bó khuyết trách nhiệm thực hiện 
nghi lë như thế nào nếu lỡ không thực hiện được, 


Việc có ý thức tham gia vào nghỉ lễ là rất quan trọng 
trước khi thực hiện lễ nghị, nếu không thì bổn phận 
thực hiện lễ nghi sẽ được coi là không trọn vẹn. Ví dụ, 
tín đồ Islam giáo bắt buộc phải đâng hiến một phần 
của cải theo hình thức từ thiện gọi là zakat. Nếu tín đồ 
nào đó dâng tiền mà không có ý thức rõ ràng về việc 
thực hiện bổn phận zakat thì việc làm đó vẫn được coi 
là việc tốt nhưng không được tính là zakat. 


(1). Tuyên xưng đức tin (Shadaha) 


Shadaha theo nghĩa đen là "làm chứng" và dang viết tắt 
của mệnh dé Kalimat aÌ-shadaha. Lời tuyên xưng đức 


91 


NGUYÊN BÌNH 


tin hình thành nên một công thức niềm tin của Islam 
giáo. Lời tuyên xưng đức tin được dịch nghĩa như sau: 
“Tôi xác nhận rằng, không có vị thần nào ngoài Allah và 
tôi xác nhận rằng, Muhammad là sứ giảcua Người!", 


Công thức này thường được chia ra thành các hợp phần 
nhằm mục đích chỉ ra những niềm tin cốt lõi của Islam 
giáo, đặc biệt là bản chất sự hiểu biết của Islam giáo về 
Thượng Đế. Toàn bộ lời tuyên xưng được đọc một 
cách rõ ràng như một sự thừa nhận hoặc khẳng định. 
Nói cách khác, đó là một lời tuyên xưng có ý thức và 
tự nguyện về niềm tin của tín đồ. Nửa đầu của câu 
Shadaha khiến một người trở thành tín đồ của một tôn 
giáo độc thần nhưng không nhất thiết là của tín đồ 
Islam giáo; Lời đó có thế còn được tín đồ Kitô giáo 
hoặc Do Thái giáo tuyên xưng. Nửa sau (Muhammad 
là sứ giả của Người) sẽ phân biệt tín đồ Islam giáo với 
các tín đồ tôn giáo độc thần khác, bởi vì niềm tin vào 
tính chất cuối cùng về nhiệm vụ tiên tri của Muhammad 
là cái để phân biệt tín đồ Islam giáo với tín đồ các tôn 
giáo khác. 


Shadaha tóm lược cốt lõi niềm tin của Islam giáo hoàn 
hảo đến mức mà nó thường được ví như nền tảng cho 
các trụ cột niềm tin và trụ cột thực hành đức tin đứng 
vững. Câu Shadaha là câu đầu tiên mà người ta thì 
thầm bén tai đứa trẻ khi nó mới chào đời và cũng là câu 
mà tín đồ Islam giáo cố gắng đọc lên khi hấp hối. 
Shadaha cũng là một công thức để một người đọc lên 
khi cải theo Islam giáo. Về sau, nhiều người tin rằng, 
92 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


chỉ đơn gián đọc câu Shadaha là trở thành một tín đồ 
Islam giáo. 


(2). Cầu nguyện (Salat) 

Muhammad đã nói "Cầu nguyện là thực chất của thờ 
phụng". Việc thờ phụng đối với người Muslim có ý 
nghĩa thực sự là cầu nguyện. Các bài giảng đạo, các lễ 
kỷ niệm và hành hương tới Thánh địa Mecca đều có 
thế được xem là thờ phụng, nhưng cấu nguyện 5 lần 
một ngày là hoạt động thông thường của việc thờ phụng. 
Có nhiều quy tắc và chỉ dẫn hướng dẫn người Muslim 
thực hiện việc cầu nguyện một cách chính xác. Tuy 
nhiên, cũng có câu chuyện nói về lòng mộ đạo khi cầu 
nguyện quan trọng hơn nhiều so với việc phải định 
hướng cầu nguyện cho đúng và thốt lên những từ nhất 
định ở đúng thời điểm. Đó là khi Muhammad răn 
giảng các tín đồ phải tẩy thế trước khi cầu nguyện, phải 
tìm một nơi sạch sẽ, cởi giầy dép, bỏ mũ, hướng về phía 
dên Ka'bah và cầu nguyện ở những thời điểm nhất 
định, thì một người hỏi "nếu không có nước thì tẩy thế 
bằng g)2"; "Hãy làm sạch bằng cát”; "nếu không tìm 
được nơi sạch sẽ?”... Những câu hỏi như vậy cứ tiếp 
tục và Nhà Tiên tri trà lời từng câu hỏi một. Cuối cùng, 
Muhammad ngừng việc hỏi bằng câu nói "nếu các 
ngươi không thể thực hiện được việc tấy thế, không 
biết Kabah ở hướng nào, hoặc thời điểm cầu nguyện 
đã đến hay chưa thì hãy cứ nói lời cầu nguyện". Tuy 
nhiên, đối với hầu hết người Muslim thì có thể chuẩn 
bị cho việc cầu nguyện theo chỉ dàn của Muhammad. 


93 


NGUYÊN BÌNH 


Phái Sunni và Phái 12 Imâm (Twelver Shi'is), những 
phái chiếm đa số trong tín đồ Islam giáo, quy định các 
tín đồ phải cầu nguyện 5 lần một ngày. Lễ cầu nguyện 
này, gọi là Salat theo tiếng Arập và Namaz theo các 
ngôn ngữ khác, rất trang trọng. Salat không được nhầm 
lần với các hình thức cầu nguyện riêng tư và không 
trang trọng khác mà tín đồ Islam giáo thực hiện bất cứ 
lúc nào khi họ cảm thấy cần cầu xin Thượng Đế điều gì 
đó hoặc đơn giản là nói chuyện với Thượng Đế. 


Мис dich của việc câu nguyện trong Islam giáo 


Người Muslim cầu nguyện trước hết là vì Thượng Đế 
đã truyền cho họ phải làm như vậy, Cầu nguyện là một 
trong 5 trụ cột đức tin của Islam giáo và nó thường 
xuyên được nhắc đến trong Kinh Koran. Tiếp đó, họ 
cầu nguyện là để tôn vinh Thượng Đế. 


"Hãy tán duong ca tụng Allah khi các ngươi bước vào buổi 
tõi (12 Maghrib và lẽ Isha) và khi các ngươi bước vào Бибі 
sáng (15 Fajr); Và mọi lời ca nggi trong các tầng trời và 
trái đất đêu thuộc vë Ngài (Allah) và (hãy ca ngợi Ngài 
bằng lẽ “Asr) vào lúc xế chiếu và (ca ngợi Ngài bằng lễ 
Zuhr) vào lúc ngày bắt đâu chếch bóng". 


Allah không cần con người ca tụng mà đó là một bổn 
phận và điều kiện mà Allah đã đặt ra nếu con người 
nhận được phúc lành của Allah. Allah ban cho con 
người nước uống, nếu con người không uống thì sẽ 
khát dù Allah không trừng phạt bằng bất cứ cách nảo. 
Những người tuân phục Allah bằng cách đâng những 


94 


Dao Hỏi - Tri thức cơ bản 


lời cầu nguyện thì Allah sẽ làm cho mạnh khỏe. Đó là 
lý do thứ ba để cầu nguyện. 


"Ngài dua sự sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi cái 
sống, và Người làm hồi sinh lại trái đất sau khi да chết 
khô, và các ngươi sẽ được đưa ra (sống lại) giống như thé" 


Sự thịnh vượng ở thế giới này là lý do thứ tư để các tín 
đồ Islam giáo cầu nguyện, nhưng tám quan trọng của 
thịnh vượng phải được giữ trong sự cân xứng. Luôn ghi 
nhớ Thượng Đế ở trong đầu là lý do chủ yếu giải thích 
cho việc tại sao hãng ngày phải cầu nguyện 5 lần và 
phải cầu nguyện ở những thời điểm quan trọng nhất 
trong cuộc sống thường ngày của mỗi tín dó. Có lẽ điều 
này được tóm gọn lại trong đoạn Kinh sau: 


"Hãy nhớ Ta, Ta sẽ nhớ các ngươi trở lại! Hãy biết ơn Та, 
chớ phụ ân Ta; HƏi những ai có niêm tin! Hãy cầu xin sự 
cứu giúp (của Allah) trong kiên trì và 12 nguyện Salah. 
Bởi vì quả thật Allah ở với những người kiên nhẫn". 
(Kinh Koran, Chương 2, câu 152 - 153). 


Bất cứ ở nơi đâu nếu có thế (ở nhà, nơi làm việc hoặc 
đang di trên đường), người Muslim đều thực hiện cầu 
nguyện bảng tiếng Arập, và đương nhiên, vẫn phải 
hướng về phía ngôi đền Ka'bah ở Месса. Khi nói những 
lời được truyền lại qua các đời ông cha, người Muslim 
cảm thấy họ là một phần của cộng đồng toàn cầu 
(ummah) đã tồn tại hơn 1.400 năm. 


Salat được thực hiện ngay trước lúc rạng đông, giữa 
trưa (khi mặt trời đạt đến điểm cao nhất), giữa buối 


9ö 


NGUYÊN BÌNH 


chiều, sau khi hoàng hôn và khi màn đêm buông xuống. 
Cụ thể như đưới đây: 


Thời điểm cầu nguyện 


z Sáng (fajr): sau lúc rạng đông - có thể thực hiện cho 
đến lúc bình minh. 


- Ban trưa (zuhr): ngay khi Mặt Trời lên đến cực đỉnh 
cho tới khi bóng của một vật thể dài gấp hai lần chiều 
dài của nó, 


- Giữa buổi chiều (“asr): từ lúc kết thúc lễ zuhr đến lúc 
hoàng hôn, nhưng tốt hơn là trước khi Mặt Trời giảm 
độ chói. 


- X€ chiều (maghrib); khoảng giữa lúc chiểu tà đến khi 
tối hån. 


- Buối tối (һа): vào bất cứ thời điểm nào trong buổi 
tối, nhưng tốt hơn là trước lúc nửa đêm. 


Có một số điểm cần lưu ý ở các giờ cầu nguyện. Đó là 
tất cả các giờ cầu nguyện đều liên quan đến vị trí của 
Mặt Trời và thời điểm làm lẻ cầu nguyện không đồng 
nhất ở các khu vực khác nhau, ví dụ tín đồ sống ở một 
quốc gia như Arập chẳng hạn, nơi mà lúc nào cũng 
thấy Mặt Trời và không có nhiều thay đổi về các thời 
điểm của ngày giữa mùa đông và mùa hè. Còn như một 
vài nơi ở Ấn Độ hay Pakistan thì Mặt Trời mọc lúc gần 
6 giờ sáng và lặn không lâu sau 6 giờ chiều mùa đông 
cũng như mùa hè; hoặc việc cầu nguyện của người 
Muslim ở Vương quốc Anh rất đa dang trong suốt cả 


96 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


năm, ví dụ, lễ cầu nguyện buổi trưa mùa hè có thé thực 
hiện lúc 2 giờ chiều. 

Mặc dù việc cầu nguyện 5 lần một ngày có vẻ như là 
một nguyên tắc cứng nhắc đối với những người lười 
nhác và chỉ đọc lời cầu nguyện mỗi khi tới thánh đường, 
nhưng có hai sự nhượng bộ đối với thể trạng của con 
người khi đến giờ cầu nguyện. Một là, liên quan tới các 
thời điểm của ngày khi phải cầu nguyện: ngay khi vừa 
mới thức dậy; trong thời gian nóng nực ở những vùng 
đất nắng nóng trên thế giới, con người cần phải có 
giấc ngủ trưa; cuối ngày làm việc; sau bữa ăn tối, và 
ngay trước lúc đi ngủ. Hai là, dù việc cầu nguyện chính 
thức chỉ mất vài phút, nhưng mỗi giai đoạn cầu nguyện 
kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, nên những người có 
việc bận ở thời điểm lễ cầu nguyện sắp đến vẫn có một 
khoảng thời gian chiếu cố để hoàn thành nốt công việc 
đang làm và văn có thể kịp đọc kinh cầu nguyện. 


Một vài ví dụ khác cho thấy tầm quan trọng của việc 
cầu nguyện. Ở quốc gia Islam giáo như Pakistan chẳng 
hạn, không phải là bất bình thường nếu nhìn thấy hình 
mũi tên lớn gần giống cái chong chóng gió nhưng được 
gắn cố định ở nhà ga tàu hỏa dé chỉ hướng Месса, Mục 
đích của vật này là dé chỉ hướng của gibla cho hành 
khách muốn cầu nguyện. Cảnh tín đồ cầu nguyện trên 
một tấm khăn sạch ở sân nhà ga không phải là hiếm. Ở 
những quốc gia như vậy, có thể thường xuyên nhìn thấy 
những tấm thảm đay đặt ở sân sau những quán cà phê 
ven đường, sẵn sàng cho các tín đồ sử dụng khi cần thiết. 


97 


NGUYỄN BÌNH 


Nhiều tín đồ Islam giáo, cho dù có thể mệt mỏi, đói 
hoặc khát như thế nào di chăng nữa thì vẫn thực hiện 
cầu nguyện trước rồi mới nghỉ ngơi cho khỏe lại. Các 
nhà máy thường có một thánh đường như một hợp 
phần của công xưởng để công nhân cầu nguyện, đặc 
biệt là vào trưa ngày thứ Sáu - ngày quan trọng đối với 
người Islam giáo, tương đương với ngày Chủ nhật của 
người Kitô giáo và ngày Sabbath (ngày nghi cuối tuần) 
của người Do Thái giáo. Ở Vương quốc Anh, một 
người bán vé xe buýt nếu là tín đồ Islam giáo thì có thể 
cầu nguyện một cách yên lặng trên tầng 2 của chiếc xe 
buýt khi xe đang đỗ ở bến. Vì các ngày lễ ở Vương 
quốc Anh, ngày Chủ nhật hoặc Lễ Giáng sinh, vẫn 
được quy định theo truyền thống của người Kitô giáo, 
nên thành viên của những tôn giáo khác đôi khi cảm 
thấy khó khăn để thực hiện nghĩa vụ tôn giáo của họ. 
Điều này hoàn toàn đúng với người Muslim vì thực 
hành tôn giáo thực sự là một phần cuộc sống hãng ngày 
của họ. 


Câu nguyện ở nhà 


Như đã dé cập, một người Muslim có thể cầu nguyện ở 
mọi nơi có thé dù có một hoặc hai nguyên tắc phải 
tuân thủ. Truyền thuyết nói rằng, Sứ giả Muhammad 
thích cầu nguyện ở nơi có tường rào bao quanh dù ông 
đã cầu nguyện trên đường phố khi cán thiết. Bởi vậy, 
người Muslim sẽ cầu nguyện ở trong nhà hoặc trong 
vườn nếu họ không thế tới thánh đường. Vì nhiều lý 
do, họ có thể cầu nguyện ở nhà. Hầu hết các gia đình 


98 


Đạo Hải - Trì thức cơ bản 


đều có những tấm thảm cầu nguyện. Những tấm thảm 
này thường có hình ngôi đền Ka'bah hoặc thánh đường ở 
Madinah thêu dệt xung quanh. Dù người Muslim cầu 
nguyện ở nhà hay ở thánh đường thì hình thức cầu 
nguyện và việc chuẩn bị là như nhau. 


Thông báo giờ cầu nguyện 


Việc thông báo giờ cầu nguyện do muezzin thực hiện. 
Lời báo giờ cầu nguyện giống như hát thánh ca vậy. 
Người đầu tiên đảm nhận việc gọi tín đồ cầu nguyện là 
một nô lệ da đen tên là Bilal - một người bị ngược đãi vì 
đức tin của mình và được Abu Bakr (một trong những 
người đồng hành cùng Muhammad sớm nhất) mua lại, 
sau đó giải phóng cho anh ta. Những người đồng hành 
cùng Muhammad nói rằng "Người Do Thái kêu gọi 
mọi người thờ phụng bång cách thổi tù và. Người 
Kitô giáo thì rung chuông. Vậy, chúng ta nën làm gì?" 
Muhammad hướng về phía Bilal và dậy anh ta cách 
dùng bàn tay làm thành hình cái kèn và truyền đi những 
lời gọi cầu nguyện (trong tiếng Arập, việc loan báo giờ 
cầu nguyện gọi là ađhan hoặc azan). Những lời này 
như sau: 


“Thượng Đế là vĩ đại nhất! Thượng Đế là vĩ đại nhất! 
Thượng Để là vĩ dai паі! Thượng Đề là vĩ đại nhất Tôi 
xác nhận râng, không có vị thần nào ngoài Thượng Đế! 
Tôi xác nhận rằng, không có vị thần nào ngoài Thượng 
Рё! Tôi xác nhận rằng Muhammad là sứ giả của Thượng 
Рё! Tôi xác nhận râng, Muhammad là sứ giả của Thượng 


99 


NGUYÊN BÌNH 


DE! Hãy đến cầu nguyện! Hãy đến câu nguyện! Hãy đến 
ойи rỗi linh hồn! Hãy đến cứu rỗi linh hőn! Thượng Để là 
vĩ đại nhất! Thượng Đế là vĩ đại nhất! Không có vị thân 
nào ngoài Thượng Рё". 


Adhan được đọc ngay trước giờ cầu nguyện theo nghỉ 
lẽ hãng ngày. Việc cầu nguyện có thé thực hiện ở thánh 
đường, hoặc ở nhà. Đối với những tín đồ ít khi cầu 
nguyện thì Adhan vẫn là sự ghi đấu thời gian trói qua 
trong ngày (trong nhiều trường hợp tương tự thì chuông 
nhà thờ sẽ làm chức năng như vậy ở nhiều cộng đồng 
Kitô giáo) và Adhan là một cách nhắc nhờ kiên trì các 
tín đồ rằng, họ đang sống trong một cộng đồng tôn 
giáo. Một diéu quan trọng không kém là người Arập sử 
dụng Adhan để gợi lên mối quan hệ trực tiếp với Kinh 
Koran. Các tín đồ Islam giáo tin rằng, Kinh thánh Islam 
là những lời nguyên văn của Thượng Đế, và bằng cách 
ấy mới xác nhận lại một lần nữa sự hiện diện liên tục 
của Thượng Đế trong cuộc sống con người. 


Chuẩn bị cầu nguyện 


Âm thanh những từ Arập này băng qua các ngôi làng từ 
tháp minaret của thánh đường rất gợi cảm, đặc biệt là 
trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Trước khi cầu 
nguyện, tín đồ bắt buộc phải thực hiện một nghi thức 
tấy sạch. Nghỉ lễ này gọi là wudu (wuzu). Công việc 
này mang tính làm sạch theo nghi lễ hơn là vệ sinh. 
Không được sử dụng xà phòng, và khi không có nước, 
tín đồ có thể chỉ cần làm động tác mô phỏng bằng 
tay khô. 


100 


Đạo Hồi - Tri thức со bản 


"Hỡi những ai có niêm tin! Khi các ngươi đứng dậy dé йі 
dáng lš, hãy rửa mặt và (hai) tay của các ngươi đến cùi 
chó và lau chùi đầu của các người (với nước) và rửa hai 
bàn chân đến tận mát cá... ”. 


Trình tự tẩy sạch theo các bước sau: rửa tay phải đến 
cổ tay, sau đó rửa tay trái. Tiếp theo là súc miệng và có 
họng, tiếp đó là rửa mũi và mặt. Sau khi làm các việc 
này xong là rửa đến cång tay, và cũng rửa tay phải 
trước. Rồi dùng hai bàn tay lau chùi đầu, từ trán xuống 
đến сб. Tiếp đến là rửa tai và cuối cùng là rửa chân 
từ bàn chân đến mắt cá chân, cũng bắt đầu từ chân 
phải trước. 

Nếu thân thể ао bán thì nên thay việc rửa bằng cách 
tim. Vấn dé do bán theo quan niệm của Islam giáo 
không đơn giản chút nào. Nghỉ thức у thế gắn với ý 
nghi bị làm do bẩn. Người ta tin rằng, ngủ cũng làm 
cho cơ thể không trong sạch, vì thế, một người Muslim 
cho dù có tầm trước khi đi ngủ cũng phải tấy thế trước 
khi cầu nguyện buổi sáng. "... cũng chớ (hành lê) trong 
tình trạng д0 bẩn ngoại trừ trường hợp các người đang 
trên đường di xa (ngang qua một thánh đường) cho đến 
khi nào các người tắm rửa sạch sẽ; và néu các người bị 
bệnh hoặc đang trên đường di xa hoặc ai trong các người 
từ nhà vệ sinh di ra hoặc các người đã chung đụng (ăn 
nằm) với vg nhưng các người không tìm ra nước (d£ hoàn 
tất nghi thức tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, 
dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các người (theo thủ 
tục tẩy sạch)..." (Kinh Koran, chương 4, câu 43). 


101 


NGUYÊN BÌNH 


Theo lối suy nghĩ này, các tín đồ sẽ cảm thấy xứng đáng 
đứng trước Thượng Để thiêng liêng. Nước sử dụng cho 
việc tấy thể là nước lạnh, Điều này giúp cho người cầu 
nguyện tỉnh táo, thực hiện việc cầu nguyện với đầu óc 
trong sáng. Người cầu nguyện phải thực hiện các điều 
này một cách đều đặn, không được thất thường. Vấn 
để tại sao phải chuẩn bị cầu nguyện theo cách này chứ 
xhông phải theo cách khác được người Muslim trả lời 
rằng, đó là nghi thức đã được Thượng Để đặt ra trong 
Kinh Koran. 


Imâm 


Khi có nhiều người cùng cầu nguyện thì giáo đoàn cần 
có một người đứng ở phía trước để hướng dẫn cầu 
nguyện. Người này gọi là Imâm. Bất cứ tín đồ nào cũng 
có thể được lựa chọn để làm việc này. Khi Imâm đã 
đứng vào vị trí thì vị muezzin, lúc này đứng ngay sau vị 
Imâm, nhắc lại lời gọi cầu nguyện cho dù không lớn 
tiếng như lần gọi đầu tiên, những người khác đứng 
thành hàng vai sát vai đẳng sau vị Imâm, đương nhiên 
là sẽ hướng về Mecca. 


Ти thể cầu nguyện. Lễ cầu nguyện của người Muslim 
phải thực hiện gồm có việc đọc một đoạn Kinh Koran 
theo quy trình đứng, ngồi, quỳ và chạm trán xuống 
đất. Mỗi quy trình như vậy gọi là rak'a, số lượng 
rak'a rất đa dang, tùy theo mỗi lễ cầu nguyện hãng 
ngày. Cách làm này dựa theo truyền thống của Sứ giả 
Muhammad. 


102 


Đạo Hài - Trì thức cơ bản 


Câu nguyện ngày thứ Sáu 

Ngày thứ Sáu là ngày linh thiêng đối với người Muslim. 
Vào giờ cầu nguyện buổi trưa, tất cả nam giới (ở một 
số thánh đường có cả nữ giới) đều tham dự, trừ những 
người ốm hoặc có công việc ở xa thánh đường. Vào 
những dịp như vậy, khi còn tại thế, Sứ giả Muhammad 
thường có những bài thuyết giáo (khutba), còn hiện tại 
thì vị Imám hoặc một thành viên của giáo đoàn sẽ mô 
phỏng theo gương của Sứ giả. Đa số các câu xướng lễ 
hoặc cách diễn đạt đều được tập hợp, xuất phát từ 
Kinh Koran. Theo truyền thống, các bài thuyết giáo 
được giảng bằng tiếng Arập, thậm chí ở ngay cả những 
vùng tín đồ Islam giáo (chiếm phần lớn дар số toàn 
thế giới) không thông hiểu về ngôn ngữ đó, nhưng dán 
dần theo thời gian, người ta có xu hướng sử dụng ngôn 
ngữ thường ngày của giáo đoàn cùng với việc bắt buộc 
phải có chỉ dẫn bằng tiếng Агар. 


Phụ nữ tà việc thờ phụng trong Islam giáo 


Với việc xuất hiện của Islam giáo, người phụ nữ Arập 
được coi trọng hơn, đối lập với vị thế thấp kém trước 
đó là vật sở hữu dùng để mua bán theo ý thích. 
Muhammad hiểu rõ được tầm quan trọng của người 
vợ, người mẹ và khuyến khích phụ nữ cầu nguyện, và 
nữ giới đã hình thành nén một bộ phận của giáo đoàn 
giai đoạn khởi đầu của Islam giáo, mặc dù việc tham 
gia cầu nguyện ở thánh đường không phải là nghĩa vụ 
bắt buộc đối với họ. Ó một số nơi, thánh đường có một 


108 


NGUYÊN BÌNH 


khu vực riêng biệt dành cho phụ nữ tham dự cầu nguyện; 
khu vực này phải được bố trí sao cho không làm lãng 
trí của nam giới và ngược lại cũng không làm rối trí của 
người phụ nữ khi cầu nguyện. Thời gian trôi qua, việc 
phụ nữ tham dự cầu nguyện ở thánh đường không còn 
phổ biến nữa. Ở một số quốc gia Islam giáo, tập tục 
này không những bị rơi vào quên lãng mà phụ nữ còn 
bị cấm bước vào thánh đường. Mặc dù Islam giáo không 
ràng buộc người phụ nữ phải dự lễ cầu nguyện ở thánh 
đường, nhưng bắt buộc họ phải câu nguyện. Thường 
thì họ sẽ cầu nguyện ở nhà vào lúc thích hợp nhất khi 
đã gác việc nhà sang một bên. Họ có thể cầu nguyện 
một mình hoặc cùng với những thành viên khác của gia 
đình. Với việc chuẩn bị cho cầu nguyện, họ cũng làm 
giống như nam giới thường làm, đó là nghi thức tẩy 
sạch và hướng về phía Mecca. 


Тїп đồ Islam giáo không bắt buộc phải cầu nguyện tập 
thé, mặc ай việc cầu nguyện tập thé được xem là tốt 
hơn vì điều này sẽ giúp củng cố mối quan hệ xã hội. 
Một tín đồ có thể cầu nguyện ở nhà hoặc bất cứ nơi 
nào khác miễn là nơi cầu nguyện phải sạch sẽ. Sự sạch 
sẽ là vấn để mang tính tính khiết về nghi lễ hơn là sự 
sạch sẽ về vệ sinh, mặc dù những nơi mất vệ sinh 
(chảng hạn như cống rãnh hoặc nhà vệ sinh công 
cộng) thì đương nhiên không phù hợp cho việc cầu 
nguyện. Xét về mặt nghỉ lẻ, những nơi da bán thường 
liên quan đến chết chóc (ví dụ như lò mổ hay nơi có 
cảnh chém giết). 


104 


Đạo Hồi - Trì thừc cơ bàn 
Lòng mộ đạo riêng tư của người Muslim 


У Islam giáo quy định một cách cẩn thận cách thức và 
Š lần cầu nguyện một ngày nên một số người không 
Muslim cho rằng lòng mộ đạo riêng tư không có ở Islam 
giáo. Sự thực không phải như vậy. Bên cạnh những lễ 
câu nguyện bắt buộc (salat) thì cũng còn những lời cầu 
nguyện từ con tim (du'a). Không thể đưa ra sự khác 
biệt rõ rằng giữa salat và du'a vì ở cuối mỗi buổi lẽ, 
người Muslim thường được khích lệ cầu xin trực tiếp 
tới Thượng Đế trong khi vẫn ở tư thế quỳ và ngồi trên 
hai gót chân, tuy nhiên có thế sử dụng ngôn ngữ gần 
như ở nhà. Cũng khó có thể chia tách salat khỏi du”a vì 
nó luôn được phép cho những lần cấu nguyện được 
thực hiện ở nhà hơn là ở thánh đường, đù nam giới ít 
nhất cũng phải tham dự lễ cầu nguyện buổi trưa ngày 
thứ Sáu ở thánh đường. Với nữ giới, salat nói chung là 
một hình thức sùng đạo cá nhân vì được thực hiện ở 
nhà, có thể cùng với những phụ nữ và trẻ em khác, 
nhưng thường là cầu nguyện một mình. Cũng như 
salat không cần có người hướng dẫn cầu nguyện, có thể 
làm du'a ở bất cứ lúc nào. Những lời Muhammad nói 
với con gái được áp dụng cho mọi người Muslim: "Này 
Fatima, con gái của Muhammad, ta chẳng giúp gì được 
con khiđứng trước Allah". 


Du'a đến một cách tự nhiên nhất ở cuối lễ salat. Người 
cầu nguyện giơ cao tay, lòng bàn tay hướng lên trên 
khoảng ngang với cằm và cầu xin Thượng Đế cho bản 
thân cũng như cho người khác. 


105 


NGUYÊN BÌNH 


"Khi bây tôi của Ta hỏi Ngươi (Muhammad) về Ta (hãy 
bảo họ) Ta ở gần. Та đáp lại câu xin của người nguyện 
cầu khi y xin Ta. Ngược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọi 
của) Ta và tin tưởng nơi Ta để may ra họ được dåt di 
đúng đường." (Kinh Koran, chương 2, câu 186). 


Tràng hạt. Người Muslim cũng có thể sử dụng tràng 
hạt cầu nguyện. Tràng hạt này được gọi là Subha trong 
ngôn ngữ Arập hoặc là Tasbi (tasbir) trong ngôn ngữ 
Thổ Nhĩ Kỳ và một số ngôn ngữ khác. Những từ này 
có nghĩa là ca tụng, vì subha là một công cụ để nhắc 
đếm những danh xưng của Thượng Đế khi ca tụng Ngài. 
Islam giáo có hàng trăm tên gọi khác nhau về Thượng 
Đế trong đó có 99 danh xưng được con người biết đến. 
Bên cạnh danh xưng phố biến là Allah thì Đấng Chí 
tôn cũng phố biến với tên gợi như Đấng Xót thương, 
Đăng Nhân từ, Đấng Thiêng liêng, Đấng Yêu thương, 
Đăng Chân lý, Đấng Bất diệt,... Trong tất cả những 
danh xưng đó, trên subha chỉ có 99 (hoặc 33) hạt làm 
bàng gë, xương, hoặc các vật liệu khác. Mỗi hạt được 
lần qua là người ta lại thầm nhắc tới một danh xưng của 
Thượng Đế. Bởi vậy, subha là công cụ hữu hiệu giúp 
tập trung và duy trì việc ca tụng Thượng Đế. Bằng cách 
thốt ra những danh xưng của Thượng Đế, các tín đồ có 
thể nhận thức được hơn nữa sự hiện diện và nội tâm 
của Thượng Đế. 


Nơi thờ phụng 


Nơi thờ phụng của tín đồ Islam giáo được gọi là Mosque 
(người Việt Nam thường gọi là Thánh đường). Nguyên 
106 


Đạo Hội - Tri thức cơ bán 


gốc của từ này là Masjid trong ngôn ngữ Arập, có nghĩa 
là "phủ phục". Thánh đường là nơi tín đồ Islam giáo 
quỳ trước Thượng Đế dé khẳng định sự tuân phục của 
họ. Trong thời gian đầu khi Muhammad là nhà tiền tri 
thì ở Mecca chưa có thánh đường. Ông và những người 
đồng hành thực hiện việc cầu nguyện ở mọi nơi có thể, 
chàng hạn như những con phố nhỏ, tại nhà của 
Muhammad, hoặc ở ngôi đến Kabah,.. Muhammad 
có câu nói đơn giản: "Giờ phút cầu nguyện đến với 
ngươi ở bất cứ nơi nào thì ngươi hãy thực hiện việc cầu 
nguyện. Nơi đó là Thánh đường". Điều đó cho thấy, 
Muhammad muốn những người đồng hành nhận thức 
được việc cầu nguyện quan trọng hơn nơi cầu nguyện. 


Theo truyền thuyết, thánh đường đầu tiên ở Madinah 
được xây dựng tại nơi con lạc đà của Muhammad dừng 
chân khi ông tới thành phố này năm 622. 


Vài đặc điểm của thánh đường 


Nhìn chung, hình dáng của thánh đường hiện nay có 
dạng hình chữ nhật. Khu vực dành cho các tín đồ cầu 
nguyện bên trong thánh đường là nơi linh thiêng, cho 
nên mọi người muốn đặt chân vào đó phải cởi giày 
đép để ở bên ngoài. Nếu thánh đường rộng thì ở lối 
vào hoặc ở sân sẽ có một nơi để rửa tay chân; một số 
khu vực ở Ấn Độ hoặc Pakistan chỉ có thể có vòi nước 
bơm bång tay; ở Vương quốc Anh thường có những 
phòng rửa mặt nhỏ lắp một loạt chậu rửa có độ cao vừa 
phải để các tín đồ có thể rửa chân, tay và mặt trước khi 
cầu nguyện. 


107 


NGUYÊN BÌNH 


Minaret và Muezzin. Thánh đường ở các quốc gia Islam 
giáo thường có ít nhất một cái tháp cao, gọi là Minaret, 
để từ đó một người trong cộng đồng thông báo cho các 
Чп đồ cầu nguyện 5 lán một ngày. Tháp Minaret và 
muezzin có chức năng như tháp chuông và chuông của 
nhà thờ Kitô giáo. Trước kia, khi người tín đồ chưa có 
đồng hồ thì việc nhắc nhở đến giờ cầu nguyện là việc 
cần thiết, còn ngày nay quả chuông chỉ đơn giản là một 
phần cuộc sống ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, tầm quan 
trọng của muezzin văn còn vì thời điểm cầu nguyện 
của các tín dó Islam giáo được ấn định bằng Mặt Trời 
và thay đối hằng ngày. 


Bức tường Qibla. Một thánh đường Islam giáo không 
nhất thiết phải là một tòa nhà được bao bọc mọi phía. 
Xung quanh thánh đường ở các quốc gia nhiệt đới là 
những tường rào đơn thuần hình chữ nhật. Tuy nhiên, 
văn có một bức tường khác với ba bức còn lại. Bức 
tường đó có thể cao hơn, có thể có một chỗ lõm vào 
hoặc là một cái hốc. Nếu không rõ, người ngoài đạo sẽ 
chú ý tới bức tường này, Bức tường này được gọi là 
qibla, một từ có nghĩa là "hướng". Qibla giúp cho các 
tín đồ biết Thánh địa Mecca ở hướng nào, vì qibla 
được xây dựng một cách cán thận, theo đúng hướng 
của Mecca, thành phố mà những tín đồ Islam giáo phải 
hướng mặt về phía đó mỗi khi cầu nguyện. Hốc tường 
ở qibla được gọi là mihrab. Mihrab cho biết chính xác 
hướng của Mecca và người hướng dẫn cầu nguyện sẽ 
đứng ở trước cái hốc này khi hướng dẫn giáo đoàn thực 
hiện việc thờ phụng. Ó Месса, vị trí của mihrab theo 


108 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


đúng hướng của ngôi дёп Ka'bah, và chính xác hơn 
nữa là ở giữa máng thoát nước mưa của Ka'bah và góc 
tây bắc. Bức tường qibla ở Đại Thánh đường Lahore, 
Pakistan, hay ở Delhi, hay Thánh đường Blue ở Isfahan, 
Ba Tư là những hàng cột có mái che và mihrab xây 
cuốn vòng cung được trang trí lộng lẫy. 


Đặc điểm cuối cùng có thể nhìn thấy trong thánh đường 
Islam giáo là bục giảng kinh. Người Islam giáo gọi cái 
bục này là minbar. Minbar thường được đặt phía trước 
tường qibla và ngay bên cạnh hốc mihrab. Đôi khi 
minbar giống như cầu thang nhiều bậc, nhưng thường 
thì chỉ cao hơn sàn nhà một chút dé mọi người tham 
dự cầu nguyện có thé nhìn thấy người giảng kinh. 


Những lợi ích khác của thánh đường. Như đã đề cập, 
thánh đường là nơi người Muslim tách khỏi thế giới 
thường ngày và cầu nguyện Thượng Đế trong bình an 
mà không bị gián đoạn. Trong quá trình lịch sử lâu 
đài, thánh đường cũng còn những chức năng khác. 
Muhammad đã sử dụng thánh đường ở Madinahh là 
trụ sở của mình. Cuộc thảo luận về việc cai quản 
Madinahh da diễn ra ở đó. Đôi khi, cũng ở tại thánh 
đường, Muhammad gặp gỡ và tranh luận về vấn đề tôn 
giáo với người Do Thái giáo và người Kitô giáo. Thinh 
thoảng, khách bộ hành có thế ăn ngủ ở thánh đường 
nếu có công việc phải đi ngang qua đó. Dần dán theo 
thời gian, thánh đường trở thành một nơi linh thiêng 
nên những việc đó không còn được phép nữa, mặc dù 
vẫn có thể có một vài thánh đường giúp đỡ nơi nương 


109 


NGUYỄN BÌNH 


tựa cho khách bó hành. Dù không phải ở mọi nơi nhưng, 
đôi khi những người không Kitô giáo và Do Thái giáo, 
kế cả phụ nữ không được vào thánh đường. 

Thánh đường chưa bao giờ là nơi duy nhất chỉ đành 
cho việc cầu nguyện mà đó còn là nơi day dë Islam 
giáo cho trẻ ет, Có những buổi tối riêng biệt dành cho 
trẻ em học cách đọc Kinh Koran. Cô bé, cậu bé nào có 
thể nhớ được Kinh Koran bằng tiếng Arập được tặng 
cho danh hiệu Hafiz ở trước tên gọi. 


Ở quốc gia như Vương quốc Anh, thánh đường thường 
là một tòa nhà có nhiều phòng. Ngoài việc là một nơi 
cầu nguyện và giáo duc thì đó cũng là gặp mặt đối với 
những người Muslim ở những nơi xa xôi, đặc biệt là 
vào ngày Chủ nhật khi mà hầu hết mọi người không 
phải đi làm. Một phần của tòa nhà có thể được dành 
làm nơi cư trú của gia đình vị Imâm, những người 
làm công việc giáo dục và những người lãnh đạo của 
giáo đoàn. 


(3). Thang chay (Swan) 


Các tín đồ Islam giáo phải thực hiện chay tịnh trong 
tháng Ramadan, tháng thứ chín theo giáo lịch. Mùa 
chay bao gồm việc kiêng khem ăn, uống, hút, bạo lực 
và quan hệ tình duc từ lúc trước khi bình minh cho tới 
khi mặt trời lặn trong toàn bộ tháng. Các tín đồ không 
những phải kiềm chế mà còn phải tránh nghĩ tới những 
thứ đó. Nhịn đói, nhịn khát và né tránh bạo lực hoặc ý 
nghĩ dục vọng nhằm mục đích đạy con người ta biết tự 


110 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


nhận thức và cũng để khiến cho người ta có sự thông 
cảm hơn với những người ít may mắn hơn - những người 
không những phải sống không có lương thực và nước 
uống trong cảnh nghèo túng, mà còn phải kiểm chế 
nỗi tức giận và lòng khát khao vì họ luôn luôn sống 
nhờ vào lòng nhân từ của người khác. 


Tháng Ramadan là tháng thiêng liêng nhất trong năm 
của Islam giáo, và ăn chay là một trong những hành 
động mang tính xã hội nhất của nghỉ lễ Islam giáo. ó 
các quốc gia có đông tín dó Islam giáo, lịch trình hoạt 
động toàn bộ một ngày thay đối trong tháng Ramadan 
dé phù hợp với mùa chay. Hầu hết các gia đình đều 
thức giấc trước khi mặt trời mọc để dùng bữa chính 
trong ngày và để cầu nguyện. Việc nhịn chay được báo 
hiệu bằng tiếng kèn, hoặc tiếng trống. Các nhà hàng 
đóng cửa cả ngày, hoặc phục vụ khách rất kin đáo. Ó 
các xã hội bảo thủ, việc ăn, uống nơi công cộng là bất 
hợp pháp, và Chỉ có một số nhà hàng nhất định mới 
được phép phục vụ cho những người không phải là tín 
đồ Islam giáo, hoặc là khách du lịch. Nhiều tín đồ 
Islam giáo phá vỡ việc ăn chay bằng việc noi gương 
Muhammad, Chỉ đơn giản uống một chút nước và 
ngậm vài hạt mưối, hoặc vài quả chà là. Bữa tối trong 
tháng Ramadan có chiều hướng thịnh soạn hơn so với 
các bửa tối khác trong năm.Toàn bộ tháng Ramadan 
có không khí lẽ hội kết hợp với cảm giác cực kỳ mộ 
đạo. Bọn trẻ thường mong muốn thực hiện việc ăn 
chay vì thực hiện nghỉ lễ này có nghĩa là chúng đã 
trưởng thành. Lần đầu tiên, một đứa trẻ được phép ăn 


111 


NGUYÊN BÌNH 


chay một ngày hoặc cà tháng là một sự kiện trọng đại 
trong đời sống tín đồ Islam giáo và sự kiện ấy đánh dấu 
một giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời. 


(4). Bố thí (Zakat) 


Góp phần vào quỹ từ thiện được coi là một hành động 
rất đáng khen thưởng trong Islam giáo. Cũng giống 
như trường hợp làm lë cầu nguyện, tính chất cụ thể của 
việc bố thí khác với các việc khác, vì công việc này 
được thực hiện theo nghỉ lẽ. Zakat (bố thí) gồm có 
việc đóng góp một tỉ lệ phần trăm nhất định tài sản của 
người nào đó vào quỹ từ thiện. Ti lệ này rất đa dạng 
tùy theo từng giáo phái, từ 2,5% ở phái Sunni tới 10% ở 
một số nhóm Shiʻis. Cũng có rất nhiều hình thức tài 
sản và thu nhập được xem là có thể đóng thuế cho quỹ 
từ thiện: ví dụ, dù thế nào thì thu nhập (không tính 
vào tài sản sở hữu) vẫn có thể bị đánh thuế, và tính 
thuế từ các sản phẩm nông nghiệp như thế nào. 


© một số xã hội Islam giáo hiện đại, zakat được chính 
phủ thu như các loại thuế khác. Khoản thu zakat này 
được sử dụng dành riêng cho các mục đích tôn giáo 
hoặc phúc lợi xã hội, chẳng hạn như xây dựng các cơ sở 
y tế hoặc trường học. Ó những xã hội Islam giáo khác, 
bản thân người dân có trách nhiệm góp phần vào quỹ 
từ thiện vì sự lựa chọn của họ. Một số tín dó thì đành 
toàn bộ số tién gửi tới thánh đường nơi họ sinh sống 
hoặc gửi cho vị chức sắc tôn kính để vị này sử dụng số 
tiền đó có hiệu quả. Cách làm này đặc biệt phố biến 
trong phái Shi'is và có một phần trách nhiệm của các 


112 


Đạo НОЇ - Tri thức cơ bản 


dòng họ tăng lữ Shiʻis có uy thế xã hội. Một số khác lại 
chia số tiền có thành hai phán, một phần góp vào quỹ 
từ thiện, phán còn lại gửi trực tiếp tới những người 
nghèo túng. Thời trước, những tín đồ giàu có dùng 
zakat để giúp đỡ các gia đình nghèo hơn hoặc chu cấp 
cho những trẻ mồ côi cơ cực. Những tín đồ khác lại tài 
trợ toàn bộ cho các trường học hoặc bệnh viện và gồm 
cả chi phí của các cơ sở đó. Những cách sử dụng zakat 
như vậy giờ đây không phố biến trong thời hiện đại 
nhưng chúng cũng không mất đi. 


(5). Hành hương (Hajj) 


Hajj là tên gọi cuộc hành hương tới Mecca. Tất cả tín 
đồ Islam giáo phải có trách nhiệm thực hiện một lần 
trong đời nếu có đủ điều kiện. Hành hương phải được 
thực hiện ở một thời điểm cụ thé trong năm, trong 10 
ngày đầu tiên của tháng hành hương (tháng cuối cùng 
theo giáo lịch, tháng Dhu al-hijja). Nếu cuộc hành hương 
được thực hiện ở một thời điểm khác trong năm, 
không được tính là nghi lễ quan trọng mà phải thực 
hiện ở một địa điểm thiêng khác bên ngoài thành phố; 
Cuộc hành hương này gọi là Umra; Umra vẫn được coi 
là việc làm tốt nhưng không làm trọn vẹn nhiệm vụ 
hành hương của tín đồ Islam giáo. 

Ў nghĩa của hành hương. Từ Hajj có nghĩa là bắt đầu 
một mục dich rõ ràng. Người đầu tiên thực hiện việc 
này là Abraham và con trai là Ishmael. Abraham có 
giấc mộng là mang lshmael đến một nơi để hiến sinh 


113 


NGUYÊN BÌNH 


nó. КЫ Ishmael nghe người cha ké lại giấc mộng, đã nói 
rằng, Abraham nên thực hiện mệnh lệnh của Thượng 
Đế. Vì thế, Abraham đã đưa Ishmael đến một nơi mà 
bây giờ gọi là Mina, và chuẩn bị việc hiến sinh. 


Người Muslim khi thực hiện Hành hương rất sẵn lòng 
hiến sinh và được hiến sinh. Hành hương là một hành 
động hiến sinh. Bởi vậy, khi đến gần Mecca, người hành 
hương dừng lại và mặc trang phục Ihram (trang phục 
hành hương) và dâng lời cầu nguyện: "Lạy Thượng Dé 
(Rabb), bề tôi có ý định hiến sinh (Hajj) và bề tôi 
đang mặc Ihram để thực hiện việc đó. Cầu xin Người 
hãy cho bể tôi làm điều đó dë dàng và chấp nhận việc 
hiến sinh của bể tôi”. 


Trang phục hành hương dành cho nam giới gồm 2 
mảnh vải trắng, không may; một mảnh để quấn phần 
dưới của cơ thể đến mắt cá chân; mảnh còn lại vắt qua 
vai và che nửa phán trên cơ thể; đầu để trần, chân đi 
dép gót thấp. Trang phục dành cho phụ nữ cũng là vải 
trång nhưng chỉ là một mảnh nhưng phải che kín được 
từ đầu cho đến mắt cá chân và có ống tay áo dài che 
hết cả cánh tay. Trang phục giản tiện này nhằm thế 
hiện sự bình đẳng, một tâm trí duy nhất và sự tự nguyện, 
kèm theo đó là sự bình an và tình đồng đạo. 


Các bước hành hương 


Cuộc hành hương bắt đầu với việc đi xung quanh ngôi 
đền Ka'bah 7 lần. Khi người hành hương vào đến quảng 
trường bên trong thì dừng lại và cất lời: Lạy Đấng Allah, 


114 


Đạo Hài - Trị thức cơ bản 


Người là sự bình an và là người cho sự bình an; bòi thể 
Người nâng dð bày tôi, ban cho bày tôi sự bình an, thu 
nhận bày tôi tới Thiên Đàng, nơi bình an. 


Người hành hương đi bộ 7 lần quanh đền Ka'bah theo 
chiều ngược kim đồng hồ. Khi đi ngang qua Tảng Đá 
đen, những người ở gần thì hôn hoặc ít nhất cũng 
chạm vào Tảng Đá đó, còn những người ở xa thì giơ 
tay hướng về phía đó. Truyền thuyết kế rằng, tảng đá 
đó vốn có màu trắng khi ban cho Abraham - người 
dựng ngôi đền Ka bah, nhưng nó biến thành màu đen 
trong khoảng thời gian từ Abraham đến Muhammad, 
khi mà người Arập lãng quên Thượng Đế và bắt đầu 
sùng bái ma quỷ. 


Táng đá Den tại đến thờ Kabah 


Sau khi thực hiện đủ 7 vòng quanh ngôi đến Ka bah, 
người hành hương chạy tới giữa hai quả đổi nhỏ tên là 
As-Safa và Al-Marwa. Nghi lễ này gợi lại một tình tiết 
trong cuộc đời của Abraham và gia đình; Đó là việc 


116 


NGUYÊN BÌNH 


Abraham, theo lệnh của Thượng Đế, để Ishmael ở lại đó 
(Ismail theo tiếng Агар) cùng người mẹ của Ishmael là 
bà Hagar. Khi đứa trẻ khóc vì khát, bà Hagar đã chạy đi 
chạy lại 7 lần giữa 
Safa và Marwa 
tìm kiếm nước. 
Người ta cũng nói 
rằng, trong khi 
Ishmael đứng chờ 
mỏi chân trong 
cát thì phép màu 
đã tạo ra một con 
suối. Con suối này 
đã khiến cho Mecca 
trở thành nơi màu 
mỡ và người dân 
địa phương cùng 
gia nhập với hai 
mẹ con Ishmael. 
Con suối ấy gờ đây 
Thung làng Arafat là một cái giếng, 

có tên gọi là Zam 

Zam, và người hành hương sẽ uống nước ở giếng đó 
trong quá trình thực hiện Hajj. Kết thúc giai đoạn hành 
hương ở địa điểm này, người hành hương đem giặt bộ 
trang phục mà họ đang mặc ở giếng Zam Zam. Bộ 
trang phục này sẽ là vải liệm của họ khi qua đời. Người 
hành hương cũng sẽ lấy nước từ cái giếng này mang về 
nhà cho những người họ hàng và bạn bè chưa có điều 


116 


Рао Hồi - Tri thức со bán 


kiện thực hiện Hajj và cũng được sử dụng cho nghỉ 
thức xức dầu thánh trong tang lẽ. 


Vào ngày thứ chín của tháng Hành hương, sau khi 
mặt trời mọc, người hành hương tiến về phía ngọn 
núi Arafat, nơi mà Muhammad có bài thuyết giáo 
cuối cùng, gọi là Farewell Serman - Bài thuyết giáo 
giã biệt. Một số người đi bộ, một số khác cưỡi lạc đà. 
Ngọn núi Từ bi (Hill of Mercy) được cho là nơi gặp 
gỡ của Adam và Eve và được hòa thuận sau khi bị 
trục xuất khỏi Thiên Đường. Tại đây, người hành 
hương làm lë cầu nguyện lúc trưa và xế chiều, để nhớ 
tới lời của Sứ giả Muhammad: "Lễ cầu nguyện tốt 
nhất là lễ ở ngày Arafat". Sau đó, họ tập trung ở 
Muzdalifah trên đường trở về Mecca (cách Mecca 
khoảng 12 km) để làm lễ cầu nguyện buổi tối và cắm 
trại tại đó. 


Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình cho tới một ngôi 
làng nhỏ ở Mina, ở đây có 3 cột đá. Những cột đá này 
đánh đấu nơi ma quỷ dụ dó nhà tiên trị Ishmael chống 
lại cha đẻ và từ chói hiến sinh. Ishmael xua đuổi ma 
quỷ bằng các viên đá; bát chước Ishmael, người hành 
hương ném đá vào các cột này. Tiếp theo việc ném 
đá là các cá nhân hoặc nhóm tín đồ sẽ giết các con 
vật như cừu, аё hoặc lạc đà. Việc làm này để tưởng 
nhớ đến việc hiến sinh một con cừu đực của Abraham 
thay cho việc hiến sinh người con trai Ishmael. Lễ 
hiến sinh này kết thúc cuộc hành hương và người 
hành hương trở lại với trang phục thường ngày. Đây 


117 


NGUYÊN BÌNH 


được соі là hành động hiến té, nhưng cẩn phải nhớ 
rằng, theo quan điểm của người Muslim, bất cứ sự 
giết thịt con vật nào cũng được xem là sự hiến sinh 
vì tất cả sự sống đếu thuộc về Thượng Đế. Bất cứ 
khi nào giết thịt động vật đều phải dâng lời cầu 
nguyện cho con vật đó. Thịt của động vật bị giết 
thịt ở Mina được chia cho người nghèo và người 
hành hương, đồng thời ngày tưởng niệm sự kiện này 
là một trong những ngày lễ trong năm của người 

- Muslim, 18 Eid-ul-Adha (Lễ Hiến sinh). Người Muslim 
ở tất cả các nơi trên thế giới dù có đi hành hương hay 
không đều chia sẻ lễ hội này. 


Trước khi có các phương tiện giao thông hiện đại, 
Hành hương là một nhiệm vụ khó khăn, cần rất nhiều 
sự chuấn bị. Hành trình chậm chap và những nguy 
hiểm rình rập cũng có nghĩa là người hành hương phải 
dừng công việc của họ lại và chuẩn bị lương thực, thực 
phẩm dự trữ cho gia đình vì có nhiều khả năng họ 
không bao giờ trở về. Vì những lý do này, sự khởi hành 
của những đoàn hành hương là một sự kiện trọng đại ở 
các thành phố Islam giáo, và đến nay, nó vẫn còn mang 
ý nghĩa như vậy. 

Thời hiện đại, phải mất rất nhiều công sức để có thể 
tố chức cho khoảng hai triệu người hành hương thực 
hiện cùng một nghỉ lễ ở tại một nơi trong một vài 
ngày. Chính phủ Агар Xêut đã đầu tư một khoản 
tién lớn xây dựng những xa lộ, dường hầm và hành 
lang dành cho người đi bộ để mùa hành hương được 


118 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


trôi chảy. Sân bay Jiddah, phục vụ cho Mecca, trở 
thành một trong những cảng hàng không bận rộn 
nhất thế giới trong những ngày trước và sau mùa 
hành hương. Bất chấp những nỗ lực của chính quyển 
sở tại, vẫn có những rủi ro và số lượng người hành 
hương dồn vào quá đông đôi khi làm rất nhiều người 
thiệt mạng và bị thương. 


(6). Thánh chiến (Jihad) 


Jihad, tên viết tắt của mệnh để "Phấn đấu theo con 
đường của Thượng Đế”, là một trong những khái 
niệm bị giải thích sai trong Islam giáo. Jihad bao 
gồm tất cả hành động bảo vệ hoặc những hành động 
đấy mạnh sự nghiệp của Islam giáo. Như vậy, những 
cuộc chiến mà tín dó Islam giáo cố gắng đem lại 
những vùng đất mới đặt dưới sự cai trị của Islam giáo 
được gọi là những cuộc thánh chiến, và được tín đồ 
Islam giáo hiểu và biện hộ theo cách thức tương tự 
như người Kitô giáo hiểu về các cuộc Thập Tự chinh. 
Thời hiện đại, bất cứ cuộc chiến tranh nào được 
nhìn nhận như là cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, nhà cửa 
hoặc cộng đồng đều được gọi là Jihad. Cách lý giải 
này rất giống với cái được gọi là "Chỉ là cuộc chiến 
mà thôi” trong các xã hội phương Tây. Theo cách 
tương tự, những người theo xu hướng chính trị cực 
đoan vịn vào những lí do của họ để ám chỉ những 
cuộc chiến tranh du kích hay những vụ khủng bố là 
Jihad, thậm chí ngay cả khi đa số dân chúng trong 


119 


NGUYÊN BÌNH 


các xã hội của họ lại coi những hành động của họ 
hoàn toàn không giải thích nổi. 


Đối với đa số tín đồ Islam giáo, cuộc chiến Jihad gần 
giống như bất kỳ cuộc chiến chính nghĩa nào đối với 
người Kitô giáo Hoa Kỳ bình thưởng. Thuyết Jihad 
cho phép người lính được giết chết kẻ thù một cách 
chính đáng; Không có lý do chính đáng, sẽ phạm vào 
tội sát nhân, tội ác rất nghiêm trọng trong Islam giáo. 
Tương tự, người nào chết trong sự nghiệp chính nghĩa 
của Jihad là người tử vì đạo và tội lỗi của người đó được 
tha thứ. 


Các học giả Islam giáo nói tới một cuộc chiến bên 
ngoài, có thể là chiến tranh (Jihad of Sword) hoặc có 
thể là bút chiến (Jihad of Pen) - tham gia vào việc viết 
lách bảo vệ Islam giáo, hoạt động truyền giáo, hoặc 
đơn giản đấy mạnh việc giáo đục của bản thân người 
nào đó. Tuy nhiên, cũng có cuộc chiến nội tâm - cuộc 
chiến mà tất cả các cá nhân tiến hành chống lại bản 
năng thông thường của riêng họ. Bởi lẽ có sự khó khăn 
cố hữu của bản năng ấy, cuộc chiến này thường được 
goi là Jihad cao quý. 


3.3. Lễ hội 


Năm của người Muslim dựa trên hệ thống tháng Mặt: 
Trăng, giống như các lịch tôn giáo khác, nhưng không. 
sử dụng năm nhuận để tương ứng với Dương lịch. Do 
vậy, năm của người Muslim sẽ lùi so với năm thế tục. 
Ví dụ, năm 1970, năm mới của người Muslim rơi vào 


120 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


ngày 8 tháng 3 Dương lịch, năm 1980 lại rơi vào ngày 9 
tháng 11. Năm 1979, người Muslim đón chào năm 
1400, năm bắt đầu của thế kỷ mới. Kỷ nguyên của 
người lslam giáo bắt đầu năm 622 sau Công nguyên, 
ngày mà Sứ giả Muhammad rời Mecca và trở thành 
người lãnh dạo ở Madinah. Rõ ràng là 1.400 cộng với 
622 không thể là 1979, mà là 2022. Do đó, công thức 
để tính sự tương ứng giữa năm Công lịch và Islam 
lịch là: 


33 “` 
AH=22 (CE-622) hoặc ngược lại, СЕ =33 (AH+622) 


AH là dang viết tắt của "Anno Hijra", nghĩa là "Sau 
Hijra", cũng như AD là viết tắt của "Anno Domini "năm 
Thiên Chúa) đối với người Kitô giáo. Do đó, cũng 
không thể áp các tháng lịch Islam giáo như các tháng 
Công lịch. 


Tất cả những ngày lễ của Islam giáo đều theo giáo 
lịch: gọi là lịch Hijra, phỏng theo nguồn gốc sự kiện 
di chuyển giáo đồ của Muhammad, hoặc sự di cư từ 
Mecca tới Madinah. Loại lịch này tính theo Mặt 
Trăng nên ngắn hơn khoảng 11 ngày so với lịch Mặt 
Trời. Điều này có nghĩa là ngày lễ Islam giáo dịch lùi 
theo thời gian trong năm, và các ngày hội nào ở giữa 
mùa hè năm nay sẽ rơi vào giữa mùa đông 10 năm 
sau, Điểu này khiến cho những ngày lễ Islam giáo 
không có đặc điểm mùa như lễ Giáng sinh hoặc lễ 
Phục sinh. Cùng với lễ hội, các tháng của lịch Islam 
giáo xếp đặt như sau: 


121 


NGUYÊN BÌNH 


Tháng 
(1) Muharam 


(2) Safar 
(3) Rabi' al-Awwal 


(4) Rabi'ath-Thani 
(S)Jamadial-Awwal 
(6) Jamadi al-Akhir 
(7) Rajab 

(8) Sha'ban 

(9) Ramadan 


(10) Shawwal 
(11) Dhul-Qa'đa 
(12) Dhul-Hijja 


Lễ hội 


Di chuyển giáo đồ tới Madinahh 
Lë Ashura đối với người Muslim phái Shi'is 
(vào ngày thứ 10) 


Sinh nhật của Sứ giả Muhammad 
(ngày thứ 12) 


Tháng chay tịnh 
Đêm Thánh thần 
Eid-ul-Fitr 


Eid-ul-Adha 


Một số ngày lë chính thức hoặc trọng tâm của bản giáo 
được tất cả tín đồ Islam giáo hoặc toàn thể thành viên 
của một giáo phái nếu họ thuộc về một giáo phái cụ 
thể nào đó thực hiện. Những ngày lễ khác, chẳng hạn 
như 18 các Thánh, được thực hiện riéng biệt cho từng 
nơi cụ thể. Ngoài những ngày lễ trên, tín đồ Islam giáo 
cũng có những ngày lễ theo mùa ít có tính chất tôn 
giáo. Ngày lễ theo mùa phổ biến nhất là lễ kỷ niệm 
năm mới ở Ba Tư (Tran), còn gọi là lë Nowruz; Lễ này 
trùng với điểm xuân phân và được tổ chức rộng rãi ở 
Tran và các quốc gia lân cận. 


122 


Đạo Hỏi - Trị thức со bản 


Lễ tháng Muharram 


Tháng Muharram được Urma (vị Caliph thứ hai) đặt 
là tháng đầu tiên của lịch Islam giáo sau khi có cuộc 
tranh luận với những người đồng hành cùng Muhammad. 
Tháng này ki niệm sự kiện di chưyển giáo đồ tới Madinah, 
và người Muslim vui mừng với việc thành lập cộng 
đồng của họ, và năm mới cũng bắt đầu ở tháng này. Đó 
cũng là lúc chúc tụng và kể cho nhau nghe những câu 
chuyện về Sứ giả Muhammad cùng các bạn đông hành 
của ông. Lễ tháng Muharram đồng nghĩa với một nghỉ 
18 thịnh hành được tín đồ phái Twelver Shíis (12 vị 
Imâm) thực hiện dé tưởng nhớ sự tử vì đạo của Ali, 
người cháu họ của Muhammad, và quan trọng hơn là 
Ниѕауп - con trai Ali, cháu ngoại Muhammad. Trong 
10 ngày dầu tiên của tháng, mọi người tham dự vào 
một số các hoạt động như: Mỗi tối, trước những khán 
giả đấm nước mắt, những người kể chuyện chuyên 
nghiệp thuật lại những câu chuyện xé nát con tim và 
nhiều màu sắc về sự tử vì đạo của Husayn. Cũng có 
những "vở kịch khổ hinh", gọi là Taziyas. Trong những 
vở kịch này, người ta diễn lại sự thử thách Husayn và 
gia đình của ông. Vở kịch thường xuyên thu hút được 
sự chú ý của khán giả, và người diễn viên đóng vai 
Shimr - nhân vật phản diện, kẻ đã đánh chết Husayn - 
bị cảnh sát áp giải ra ngoài rạp hát là điều bình thường, 
Nghi lễ Muharram độc đáo nhất là đám rước tượng 
trưng, cũng gọi là Ta'ziya. Nghỉ lễ có một số vật dụng 
quan trọng: đuốc dẫn đường, xe rước tượng trưng cho 
quan tài của Husayn, một số đồ đựng các loại vũ khí 


123 


NGUYÊN BÌNH 


của Husayn, một con ngựa đứng trên đỉnh núi. Cũng 
thường có một xe rước khác chở những đứa trẻ mặc 
trang phục Arập truyền thống tượng trưng cho các thành 
viên trong gia đình Husayn bị cầm tü sau cái chết tử vì 
đạo của Husayn. Đám rước được các vị chủ lễ đi hộ 
tống. Tất cả bọn họ đều tham gia vào việc để tang theo 
nghi lễ, kể cả việc tự cứa vào mình bång dao và lưỡi dao 
cạo. Các tăng lữ Shi'i cấp cao ở tất cả các xã hội đều 
không bằng lòng với nghỉ thức để tang quá khích này 
và ra sức can ngăn dân chúng từ bỏ việc làm như vậy 
nhưng không có mấy kết quả. 


Lễ tháng Ramadan 


Tháng này và hai ngày lễ bao phủ tất cả các sự kiện 
khác trong giáo lịch. Trong suốt tháng này, các tín đồ 
phải chay tịnh từ sáng sớm tới lúc chạng vạng tối, hoặc 
chính xác hơn từ thời điểm có thể phân biệt được sợi 
chỉ trắng khỏi sợi chỉ đen đặt song song nhau cho đến 
lúc không phân biệt được nữa. Ăn chay không có nghĩa 
là chỉ kiêng thức ăn mà còn phải kiêng uống nước, hút 
thuốc, không nói lời chê bai hay cãi vã. Nguồn gốc của 
tháng ăn chay tịnh không rõ ràng. Người Muslim tuân 
thủ diéu đó như một trong năm trụ cột thực hành đức 
tin của họ, như đã được nhắc đến một cách rõ ràng 
trong Kinh Koran: "HƏi những ai có niêm tin! Nhịn chay 
theo chế độ được truyền xuống cho các ngươi như đã được 
truyễn cho những người trước các ngươi để cho các ngươi 
(rèn luyện sự) khác kỳ và trở thành người ngay thẳng và 
sợ Allah. (Nhịn chay) trong một số ngày än định. Nhưng 


124 


Đạo Hói - Tri thức cơ bản 


ai trong các ngudi тйс bệnh hoặc di xa thì sẽ nhịn bù lại 
cho đủ số ngày đã thiếu vé sau. Nhưng đối với ai có khả 
năng kiêng сй (nhưng rất chật vật trong việc nhịn chay vl 
già yếu), họ có thể chuộc tệi bằng cách nuôi ăn (từng 
ngày) một người thiếu thốn. Nhưng người nào tự nguyện 
(bế thí) làm tốt, thì điêu đó tốt hơn cho họ. Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay tốt cho các ngươi hơn nếu các 
ngươi biết (giá trị của nó)". (Kinh Koran, chương 2, 
câu 183, 184). 


Đoạn cho những người trước các ngươi có thể là nhắc 
đến việc ăn chay của người Do Thái trong Ngày Chuộc 
lỗi, hoặc người Kitô giáo duy trì Mùa Chay. Một đặc 
điểm quan trọng trong việc ăn chay của người Muslim 
là sự nhượng bộ đối với những người có thể thấy khó 
khăn trong việc tuân thủ - những người ốm và đi xa. 
Mặc dù đi lại cả ngày mà không có thức ăn hay nước 
uống, trong mùa hè nóng nực hay mùa đông giá lạnh là 
một sự thử thách, nhưng đó là một nguyên tắc bắt ' 
buộc, không phải là sự tàn ác. Có thể tìm thấy lòng trắc 
ẩn của Thượng Dé ở sự nói lỏng những quy dinh, thậm 
chí có thể thấy nhiều hơn trong việc thực hành của các 
tín đồ. 


Trong tháng Ramadan, ở những quốc gia Islam giáo, 
ngay cả các tín đồ trong ngày thường có thể không 
tuân thủ chặt chẽ các quy định của tôn giáo thì cũng 
trở nên nghiêm túc hơn trong việc thực hiện bổn phận 
trong tháng Ramadan. Nhịp độ công việc trong tháng 
Ramadan sẽ giảm bớt và một số người có thế nghỉ ngơi 


125 


NGUYÊN BÌNH 


ở một số thời điểm trong ngày. Ở những nơi có khí hậu 
nóng như Ấn Độ hay Pakistan chẳng hạn thì việc nghỉ 
ngơi lúc giữa trưa là một tập tục và là sự cần thiết. Tuy 
nhiên, ở một số nơi trên thế giới, cũng có một bộ phận 
chưa coi trọng việc thực hiện tháng Ramadan của 
người Muslim, nên người Muslim vån phải làm việc 
như những người khác. Thậm chí trẻ em trong các 
trường học cũng thực hiện ăn chay để trở thành tín đồ 
Islam giáo tốt, giống như cha mẹ của chúng, cho dù 
chúng không bị bát buộc phải ăn chay cho đến tuổi vị 
thành niên. 


Ramadan không chỉ là tháng chay tịnh nhiêm túc mà 
đó còn là thời gian ăn mừng. Ramadan là tháng duy 
nhất được nhắc đến trong Kinh Koran và được nhắc 
đến vì hai lý до: ăn chay và ban tặng Kinh Koran: "Tháng 
Ramadan là tháng trong đó (Thánh Kinh) Koran được 
ban xuống làm Chỉ Đạo cho nhân loại và mang bằng 
chứng rõ rệt về Chỉ Đạo và về Tiêu Chuẩn (phân biệt Phước 
và Tội)... (Kinh Koran, chương 2, câu 185). 


Tháng ăn chay kết thúc bảng một lễ hội, 18 Eid-ul-Fitr, 
nhưng trước khi tháng Ramadan kết thúc, người tín đồ 
phải thực hiện một bổn phận cuối cùng, đó là đóng 
góp dành sự quan tâm cho người nghèo, gọi là Zakat- 
ul-Fitr, nghĩa là "lòng từ thiện hết tháng ăn chay". Lòng 
rộng lượng, quan tâm đến người nghèo, là một trong 
những đức tính được Islam giáo khuyến khích. Mục 
đích của việc làm này là nhằm đảm bảo không có người 
Muslim nào phải gián đoạn việc ăn chay của mình. Một 


126 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


trong những mục dich của tháng Ramadan là nhắc nhở 
người giàu có sự đói khát có nghĩa như thế nào. 30 
ngày trải nghiệm sẽ nhắc nhở họ biết ơn về những của 
cải mà họ có, và sẵn sàng chia sẻ khi cần. Việc ăn chay 
cũng chú trọng tới sự công bång với mọi người, vì khi 
không có lương thực thì cũng chẳng có kẻ giàu, người 
ăn mày, và tất cả mọi người cùng chia sẻ một bón phận 
tuân phục Thượng Đế bằng cách duy trì trụ cột đức tin 
này. Cũng còn những ý nghĩa khác của việc ăn chay, 
chẳng hạn như rèn luyện sức khỏe, giáo dục sự tự 
kiểm soát. 


Lë Bid-ul-Fitr (Lë kết thúc tháng Ramadan, cũng còn 
được gọi là "Lễ xả chay", "Lễ thanh khiết" hoặc "Lễ 
nhỏ" ở một số nơi) được tổ chức vào thời điểm khi 
nhìn thấy Mặt Trăng báo hiệu sự bắt đầu của tháng 
Shawwal. Ngày 18 bắt đầu với lē cầu nguyện tập thể lúc 
giữa buổi sáng và buổi trưa. Lễ cầu nguyện này không 
bắt buộc tổ chức ở mọi Thánh đường, mà chỉ tổ chức ở 
những Thánh đường có đủ chỗ cho một số lớn tín đồ. 
Lễ này được nhiều tín đồ tham dự đến mức mà những 
thánh đường chính không đáp ứng nồi, nên lễ cầu nguyện 
phải tố chức ở những nơi công cộng, chẳng hạn như 
những bãi họp chợ và những quảng trường lớn. Đôi 
khi, một làng có tới 2 hoặc 3 Thánh đường thì chỉ tổ 
chức ở một Thánh đường. Sau lễ cầu nguyện này, 
các gia đình và bạn bè trở về nhà. Mọi người mặc quần 
áo mới, làm cỗ và tặng quà cho nhau. Ví dụ như ở 
Pakistan, người ta treo lên cây những cái đu cho bọn 
trễ vui đùa; những người lâu ngày không gặp nhau thì 


127 


NGUYÊN BÌNH 


chuyện trò; một người mẹ có con gái đã đi lấy chồng và 
sống ở gần thì có thể gửi cho cô gái đó một khay thức 
ăn. Người nghèo cũng không bị lãng quên. Họ sẽ nhận 
được đồ ăn hoặc lương thực. Cuối ngày, chủ nhà sẽ 
tặng cho khách kẹo bánh khi khách ra về. 


Ngày lễ này để kỷ niệm sự kết thúc một tháng ăn chay, 
một tháng đánh dấu những yêu cầu khát khe đối với 
từng cá nhân và cả xã hội phải quên đi đồ ăn, thức 
uống, bởi vì sự thay đối thời gian biểu ăn uống và sự gia 
tăng thời gian cầu nguyện phá vỡ nhịp điệu cuộc sống 
thường ngày (có ý kiến cho răng, đây chính là ý nghĩa 
của tháng Ramadan). Lễ Eid-ul-Fitr đánh dấu sự kết 
thúc tháng Ramadan để cuộc sóng trở lại bình thường, 
Theo nhiều nghĩa khác nhau, lễ xả chay đối nghịch với 
tháng Ramadan. Trong khi thực hiện mùa chay, tín đồ 
Islam giáo phải ăn no vào lúc sáng sớm và lúc tối trời 
thì vào lẽ Eid-ul-Eitr, họ thường không ăn theo những 
bữa ăn thường lệ mà lại ăn nhiều bữa trong cả ngày. 
Không khí ngày lễ rất vui nhộn: Ở hầu hết các quốc gia 
Islam giáo, trường học và công sở éu đóng cửa 2 ngày; 
Ở một số quốc gia khác thì lâu hơn. 


Lễ Eid-ul-Adha (Lë kết thúc mùa hành hương, cũng 
còn gọi là "Lễ hiến sinh" hoặc "Lê lớn") là ngày lẽ linh 
thiêng nhất của Islam giáo và là điểm kết thúc mùa 
hành hương, dành cho những người có thé thực hiện 
bổn phận Hành hương (Hajj) và cũng được tổ chức 
trong toàn thế giới Islam giáo. Ngày lễ này rơi vào ngày 
thứ 10 của tháng cuối cùng theo giáo lịch. 


128 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Đặc điểm chính của lë Eid al-Adha là sự hiến sinh động 
vật, kỷ niệm sự tự nguyện hiến sinh người con trai của 
Abraham vì lợi ích của Thượng Đế. Theo điển tích của 
Islam giáo (điển tích này cũng được tìm thấy trong 
Kinh thánh), Thượng Đế buộc Abraham thể hiện lòng 
mộ đạo bằng việc hiến sinh vật yêu quý nhất. Hiểu rõ 
vật yêu quý nhất của mình là người con trai Ishmael 
(Ismaïil trong tiếng Агар), Abraham đến bên Ishmael 
và nói với cậu về yêu cầu của Thượng Đế. Ishmael 
đồng ý không chút do dự. Abraham không thể chịu 
đựng được cảnh tự tay sát hại con mình, nên ông bịt 
mắt lại và thực hiện hiến sinh bằng cách cắt cổ Ishmael. 
Сё bỏ khăn bịt mắt, Abraham ngạc nhiên khi nhìn 
thấy Ishmael vẫn nguyên vẹn đứng bên cạnh mình và 
dưới chân ông có một con cừu đực đã chết. Thượng 
Đế đã thay nó cho sự hiến sinh Ishmael. 


Vào sáng ngày thứ 10 của tháng Hành hương (Dhul- 
Hijja), mỗi gia đình sẽ hiến tế một con cừu hoặc một 
con vật nào đó; hoặc một nhóm gia đình cùng nhau 
hiến tế một con bò. Hiến sinh có nghĩa là hiến dâng 
bản thân cho Thượng Đế. Các con vật không phải là 
vật thay thế, mà chỉ là vật biểu trưng. Kinh Koran có 
đoạn về ý nghĩa của lễ này như sau: "Không phải thịt 
cũng không phải máu của chúng đến tận Allah mà chính 
lòng thành kính và sợ Allah của các ngươi lên đến Ngài. 
Ngài chế phục chúng (các con vật) cho các ngươi (sử 
dụng) như thế là để cho các ngươi có дір tán dương sự Vĩ 
Đại của Allah về việc Ngài đã dán đắt các ngươi (theo 


129 


NGUYÊN BÌNH 


Chính Đạo). Hãy báo tin mừng cho những người làm tốt 
(Muhsinin)". (Kinh Koran, chương 22, câu 37). 


Lẽ Eid-ul-Adha không phải là lễ hội quan trọng nhất 
của năm, nhưng có lẽ vì sự nghiêm trang nên lẽ hội này 
không được tổ chức long trọng như lẽ Eid-ul-Fitr (ở lễ 
hội này, người ta thường gửi bưu thiếp và tổ chức 
những bữa tiệc). Tuy nhiên, cả hai lễ này đều là dịp để 
trẻ con không phải tới trường và người lớn được nghỉ 
làm việc để tất cả đều có thể thờ phụng Thượng Đế. 


Những tín đồ Islam giáo khá giả rất mong muốn hiến 
sinh cừu để kỷ niệm sự kiện này. Ở những nền văn 
hóa khác nhau, người ta sử dung các động vật nuôi 
khác nhau như đê, ngựa hoặc lạc đà. Yêu cầu quan 
trọng là các con vật đó phải là những con đực trưởng 
thành, hoàn toàn mạnh khỏe. Thịt của con vật hiến 
sinh được chia cho các thành viên trong gia đình, 
cho hàng xóm và người nghèo. Vì mỗi người hành 
hương đến Mecca đều hiến sinh một con vật nên số 
lượng thịt động vật ở Mecca thời gian mùa hành 
hương vượt quá khả năng tiêu thụ của dân chúng. Để 
tránh sự lãng phí, số lượng thịt này được đóng hộp 
và dành cho các tổ chức cứu trợ giải quyết. Nhiều 
nhóm tín đồ Islam giáo sinh sống ở Tây Âu hoặc 
Hoa Kỳ cảm thấy khó khăn trong việc đích thân thực 
hiện bổn phận của mình nên bảo trợ cho các tổ chức 
quốc tế thay mặt cho họ thực hiện lễ hiến sinh, và 
phân phát số thịt hiến sinh đó cho người nghèo khó 
ở một quốc gia do họ lựa chọn. 


130 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Những ngày lẽ phố biến khác 


Bên cạnh những ngày lễ tôn giáo quan trọng để cập ở 
trên, cũng còn có nhiều ngày 18 khác được thực hiện 
bàng nhiều cách ở khắp mọi nơi trong thế giới Islam 
giáo. Một số ngày lễ này mang tính khu vực hoặc giáo 
phái, thường thì kết hợp với 18 hội liên quan đến dòng 
tu Sufi hoặc Thánh mộ Shiis. Các ngày lë khác là để 
tưởng nhớ tới các sự kiện trong cuộc đời Sứ giả, phố 
biến là những ngày lễ: kỷ niệm ngày sinh của Sứ giả - 
ngày 12 tháng Rabi al-Awwal (tháng thứ Ba). Đây là 
ngày lë Ta Ơn. Bằng nhiều cách khác nhau, ngày sinh 
của Muhammad được xem là ngày quan trọng nhất 
trong lịch sử nhân loại kế từ khi được tạo lập, vì đó là 
ngày Thượng Đế thông qua Muhammad truyền cho 
con người sự Thiên khải cuối cùng, những thông điệp 
của Kinh Koran, cả tháng này là thời gian để tưởng nhớ 
đến nhiệm vụ của Muhammad; Lë kỷ niệm Đêm 
Muhammad lên Trời (Thăng Thiên) ("Laylat al- 
Mi'raj" hoặc "Shab-e тпі'гај") vào ngày 27 tháng Rajab 
(tháng thứ bảy), với niềm tin rằng, Muhammad bay 
lên Thiền đường dé hiệp thông với Thượng Đế; và lễ 
Đêm Nhiệm màu ("Laylat al-Qadr", được tổ chức vào 
buổi đêm giữa ngày 26 và ngày 27 tháng Ramadan) kỷ 
niệm Muhammad nhận được thiên khải đấu tiên của 
Kinh Koran. Nhiều tín đồ Islam giáo thức suốt đêm để 
cầu nguyện với niềm tin rắng, những lời thinh cầu 
trong đêm này sẽ được Thượng Đế ban tặng. Theo 
truyền thuyết thì vào một đêm của tháng Ramadan, 
sau này được gọi là Đêm Nhiệm màu, Muhammad 


131 


NGUYÊN BÌNH 


nhận được Thiên khải đầu tiên qua thiên sứ Gabriel. 
Ngày Muhammad nhận được Thiên Khải đấu tiên 
không biết được chính xác, nhưng đó có thể là đêm 
trước ngày thứ 27 của tháng, Bởi vậy, nhiều tín đồ Islam 
giáo dành hết 10 ngày cuối tháng để đọc Kinh Koran 
và dâng thêm lần cầu nguyện bên cạnh bổn phận 5 lần 
một ngày. Về vấn dé này, Kinh Koran có đoạn: "Dém 
Nhiệm màu tốt hơn một ngàn tháng bình thường; Trong 
đêm đó, các thiên thần và Ruh (Đại Thiên thần Jibril hay 
còn gọi là Gabriel) mang quyết định của Allah về tất cả 
mọi vấn để xuống trần theo phép của Rabb của họ; Sự 
bång an kéo dài cho đến hùng đông ló rạng". (Kinh 
Koran, chương 97, câu 3 - 5). 


3.4. Nghi lễ vòng đời 


Các xã hội Islam giáo thường thực hiện một số nghi lễ 
đánh dấu chặng đường phát triển của mỗi cá nhân từ 
khi sinh ra cho tới lúc qua đời. Hầu hết các nghi lễ này 
có sự khác biệt rõ ràng ở các xã hội khác nhau. Tuy 
nhiên, cũng có những điểm nhấn nhất định trong cuộc 
đời con người được đặc biệt coi trọng với tư cách là 
những sự kiện tôn giáo của Islam giáo, và những điểm 
nhấn ấy, ở một số mức độ căn bản, được tuần thủ theo 
những cách giống nhau. Ba nghỉ lễ vòng đời này là cắt 
đa quy đầu, hôn nhân và tang lẽ. 


Việc sinh nở, đặt tên và cắt da quy đầu 


Một đứa trẻ ra đời là một trong những sự ban phúc lớn 
nhất của Allah mà mỗi cặp vợ chồng nhận được. Nó 


132 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


được chào đón với niềm hân hoan, đặc biệt là nếu đứa 
trẻ là con trai. Dù không có sự phân biệt trai, gái nhưng 
theo truyền thống nữ giới luôn được đặt dưới sự bảo 
vệ, chở che của nam giới. Con gái sẽ do người cha chịu 
trách nhiệm giáo dưỡng; nếu người cha qua đời thì 
trách nhiệm này sẽ thuộc về người chú hoặc bác ruột, 
vì người vợ phải chăm sóc chồng; người góa phụ sẽ do 
con trai hoặc anh em trai bên chồng chăm sóc. Bốn 
phận của những người con trai là chăm sóc mẹ già. 


Islam giáo xác nhận tầm quan trọng của người mẹ trong 
việc nuôi dưỡng con cái, Người ta khuyến khích nuôi 
con bằng sữa mẹ trong hai năm rưỡi để tình mẫu tử 
được bền chặt. Có truyền thuyết rằng, một người 
đến gặp Muhammad và hỏi: Ai là người đáng kính và 
quan trọng nhất? Không chút lưỡng lự, Muhammad 
đáp lại: Mẫu thân của ngươi. Người đó lại hỏi: Ai nữa? 
Muhammad vån trả lời như vậy. Người đó vẫn tiếp tục 
hỏi: Ai khác nữa? và chỉ nhận được câu trả lời như 
trước. Đến lần thứ tư thì Muhammad trả lời: Phụ thân 
của ngươi. Một trong những câu nói nói tiếng nhất của 
Muhammad là "Thiên đường nằm ở đôi bàn chân của 
người mẹ”. 

Những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Muslim 
là những nghi lễ gắn với việc sinh nở, đặt tên, và trong 
trường hợp những bé trai, là 18 cắt da quy đầu sau khi 
chào đời được bảy ngày. Những nghỉ lễ này xác nhận 
đứa bé là người Muslim. Đối với người trưởng thành 
cải theo Islam giáo thì cần phải tuyến xưng đức tin 


133 


NGUYÊN BÌNH 


(Shahadah) - trụ cột đức tin đầu tiên của Islam giáo: 
“Tôi xác nhận rằng không có thần nào khác ngoài Allah, 
và Nhà tiên tri Muhammad là sứ giả của Ngài". Đương 
nhiên, những lời tuyên xưng đức tin này phải được cất 
lên một cách trung thực và trước sự hiện diện của những 
người làm chứng. Tiếp theo đó là phải chấp nhận và 
thực hiện lối sống của người Muslim. 


Ngay khi đứa trẻ chào đời, người cha sẽ đọc lời gọi cầu 
nguyện (adhan) vào bên tai phải của đứa bé: Allahu 
Akbar. Danh xưng của Thượng Р là những từ đầu tiền 
mà đứa trẻ sẽ nghe. 


Bảy ngày sau khi ra đời, (số ngày có thể khác nhau tùy 
theo từng khu vực địa lý) đứa trẻ được đặt tên. Trong 
nghỉ lễ đặt tên (aqiqah), theo truyền thống, người ta sẽ 
giết mó hai con dê hoặc hai con cừu nếu đứa trẻ là trai, 
một аё hoặc một cừu nếu đứa trẻ là gái. Ó Vương quốc 
Anh thì người ta không làm như vậy, mà giá trị của con 
vật sẽ được quy ra tiển và gửi vào quỹ từ thiện. Tóc của 
đứa trẻ được cắt hết và người ta cầu nguyện cho đứa trẻ 
lớn lên mạnh khỏe, khôn ngoan, giàu sang và trí lực. 
Tên của đứa trẻ được lựa chọn một cách cẩn thận, có 
thể được lấy từ Kinh Koran hoặc tên của những người 
Muslim nổi tiếng. 

Việc cắt da quy đầu không được dé cập trong Kinh 
Koran nhưng người ta tin rằng, việc cắt đa quy đầu là 
rất quan trọng trong tất cả các xã hội Islam giáo. Hadith 
mô tả việc cắt da quy đầu là một tục lệ được tất cả các 
nhà tiên tri trước Muhammad thực hiện, đặc biệt là 
184 


Dao Hồi - Trì thức cơ bản 


Abraham. Người ta nói rằng, Abraham đã thực hiện lễ 
cắt da quy đầu ở tuổi 80. Các cậu bé Islam giáo được 
làm lẽ cắt đa quy đầu từ lúc còn thơ ấu cho tới tuổi dậy 
thì, tùy theo nền văn hóa nơi chúng sinh sống và dáng 
cấp xã hội của cha mẹ chúng. Ó nhiều cộng đồng Isam 
giáo, tuổi lý tưởng để thực hiện nghi 18 này là bảy ngày 
tuổi sau khi sinh vì truyền thuyết nói rằng, Muhammad 
làm lẽ này cho những người cháu của ông - Hasan và 
Husayn, khi chúng được một tuần tuổi. Ở những bối 
cảnh xã hội khác, mười tuổi là thích hợp vì một truyền 
thuyết khác nói rằng, người cháu họ của Nhà Tiên tri - 
Ibn Abbas, làm 18 cắt da quy đầu ở tuổi đó. Đối với 
nhiều gia đình thành thị, đứa bé sơ sinh được làm 
nghỉ lễ này ở bệnh viện hoặc phòng mạch và có rất ít 
nghỉ thức kèm theo. Đối với các xã hội khác, việc cắt 
đa quy đầu là một phần nghỉ lễ quan trọng và là một 
nghi thức chuyển tiếp đáng ghi nhớ của cậu bé đã trải 
qua nghi thức này. Điều này đặc biệt phù hợp với 
Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ, những nơi thực hiện nghỉ 
thức cắt da quy đầu ở độ tuổi 13. Cậu bé được làm lễ 
ăn mặc như một quý tộc, tùy theo gia cảnh. Sau khi 
thực hiện nghi lễ thường có một bữa tiệc thịnh soạn 
và cậu bé nhận được rất nhiều món quà. Ở những xã 
hội như vậy, việc cắt da quy đầu là một nghỉ 18 tuối 
dày thì đánh dấu sự chuyển tiếp của đứa trẻ bước sang 
tuổi thành niên. Tính chất chung của nghỉ thức này là 
thừa nhận đứa trẻ có niềm vinh dự và lòng dũng cảm. 
Sau nghi thức này, đứa trẻ được thừa nhận là một 
thành viên chính thức của xã hội Islam giáo; được 


135 


NGUYÊN BÌNH 


phép làm lễ cầu nguyện và ăn chay giống như người đã 
trưởng thành. 

Bismillah 

Khi bắt đầu một số hoạt động, người Muslim thường 
nói câu Bismillah - từ đầu tiên của nhiều chương trong 
kinh Koran, có nghĩa là Nhân danh Allah. Mọi người 
Muslim đều được khích lệ đọc kinh Koran nếu không học 
thước lòng được. Đứa trẻ $ tuổi cũng có thế đọc thuộc 
những từ đầu tiền mặc khải cho Sứ giả Muhammad khi 
Ngài ở Mecca (Chương 1: Khai đề). Vị Imâm của cộng 
đồng có thể được mời về nhà đứa trẻ đó dé nghe đứa trẻ 
đó đọc chương này bång chữ cái Агар. Đó là lúc mọi 
người cảm thấy hanh điện. Những người Muslim trẻ tuổi 
sẽ học cách thực hiện các nghỉ lễ tẩy thể trước khi làm lễ 
cầu nguyện và bắt đầu học hỏi về Islam giáo. Tới khi 10 
tuổi, trẻ em đã có thế tự cầu nguyện. Sẽ ấn tượng hơn khi 
nghe một người Muslim trẻ tuối đọc thuộc lòng Kinh 
Koran, và thậm chí sẽ ấn tượng hơn nữa khi đọc được bất 
kì đoạn nào trong kinh Koran theo yêu cầu của Imâm. 
Người nào có thể làm được điều này sẽ được gọi là Hafiz 
và có thể dùng danh hiệu này cùng với tên gọi, ví dụ : 
Aisha Absad sẽ là Hafiz Aisha Absad. Trước khi có công 
nghệ in ấn, thì những bản Kinh Koran thực sự quý giá, vì 
vậy, Hafiz có thế có vai trò quan trọng trong giáo đoàn. 


Hôn nhân 


Hôn nhân là một thành tố cơ bản trong đời sống xã hội 
Islam giáo, mặc dù hôn nhân không được ghi rõ là một 


136 


Dao Hỗi - Tri thức cơ bản 


nhiệm vụ có tính tôn giáo, nhưng nhiều người coi đó là 
một nhiệm vụ và họ nhìn nhận cuộc sống tu viện hoặc 
người sống độc thân là người chưa hoàn thiện hoặc là 
người thấp kém về mặt nào đó. Biện minh của họ cho 
quan điểm này nám ở sự nhắc nhở thường xuyên đối 
với hôn nhân trong Kinh Koran cũng như là trong tục 
lệ của Sứ giả Muhammad, người đã tự mình quyết định 
kết hôn. Theo ghi chép, Sử giả nói rằng, không nên có 
cuộc sống độc thân trong Islam giáo, và rằng, khi một 
người nào đó kết hôn thì họ mới đáp ứng được một 
nửa bốn phận tôn giáo của họ. Kinh Koran có những 
quy định chỉ tiết liên quan đến quyền được kết hôn 
cũng như những yếu tố nào tạo thành quyền và trách 
nhiệm của người chồng và người vợ. Quy định nào 
không có trong Kinh Koran sẽ phải tìm trong truyền 
thuyết (Sunna) về Sứ giả và trong phong tục tập quán 
của từng xã hội. 

Muhammad lớn lên trong một xã hội cực kỳ gia trưởng. 
Ở xã hội đó, gần như tất cà quyền lực xã hội và kinh tế 
đều thuộc về nam giới. Ngược lại, những phép tắc Islam 
giáo trong Kinh Koran đã ghi một cách rõ ràng rằng, 
nhiều quyển mà nữ giới có thể đòi hỏi ở nam giới. 
Những nhà thần học tự đo và những người theo thuyết 
nữ quyền thường đồng ý rằng, nhiều quy định này có 
vẻ cổ xưa và không công bằng khi nó được nhìn nhận 
từ viễn cảnh của xã hội phương Tây hiện đại. Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng, những điểu luật này tạo nên những thay 
đổi quan trọng về địa vị hợp pháp của người phụ nữ 
lúc đó. 


137 


NGUYÊN BÌNH 


Theo giáo luật phái Sunni, một người nam giới có 
thể kết hôn với phụ nữ Islam giáo hoặc với người 
thuộc về một tôn giáo độc thần khác. Nói cách khác, 
người phụ nữ Islam giáo chỉ có thể kết hôn với người 
cùng đạo. Sự bất bình đẳng này xuất phát từ quan 
điểm nhìn nhận mục đích hàng đầu của việc kết hồn 
là nhằm tạo ra một môi trường phù hợp cho việc 
nuôi dạy những đứa con`của họ. Hệ thống xã hội gia 
trưởng tiêu biếu cho một quan niệm ở hầu hết các xã 
hội Islam giáo trông mong đứa trẻ sẽ đi theo tôn 
giáo của người cha, và nghĩ rằng, những đứa con của 
người mẹ theo Islam giáo với người cha không phải 
là tín đồ Islam giáo sẽ không thuộc về cộng đồng 
Islam giáo. Thậm chí giáo luật Shiïs còn khắt khe hơn 
về vấn đề này và không cho phép nam giói két hón 
với người ngoài đạo. 


Giáo luật cũng cho phép nam giới lấy tới bốn người 
vợ cùng một lúc. Tuy nhiên, Kinh Koran khuyến 
khích họ phải đối xử hoàn toàn công bằng đối với mỗi 
người vợ, và ngay trong cùng một chương, Kinh Koran 
nói ràng điểu đó không thể thực hiện được. Các tín 
đồ phản đối chế độ đa thê nhìn nhận đoạn Kinh 
Koran này là sự ngăn cấm tuyệt đối việc lấy nhiều vợ. 
Но cho rằng, việc lấy nhiều vợ cùng một lúc chỉ được 
phép khi đó là một biện pháp tạm thời vì nam giới 
Arập thời tiến Islam giáo đã quen với việc có nhiều vợ 
và không chấp nhận sự thay đổi đột ngột về phong 
tục cưới xin của họ. 


138 


Рао Hải - Tri thức cơ bản 


Kinh Koran quy định một loạt các mối quan hệ liên 
quan đến mahram ("điểu ngăn cấm" hoặc "bất khả 
xâm phạm”), tức là những người có mức độ quan hệ 
đặc thù về thân tộc hoặc dòng máu, không thé kết 
hôn. Trong cuộc sống thường ngày, khái niệm mahram 
liên quan nhiểu tới các cộng đồng hoặc những gia 
đình thịnh hành việc phụ nữ che mạng, vì họ không 
ủng hộ việc người phụ nữ không che mạng xuất hiện 
trước một người nam giới không có mối quan hệ 
thân tộc. 


Ở một số quốc gia, hôn nhân thường được sắp đặt giữa 
những người có họ hàng với nhau. Tuy nhiên, hôn 
nhân phải luôn luôn có sự ung thuận của cô đâu và chú 
rể. Hôn nhân ép buộc là chống lại giáo huấn của Allah 
và cuộc hôn nhân đó có thể bị tuyên bố là không có và 
vô giá trị, Kinh Koran có đoạn: "Không có sự cưỡng 
bách trong tôn giáo" (Chương 2, câu 256). Câu Kinh 
này hướng dẫn người Muslim trong nhiều mặt của đức 
tin, bao gồm cả việc từ chối một cuộc hôn nhân cưỡng 
ép. Trong thực tế, cặp vợ chồng phải khẳng định công 
khai sự ưng thuận của họ với gia đình hai bên. Aisha, 
con gái của Abu Bakr, người bạn đồng hành thân cận 
với Muhammad, đã hỏi Muhammad ràng, liệu có cần 
thiết phải hỏi ý kiến của cô gái khi cha mẹ cô ta sắp xếp 
hôn nhân cho cô ấy. Muhammad trả lời: Có, cô ấy cần 
phải được hỏi ý kiến. 


Trước đám cưới, người chồng tương lai phải đưa của 
hồi môn cho cô dâu. Số của hồi món này là tài sản của 


139 


NGUYÊN BÌNH 


cô dâu và cô dâu được phép sử dụng khi cần thiết, 
Ngoài ra, đó cũng là sự đảm bảo cần thiết cho cuộc sống 
của người phụ nữ trong trường hợp chắng may người 
chồng qua đời hoặc ly hôn. Một người vợ chu đáo sẽ 
để tâm đến khả năng tài chính của người chồng đã 
hứa hôn và không yêu cầu số của hồi môn quá lớn. 


Đám cưới thường điễn ra đơn giản. Có vẻ như khác 
thường đối với một số người ở những nền văn hóa 
coi đám cưới là ngày trọng đại với cô dâu khi thấy 
rång ở một số quốc gia Islam giáo, cô dâu không 
nhất thiết phải tham dự. Сӧ ta có thể nhờ hai người 
làm chứng đến chứng nhận sự ưng thuận của mình. 
Trong trường hợp cô dâu ở một quốc gia có sự phân 
biệt giới tính chặt chẽ thì cô dâu sẽ ở một phòng 
riêng, tách biệt với phòng chú rể và người điều khiển 
đám cưới sẽ đứng ở giữa đọc to một đoạn Kinh Koran 
để cả hai bên đều có thể nghe rõ. Màu váy cưới của 
cô dâu tùy theo sở thích. Những người có gốc gác 
châu Âu thì mặc màu trắng, những người ở châu Á 
thì mặc theo truyền thống văn hóa của họ. Tiệc cưới 
có thể tổ chức sang trọng, nhưng vấn để này không 
có quy định trong tôn giáo. Thực tế, có nhiều người 
Muslim phê phán làm tiệc cưới sang trọng vì họ cho 
rằng, điều đó trái với tinh thần của Islam giáo. Họ có 
thể cho гапе làm như thế rất tốn kém, đặc biệt là đối 
với gia đình nào có nhiều con gái. Thực tế là chỉ cần 
có sự chứng kiến của cộng đồng rằng đôi trai gái đã 
kết hôn. 


140 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Điều cốt yếu nhất, thiết chế hôn nhân Islam giáo là bản 
giao ước hợp pháp nhăm cung cấp môi trường an toàn 
tối thiểu cho đứa trẻ lớn lên và một lối thoát có thể 
chấp nhận được về mặt xã hội đối với nhu cầu tình dục. 
Tính xác đáng của luật pháp nhìn nhận hôn nhân không 
có gì quan trọng hơn điểu ké trên và bởi thế nó tập 
trung vào các chỉ tiết ký kết giao ước và dự phòng cho 
việc hủy bỏ giao ước trong trường hợp ly hôn. Tuy 
nhiên, mọi nền văn hóa Islam giáo đều coi hôn nhân và 
tang lẽ là những nghỉ lễ rất quan trọng. Nhiều phong 
tục hôn nhân là những phong tục văn hóa căn bản: Lë 
cưới của tín dó Islam giáo và của tín đồ Kitô giáo ở 
Xyri rất giống nhau; Hôn lẽ của tín đồ Islam giáo ở Ấn 
Độ lại có rất nhiều yếu tố của đạo Hindu. 


Một hôn lẽ Islam giáo hợp pháp cần phải có sự ký kết 
và làm chứng cho bản "giao ước hôn nhân”. Bản giao 
ước này có thể do cô dâu, chú rể hoặc người giám hộ 
của họ ký kết. Một khía cạnh quan trọng của bản giao 
ước là việc ấn định "của hồi môn”; tức là số tài sản riêng 
của cô dâu sau khi kết hôn. Ở một số nền văn hóa, của 
hồi môn là giấy ghi nợ, và nó đóng vai trò rất hữu hiệu, 
làm nản lòng những người chồng có ý muốn ly hôn. Ở 
nơi khác, của hồi môn được coi là phong tục lạ hoặc 
mang tính chất thủ tục. Tuy nhiên, vẫn có những người 
phê phán của hồi môn như món hàng biểu trưng cho vị 
thế của người phụ nữ dé mua bán. 


Các điều luật liên quan đến hôn nhân cũng tính đến 
khả năng ly hôn. Theo giáo luật, người chồng tiến hành 


141 


NGUYỄN BÌNH 


việc ly hôn thì dë dàng hơn mặc đù cũng có những 
điều khoản rõ ràng cho phép người phụ nữ có thể 
yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên, hầu hết các xã hội Islam 
giáo văn duy trì tính bảo thủ và coi trọng vai trò của 
gia đình, và mặc dù, ly hôn được pháp luật chấp nhận 
nhưng không nhận được sự ủng hộ của xã hội. Người 
Muslim cho rằng một cuộc hôn nhân tan vỡ là tấn bi 
kịch. Sứ giả Muhammad từng nói rằng, Trong tất cả 
những điều Allah dung thứ được, ly hôn là điểu khó 
- dụng thứ nhất. 


Gia đình, họ hàng nên nỗ lực giúp cho cặp vợ chồng 
vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, ly hôn là một 
quá trình đơn giản. Người chồng phải nói ý định ly 
hôn với người vợ ba lần trước mặt người làm chứng 
và phải chờ trong khoảng thời gian ba tháng, đồng 
thời trong thời gian đó họ vẫn phải sống trong cùng 
một nhà. Nếu họ bắt đầu lại sự "chung chăn chung 
gối" thì việc ly hôn bị hoãn. Người phụ nữ có thể 
được ly hôn theo quyết định của tòa án Islam giáo. 
Mặc dù người chồng có thể không đồng ý nhưng 
buộc phải chấp nhận. Người phụ nữ có thể ly hôn vì 
những lý do như bị ngược đãi, bị sao nhãng hoặc bị 
ruồng bỏ,.. Kinh Koran гап dạy rằng: "Và khi các 
người ly dị vợ và họ sắp hoàn tất thời hạn ở уду thì, 
hoặc là giữ họ lại một cách tử tế hoặc là trả tự do cho 
họ một cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khá họ, 
lầm thé các ngươi sẽ phạm tội,..." (Kinh Koran, chương 2, 
câu 231), 


142 


Đạo Hồi - Tri thức со bản 
Tang ma 


Tín đồ Islam giáo coi sự chết là điểm tột cùng của cuộc 
sống, ở thời điểm đó, con người sẽ trở về với Thượng 
Đế và trả lời cho các hành động của mình ở thế giới 
này. Vì vậy, giống như tín đồ nhiều tôn giáo khác, tín 
đồ Islam giáo nhìn nhận sự chết là sự chuyển tiếp từ 
một cuộc sống này sang một cuộc sống khác. Giống 
như sự sống, sự chết là quà tặng của Allah. Phải xa cách 
người thân là nỗi buồn, nhưng sự thương tiếc không 
đến mức trở thành nỗi u sầu. 


Thật lý tưởng khi lâm chung, người tín đồ Islam giáo 
quay về hướng ngôi đến Ka'bah ở Месса và đọc câu 
Tuyên xưng đúc tin - Shadaha (Không có vị thần nào 
ngoài Allah và Muhammad là sứ giả của Người). Nếu 
tín dó nào quá yếu thì người thân sẽ đọc giúp. Ó nhiều 
nơi, người ta cũng thường đọc trong Kinh Koran, có 
tiêu để là Ya-sin. Chương này có rất nhiều đoạn bi 
tráng liên quan đến cái chết. 


Khi người Muslim qua đời thì thi thể của họ sẽ được họ 
hàng và bạn bè có cùng giới tính tắm rửa, sau đó được 
quấn bằng vải bông màu tráng từ đầu tới ngón chân, ba 
tấm đối với nam giới và năm tấm đối với nữ giới. Nếu 
gia đình nào không trang trải nổi thì một tấm vải cũng 
được chấp nhận. Việc tám rửa thi hài tiến hành theo 
như nghi thức làm sạch thân thể trước khi làm lễ cầu 
nguyện, ngoại trừ việc thi thể được tắm rửa theo số lẻ 
(thường là ba lần) sử dụng xà phòng và nước, đôi khi 


143 


NGUYÊN BÌNH 


là nước hoa. Không có tập quán về việc ướp xác, trang 
phục và trang điểm thi hải. 

Ở đám tang, người ta thường sử dụng lời cầu nguyện 
nói tiếng của Muhammad. Người đọc lời cầu nguyện 
này có thể là người đã được người qua đời ủy thác, 
nếu không là vị Іпат hoặc một người trong cộng 
đồng. (Phụ nữ không đóng vai trò Imâm trong những 
nghỉ lễ cộng đồng, nhưng họ có thể có những lời cầu 
nguyện riêng). 

"Lậy Đấng Allah, Người hãy tha thứ cho .... (ông, bà, 
anh, chị A, B, C), Người hãy mở làng từ bi, ban cho... sự 
bình an và xá tội cho... Hãy tiếp nhận... bằng danh đụ, 
ban cho... nấm má rộng rãi; Hãy làm sạch... bằng nước, 
tuyết và mưa; Hãy tẩy rửa mọi tội lỗi của... như Ngài táy 
rửa quần áo do bán; Ban cho... ngôi nhà sang trọng hơn 
ngôi nhà đã ở, cho một gia dirth tốt hơn gia dinh đã có, và 
một người bầu bạn tốt hơn người bạn đã có. Hãy cho... vào 
khu vườn (Thiên Đường), và hãy bảo vệ... thoát khỏi sự 
thống khó của nấm mồ và sự thiêu đốt của lửa (Địa Ngục). 


Quan tài của người Muslim đơn giản, theo lệ tục thông 
thường, thi thể người quá cố đã được quấn vải đặt trên 
một cái cáng. Người Muslim được chôn cất, không hỏa 
táng, mặc dù cách thức thân thể bị phân hủy không 
khác gì sự phục sinh. Huyệt mộ sâu chừng 1,5m và ở 
đáy huyệt có một hốc lõm (để huyệt mộ có hình chữ 
L). Thi hài được đặt nghiêng về một bên, trong hốc 
lõm này với đầu hướng về Месса, Sau đó, hốc lõm 
được bịt kín (đôi khi được lấp bằng gạch mộc) và lấp 


144 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


đầy huyệt mộ. Ví dụ như ở Vương quốc Anh, khi chôn 
cất người Muslim qua đời, người ta đưa chân của người 
quá có xuống trước, và đặt nghiêng người về bên phải 
với gương mặt hướng về ngôi đến Ka'bah. Trước khi 
lấp mộ, người ta rắc xuống một chút đất cùng với lời 
khấn nguyện: "Từ nó (Trái Đất) Ta đã tạo hóa các người 
và vë nó Ta sẽ hoàn các người trở lại và từ nó Ta sẽ диа 
các người trở ra một lần nữa". (Kinh Koran, chương 20, 
câu 55). Nấm mộ được đắp cao khoảng một gang tay 
và bia mộ đơn giản đặt theo hướng thắng đứng. Giáo 
luật không cho phép xây mộ kiên cố; thay vào đó, nấm 
mộ chỉ là những gò đất với mộ chí khiêm tốn để đánh 
dấu nơi chôn cất. Trong thực tế, tồn tại một truyền 
thống lâu đời về việc xây dựng mộ hết sức công phu ở 
nhiều nơi trong thế giới Islam giáo, và một số lăng tẩm 
các vị thánh cũng như của tầng lớp quý tộc được xếp 
vào loại kiệt tác trong kiến trúc Islam giáo. Ngôi đền 
Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ cũng như khu nghĩa địa 
Mamluk ở Cairo, Ai Cập là minh chứng cho những ngôi 
mộ kiểu như vậy. Ở một vài nơi, toàn bộ thành phố 
được phát triển quanh ngôi mộ của một nhân vật tôn 
giÁo rất được kính trọng, chẳng hạn như thành phố 
Karbala ở Iraq, thành phố Mashhad ở Iran và thành 
phố Mazar-e Sharif ở Afghanistan. 

Lë an táng phải được thực hiện ngay trong ngày. Nếu 
mất vào buổi sáng thì chôn cất trước khi màn đêm 
buông xuống; Nếu mất vào Бибі tối thì chôn cất vào 
sáng hôm sau. Trong thực tế có nhiều lễ an táng phải 


145 


NGUYÊN BÌNH 


hoãn lại nhiều ngày trong trường hợp tín đồ qua đời ở 
một nơi xa nhà và phải mất thời gian đem thi thể về nơi 
sinh sống để chôn cát. Đoàn đưa tang sẽ đi bộ ra nghĩa 
địa. Phụ nữ có thé tham dự đám tang nhưng Sứ giả 
Muhammad không buộc họ phải tham gia. Đám tang 
nên cử hành đơn giản, không phô trương. 


Theo truyền thống, việc mai táng theo Islam giáo 
được ghi dấu bằng một nghi lễ đơn giản. Bốn người 
nam giới khiêng quan tài tới nghĩa địa. Việc đưa tang 
là công việc tập thế. Nếu không có đủ người tiền đưa 
người quá cố tới nghĩa địa thì các tín đồ Islam giáo 
khác bắt buộc phải nhập vào đoàn đưa tang, mặc dà 
ngày nay trên những con đường đóng đúc của thành 
phố hiện đại, việc tuân thủ quy định này ngày càng 
ít đi. 

Trong lễ nghỉ Islam giáo liền quan đến cái chết và an 
táng là cách ứng xử với những đứa trẻ và những người 
tử vì đạo: vì trẻ em không phải chịu trách nhiệm đối với 
những hành động của chúng nén trong lễ cầu nguyện 
không có lời cầu xin sự tha thứ tội lõi của chúng. Tương 
tự như vậy, người ta tin rắng, những người tử vì đạo 
được miễn mọi tội lỗi, nên trong lễ cầu nguyện người 
ta không cầu xin sự tha thứ tội lỗi cho họ, mặt khác 
những người tử vì đạo cũng không cần phải được tắm 
rửa trước khi chôn cất, mà họ được an táng trong y phục 
họ mặc khi qua đời. 


Thời gian để tang chính thức đối với người vợ hoặc 
chồng kéo dài 4 tháng 10 ngày, còn những người khác 
146 


Đạo Hiôi - Tri thức cơ bản 


là 3 ngày. Đặc điểm gây xúc động trong tang ma của 
Islam giáo là việc đi thăm mộ người thân vào chiều 
ngày lễ Eid-ui-Fitr cuối tháng Ramadan, Ó nhiều nơi 
khác nhau, có những ngày định trước sau lễ mai táng 
(đặc biệt là ngày thứ bốn mươi) khi thực hiện những 
nghỉ lễ cụ thể để tưởng nhớ tới người đã khuất. Những 
nghi lễ này thường liên quan đến việc phân chia lương 
thực hoặc tiền bạc cho những người nghèo túng và tập 
hợp những người đã đưa tang đến đọc Kinh Koran. 
Việc than khóc tập thể hoặc cá nhân (đặc biệt là của 
phụ nữ) cũng khá phổ biến, bất chấp những điều cấm 
của giáo luật. 


147 


Chương 4 


CỘNG ĐỒNG ISLAM GIÁO 
Ở VIỆT NAM 


4.1. Vài nét về lịch sử Islam giáo ở Việt Nam 


Khi nhắc đến Islam giáo ở Việt Nam, người ta thường 
nghĩ ngay đến bộ phận tín đồ Islam giáo người Chăm, 
bởi vì, Islam giáo du nhập vào Việt Nam và phát triển 
chủ yếu trong cộng đồng người Chăm. Cho đến nay, 
không ké số tín đồ Islam giáo là ngoại kiều người Mã 
Lai, người Ấn Độ và một số ít người Kinh thì tuyệt đại 
bộ phận tín đồ Islam giáo ở Việt Nam là người Chăm. 
Có hai bộ phận chính trong cộng đồng tín đồ Islam 
giáo người Chăm: tín đồ Chăm Bàai ở Ninh Thuận và 
Bình Thuận; tín đồ Chăm Islam ở An Giang, Thành phố 
Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ. 


Căn cứ vào nhiều nguồn sử liệu, các nhà nghiên cứu về 
tôn giáo tín ngưỡng Chăm cho rằng, Islam giáo được 
truyền bá vào cộng đồng người Chăm thông qua các 
hoạt động thương mại của các thương nhân người Ấn 
Độ, Arập, và có thể bằng hoạt động ngoại giao giữa 
vương quốc Chămpa với các quốc gia trong khu vực 
Đông Nam Á hải đảo, đặc biệt là các sg gia vùng đảo 
thuộc Indonesia ngày nay. 

148 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Tuy nhiên, cho đến trước năm 1471, năm mà các sử gia 
cho là Chămpa không còn tồn tại với danh nghĩa một 
quốc gia, hai tôn giáo có ảnh hưởng đậm nét trong đời 
sống xã hội Chămpa là Bàlamôn giáo và Phật giáo. 


Những bằng chứng khảo cổ học và bi kí tìm thấy trên 
vùng đất vương quốc Chămpa cổ cho thấy: kể từ khi 
mới lập quốc (thế kỷ П) và trong suốt thời gian tồn tại, 
Chămpa đã chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Ấn Độ 
và Bàlamôn giáo. Ở ngay buổi đầu đựng nước, quý tộc 
Chăm đã tiếp thu và sử dụng hệ thống thần của Ấn Độ, 
Người Chăm xưa đã tôn sùng các chủ thần Bàlamôn 
giáo là Brahma, Vishnu và Shiva. Khi được du nhập vào 
cộng đồng người Chăm, trong bộ ba thần Bàlamôn 
giáo nói trên, Shiva được đề cao hơn cả. Shiva là vị thần 
tượng trưng cho sức mạnh tàn phá của tự nhiên, thường 
được thé hiện dưới hình thức ngẫu tượng linga. Trong 
số 128 bia quan trọng nhất của Chămpa có 92 bia nói 
về Shiva, 3 về Vishnu, 5 về Brahma’, 


Cùng với Bàlamôn giáo, Phật giáo cũng đã từng bước 
được du nhập vào cộng đồng người Chăm trong bối 
cảnh việc truyền bá đạo Phật được gia tăng ở các quốc 
gia Đông Nam А. Tuy thu (S89 - 618) đã ghi "mọi người 
đều thờ Phật”, và Cựu Đường thư còn cho biết thêm có 
"nhiều người xuất gia". Tuy nhiên, dưới vương triều 


1. Phan Huy Lê, Trán Quốc Vượng, Hà Văn Тїп, Lương Ninh, 
Lịch sử Việt Nam, Nzb. Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, 
Н, 1991, tập I tr. 441. 


149 


NGUYỄN BÌNH 


Panduranga (thường được gọi là thời kỳ Hoàn vương, 
758 - 859), Phật giáo chưa phát triển mạnh, mà phải 
đến vương triều Indrapura (giữa thế kỷ IX - đến X). Có 
thể nói, vương triểu Indrapura là một "vuong triểu 
Phật giáo". Nhiều di tích Phật giáo, trong đó có bức 
tượng Phật nối tiếng (tượng Phật Đồng Dương) đã 
được tìm thấy. Vua Indravarman II (một vị vua vương 
triểu Indrapura) đã cho xây Phật viện (Vihara) rất lớn 
tại Đồng Dương vào năm 875”. Vua Indravarman II 
còn lấy tên hiệu Phật ước định làm miếu hiệu của mình 
là Paramabuddhaloka. 


Mặc dù, dưới vương triều Indrapura, Phật giáo giữ vai 
trò chính thống, nhưng Bảlamôn giáo vẫn có một vị trí 
nhất định trong đời sống xã hội Chăm lúc bấy giờ. Điều 
đó được thể hiện bång việc vua Giaya Indravarman 1 
(Jaya Indravarman I) - vua thứ 8 của vương triểu 
Indrapura (960 - 972) cho xây dựng lại ngôi đến Po 
Naga (năm 965) bị vua Chân Lạp Rajen Dravarman П 
(944 - 968) phá hủy trong cuộc chiến đánh Chămpa 
năm 945 - 946. Vai trò của Bàlamôn giáo còn được kéo 
dài tới cuối thế kỷ ХШ, Bởi lẽ, ở thế kỷ ХШ, hàng loạt 
đến tháp Hindu giáo với ngẫu tượng linga, được xây 
dựng ở Bình Định (kinh đô Vijaya thời ấy), làm thành 
phong cách Bình Định của kiến trúc Chămpa. Cuối 


1. Lê Thị Tuyết Vân, Ảnh hưởng của Islam giáo đối với đời sống 
ха hội đồng bào Chăm tinh Bình Thuận hiện nay, Luận văn 
Thạc sỹ Khoa học Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh, 2001, tr. 9. 


150 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


giai đoạn này, cụm đền tháp Po Klong Garai, thờ quốc 
chủ, nhưng cũng đặt thờ ngẫu tượng linga - yoni, tượng 
trưng cho Shiva và vợ là Uma’, Vai trò đó còn được thể 
hiện qua một số bia có niên đại trong khoảng thời gian 
1553 - 1570, và đến thờ vua Chăm Po Klong Sach 
được xây dựng vào cuối thế kỷ XVI. Ngôi đền này đến 
nay vẫn còn ở xã Phan Hòa, huyện Bác Bình, tỉnh Bình 
Thuận; cả về hình thức lẫn nội dung đều mang đậm 
dấu ấn Bàlamôn giáo”. 


Những thông tin của các nhà du lịch châu Âu đến 
Chămpa vào thế kỷ ХШ, XIV cũng khẳng định như 
vậy. Marco Polo đến Chămpa vào năm 1285 đã cho 
biết: nhà vua và thần dân của nước này vẫn còn thờ 
ngẫu tượng. Sau đó, giữa thế kỷ XTV, Frère Odoric de 
Pordenone khi dừng chân ở nước này, yết kiến vua 
Chămpa, cũng có nhận xét rằng "Ó đây vua và cả dân 
đều sàng kính ngẫu tượng" và vẫn còn tồn tại lë hiến sinh 
các bà vợ cùng với thi thể của người chồng quá cố theo 
tập tục của Ấn Độ giáo”. 


Sử thi Sejarah Melayu của Malaysia trong đoạn nói về 
Chămpa da gián tiếp đưa ra thông tin về tôn giáo của 


1. Lương Ninh. Đạo Hồi với người Chăm ở Việt Nam, Tạp chí 
Nghiên câu Lịch sử, số 1/1999, tr. 53. 

2. Lê Thị Tuyết Vân, Ảnh hưởng của Islam giáo đối với đời sống 
xã hội đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận hiện nay, да, tr. 13. 

3. Phạm Thị Vinh, Islam ở Việt Nam, chuyên để khoa học, 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2006, tr. 6. 


151 


NGUYÊN BÌNH 


nước này: Khi Chămpa sụp đổ vào năm 1471, quốc 
vương Chămpa cùng với vợ con và tùy tùng đến tị nạn 
ở Sultanate Melaka (thuộc Malaysia) dướt thời trị vì 
của Sultan Mansur Syah (? - 1477) và cải theo Islam 
giáo ở đây. Như vậy, khi còn ở Chămpa, nhà vua và gia 
tộc của ông vẫn chưa phải là tín đồ Islam giáo'. 


Các nguồn sử liệu Trung Quốc, truyền thuyết của người 
Chăm thế kỷ IX - XI có đề cập đến Islam giáo ở thời kỳ 
này chưa minh chứng được người Chăm đã theo Islam 
giáo, mà chỉ cho thấy có sự hiện diện của Islam giáo 
ở Chămpa. 


Ed. Huber tìm thấy trong Tống sử, quyển 489, liệt 
truyện thứ 248, tờ 1 đến tờ óa kế về Chămpa, có câu 
phiên âm: "A La Hòa Cập Bạt..." người Chăm đọc 
khi giết trâu tế thần và cho rằng đó có thể là cách 
phiên âm Trung Quốc của câu "Allah Akbar" mà tín 
đồ Islam giáo phải đọc trong mỗi lần làm lễ và 
cầu nguyện. 


Dựa theo các tài liệu Trung Quốc, P.Y. Mauguin cho 
biết năm 951, trong số các sứ thần Chămpa di sứ 
Trung Quốc có người mang tên có chữ "Pu", "Bu" hay 
"Bo" mà theo tác giả, đó là người Arập hay người Muslim, 
Tác giả còn cho biết thêm, có những gia đình Muslim 
пф tiếng gốc Атар có tên mang chữ "Ри" đã đến Trung 
Quốc, tại Quảng Đông vào thời nhà Tống nhưng trước 
đó họ đã sống ở Chămpa. Hoặc cũng theo sử liệu 


1. Phạm Thị Vinh, Islam ở Việt Nam, sảd, tr. 7. 
152 


Đạo Hải - Trí thức cơ bản 


Trung Quốc, trong số những người Chăm lánh nạn 
sang Trung Quốc trong các cuộc chiến giữa Đại Việt 
và Chămpa, có đoàn do Pu Lo E dàn đầu. Từ những 
thông tin này, Mauguin đưa ra giả thuyết rằng, từ thế 
kỷ X hay trước đó nữa ở Chămpa đã tồn tại một cộng 
đồng thương nhân Islam gốc Trung Đông thường có 
liên lạc với tín hữu của họ ở Nam Trung Quốc. Cộng 
đồng này có quan hệ với cư dân Chăm và vua Chăm 
có thể đã sử dụng những thương nhân Islam trong 
việc buôn bán và cả trong hoạt động ngoại giao với 
Trung Quốc. 


Năm 1922, P. Ravaise công bố những khám phá có ý 
nghĩa quan trọng của ông trên Tạp chí Á châu (Journal 
Asiatique) về hai tấm bia đá được tìm thấy ở ven biến 
miền Trung Việt Nam. Một tấm có niên đại 1039, tấm 
còn lại được xác định trong khoảng thời gian từ 1025 
đến 1035. Cả hai tấm đều đề cập đến một cộng đồng 
Islam không phải người bản xứ cư ngụ ở ven biển 
Trung Bộ Việt Nam hiện nay. Họ là những thương 
nhân, thợ thủ công tạo thành một cộng đồng, có một 
vị lãnh đạo tinh thần tối cao, một Imâm hướng dẫn 
thực hiện các nghi lễ tôn giáo,... ? 


Một truyền thuyết còn lưu truyền trong cộng đồng người 
Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận về một vị vua Chăm 


1. Phan Văn Обр, Islam giáo ở Việt Nam tz 1990 đến nay, 
Chuyên dé khoa học, tr. 24, 25. 


2. Phan Văn Обр, Islam giáo ở Việt Nam từ 1990 đến nay, 
Chuyên dé khoa học, tr. 24, 25. 


153 


NGUYÊN BÌNH 


Pô Âuloah hành hương đến thánh địa Mecca trong 
thời gian trị vì từ năm 1000 đến 1036 tại kinh đô Sri 
Binưi, tức Phật Thệ ở Quy Nhơn ngày nay. Mặc dù 
biên niên sử Chăm xem ông như một người mở đầu 
triểu đại ở Sri Binưi (Quy Nhơn) nhưng rất có thể 
rằng, một vị vua theo Islam giáo có xưng hiệu "Thượng 
đế Allah tối cao" chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng 
hơn là một ông vua có thật trong lịch sử của vương 
quốc Chămpa'. 


Cuối thế kỷ XIV, Chămpa bước vào một thời kỳ quật 
khởi đưới triểu vua Chế Bồng Nga. Theo những truyền 
thuyết trong dân gian thì vua Chế Bồng Nga chính là 
Pó Bin Thuôr mà mộ và lăng thờ thuộc địa phận huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, do làng Bình Nghĩa (palei 
Bal Riya) ха Phương Hải trực tiếp thờ phụng. Phong 
tục làng Binh Nghĩa có nhiều khác biệt với các làng 
Chăm theo đạo Hindu khác. Người dân vẫn duy trì 
nhiều nét đặc thù của Hindu giáo nhưng cũng kiêng 
thịt heo, thịt đông (một loài bò sát) như tín đồ Вал. 
Các dòng họ trong làng giữ tục kiêng kị không được 
làm thầy Pasêh (tu sĩ đạo Hindu Chăm ở Ninh Thuận 
và Bình Thuận); có một số dòng họ khác lại giữ tục 
thiêu người chết, một số khác thì theo tục chôn. Giải 
thích hiện tượng này, một số nhân sĩ dựa theo truyền 
thuyết cho rằng nhà vua có ba người vợ, trong đó một 
người theo đạo Hindu, một người theo Islam giáo, một 
người là người Việt. Có thể đế đoàn kết lực lượng, nhất 


1. Phan Văn Обр... sđd. 
154 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bán 


là để chống lại Đại Việt, nhà vua đã tôn trọng phong 
tục của cả hai дао! 


Từ những cứ liệu này, nhà nghiên cứu Phan Văn Dốp 
đưa ra giả thuyết rằng, phải chăng vào cuối thế kỷ XIV 
đã có một bộ phận đáng kể nhân dân Chăm theo Islam 
giáo, hoặc Islam giáo đã có ảnh hưởng đáng ké trong xã 
hội khiến nhà vua phải có một chính sách "đoàn kết 
tôn giáo” và đặt Islam giáo vào vị trí ngang hàng với 
đạo Hindu, thậm chí có phần được chiếu cố hơn đạo 
Hindu nữa. 


Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho 
rằng, có lẽ người Chăm không theo Islam giáo trước 
thời điểm năm 1470, thời điểm đánh dáu sự sụp đổ của 
vương quốc. Đây là một mốc quan trọng trong quá 
trình phát triển của Islam giáo ở Chămpa. Cuối thế kỷ 
XV, sau cuộc chiến với Đại Việt, Chămpa chỉ còn lại 
phần đất từ Phú Yên trở vào và lại bị chia cắt làm ba 
tiểu quốc (1471). Trong suốt hai thế kỷ XIV, XV, 
chiến tranh, mất đất, triều đình suy yếu, quý tộc chia 
rẽ, nạn soán đoạt ngôi vua xảy ra thường xuyên, kinh tế 
suy sụp, nhân tâm ly tán,... làm cho nền tảng xã hội 
Chămpa lung lay. Chính trong bối cảnh đó, Islam giáo 
có thể đáp ứng được yêu cấu cấp bách của xã hội 
Chămpa lúc bấy giờ là thống nhất đất nước và đoàn kết 
nhân dân thành một khối thống nhất như Giáo chủ 
Muhammad đã vạch. Phải chăng, sự kiện năm 1471 đã 


1. Phan Văn Обр... sđd. 


NGUYỄN BÌNH 


dän đến sự хао trộn trong niềm tin tôn giáo của một bộ 
phận người Chăm, khiến cho họ có nhu cầu tìm một 
tôn giáo mới, và khi đó thì đạo Islam là một tôn giáo có 
thế đáp ứng nguyện vọng của họ, bởi trong thời gian 
này đã hình thành một số quốc gia Islam giáo ở Đông 
Nam Á như Malaka, Johor (ở bán đảo Malaysia)... Rất 
có thể đạo Islam là một động lực kích thích vương triều 
Bal Batthinong và Bal Pandaran nghĩ có thể tự hùng 
đem quán lấn chiếm nước Hoa Anh (1611). Rồi cho 
đến năm 1693, vua Bà Tranh (Pothot) lại nổi lên 
chống chúa Nguyễn và bị đánh bại dẫn đến hậu quả là 
hai xứ Bal Batthinong, Bal Pandaran đổi làm trấn 
Thuận Thành và sau đối làm phủ Bình Thuận. 


Những tư liệu lịch sử ở thế kỷ XVII cung cấp nhiều 
thông tin rõ hơn về một cộng đồng Chăm Islam giáo 
và ngay trong triểu đình cũng có người theo đạo. Manguin 
đã đưa ra một số sự kiện như năm 1607, người được 
triểu đình cử ra giao dịch với đoàn thuyền của Cornelis 
Matelief đã theo Islam giáo; các nhà truyển giáo như 
Escaloma ОЕМ (1640), Hainques (1665) cho biết một 
bộ phận người Chăm đã theo đạo. Một sự kiện quan 
trọng là năm 1676, linh mục Mahot cập bến ở Chimpa 
cho biết vua và một số dàn Chăm là người Islam giáo. 
Năm 1685, linh mục Feret đã xác nhận điều trên. Các 
nguồn tài liệu của Hà Lan về Chămpa giai đoạn này có 
đề cập đến bức thư của vua Chăm gửi toàn quyển 
Batavia năm 1860, trong đó nhà vua đã xưng là Paduka 
Siri Sultan, mà "Sultan" là một tước hiệu Islam giáo. 


186 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Ngoài ra, những truyền thuyết về vua Pô Rômê (1627 - 
1651) cũng đã nói đến một cộng đồng Islam giáo và 
người kế vị ông - vua Pô Nrang, có hai vợ thì một người 
thuộc đạo Bàni. Cũng theo truyền thuyết, một vị tướng 
của vua Pó Nit - có lăng thờ tại thôn Thanh Hiếu, xã 
Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận, cũng là 
một người Islam giáo. 


Dưới tác động của những biến cố lịch sử, nhiều người 
Chăm đã rời bỏ quê hương ở các tỉnh ven biến Trung 
Bộ Việt Nam sang cư trú ở Campuchia và một số nơi 
khác. Khi sang Campuchia, một số người Chăm đã 
theo Islam giáo. Ở đó, họ tiếp xúc và cộng cư với 
những tín đố Islam giáo nói tiếng Mã Lai đến từ các 
đảo Bornéo, Sumatra, Thái Lan, ... Do sự tiếp xúc này, 
đại bộ phận người Chăm ở Campuchia đã theo Islam 
giáo thuộc trường phái Shafi'i tương tự như phần lớn 
tín đồ Islam giáo ở Malaysia, Indonesia,... hay khu vực 
Đông Nam Á nói chung. 


Quá trình hình thành cộng đồng tín đồ Islam ở các 
tỉnh Nam Bộ trải qua một tiến trình lịch sử lâu dài bắt 
đầu từ giữa thế kỷ XVIII khi người Chăm từ Campuchia 
trở về định cư ở An Giang và Tây Ninh, rồi dán mở 
rộng địa bàn cư trú đến các nơi khác ở Nam Bộ thì ở 
Việt Nam mới có một cộng đồng tín đồ Islam giáo 
thực thụ và thực hành đức tin theo giáo lý Islam. 


Giữa thế kỷ ХУШ, một số người Chăm ở Campuchia 
vì căm phần với sự ngược đãi của vua Chân Lạp đã theo 
về cùng chúa Nguyễn. Đến năm 1759, cả vùng đất 


157 


NGUYÊN BÌNH 


Nam Bộ ngày пау đã được sáp nhập vào lanh thổ Đàng 
Trong. Đế phòng chống quân Chân Lạp và quân Xiêm, 
các chúa Nguyễn đã cho người Chăm đồn trú ở Tây 
Ninh và Hồng Ngự (Châu Đốc). Ở đó, người Chăm lo 
việc khai khấn, lập đồn điển, trấn giữ biên thùy và là 
nhóm người Chăm ở Campuchia về định cư đầu tiền ở 
Nam Bộ, đồng thời là bộ phận tín dó Islam giáo đầu 
tiên hình thành ở khu vực này. 


Đợt chuyến cư quan trọng nhất của người Chăm và 
người Mã Lai về Nam Bộ diễn ra trong các năm 1854, 
1858. Sau cuộc nổi loạn thất bại trên đất Chân Lạp, 
Tuón Sêt-it và các cộng sự cùng gia đình được triểu 
Nguyễn thu nhận. Họ có khoảng 5.000 người, được 
định cư trên các cù lao và hai bên bờ sông Hậu, phân 
bố thành 7 làng: Katambong, Châu Giang, Phum Soài, 
Lama, Koh Goi, Koh Kia, Sabâu (trải dài từ cù lao 
Katambong đến biên giới Việt Nam - Campuchia). 


Bộ phận người Mã Lai trong cộng đồng Islam từ 
Campuchia về Việt Nam không phải là một nhóm tộc 
người thuần nhất là kết quả của những cuộc hôn nhân 
giữa những người nam giới nói tiếng Mã Lai với phụ nữ 
Khmer. Chính vì vậy, người Chăm gọi họ là "Java - 
Кш". Từ "Java" để chỉ những người nói tiếng Mã Lai ở 
đảo Java (Indonesia) và thường dé gọi chung những 
người nói tiếng Mã Lai ở khu vực Đông Nam Á hải 
đảo; từ "Кш" để gọi người Khmer. Di dué của những 
người Java Kur hiện cư trú tại xóm Châu Giang (xã 
Châu Giang, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang), một 


158 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


nhóm tại Katambong (xã Khánh Hòa, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang), tại phường 2 (quận 8, Thành phố 
Hồ СЫ Minh). 


Sự hình thành các điểm cư trú của các tín đồ Chăm 
Islam ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương được ghi nhận 
lần đầu tiền vào năm 1972. Dó là thời điểm người Chăm 
ở Campuchia bị khủng bố (chính quyền Lon Nol), 
chạy về Việt Nam và được định cư ở khu vực Long 
Khánh (nay thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai). Trong khoảng thời gian này, do 
tình hình chiến sự, một số người Chăm ở Tây Ninh và 
Châu Đốc cũng đã đến định cư ở Long Khánh. Cũng 
vào năm này, Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam được 
sự đồng ý của chính quyền Sài Gòn đã đưa một số 
người Chăm từ thành phó lên Long Khánh dé lập 
nghiệp. Sau năm 1975, có một bộ phận người Chăm ở 
Thành phố tiếp tục lên xã Xuân Hưng và đến tụ cư tại 
một địa điểm mới ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, một số gia đình người Chăm 
Islam từ thành phố lên làm công nhân tại nông trường 
cao su Phú Riếng tỉnh Bình Dương đến năm 1990 đã 
xây xong ngôi thánh đường để làm lẽ. 


Sau An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi có 
khá đông tín đồ Chăm Islam so với các nơi khác ở 
Nam Bộ. Tuyệt đại bộ phận họ gốc từ Châu Đốc 
chuyển lên. Quá trình chuyển cư của người Chăm 
Islam từ Châu Đốc lên Thành phố Hồ Chí Minh diễn 
ra liên tục, từ năm 1945 cho đến năm 1970. 


159 


NGUYÊN BÌNH 


Hai địa điểm cư trú đầu tiên của người Chăm Islam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh là Nancy (nay thuộc phường 
Câu Kho, quận I) và quanh khu vực nghĩa địa Islam 
của người Ấn ở Hòa Hưng (quận Ш). Năm 1950, họ 
xây dựng được ngôi thánh đường đầu tiên tại khu vực 
Nancy; năm 1956, thánh đường bị cháy và sau đó được 
xây lại vào năm 1980. Đến năm 2003, thánh đường này 
được xây lại một lần nữa. Từ sau khi thánh đường được 
xây dựng (1956), người Chăm từ Châu Đốc lên thành 
phố ngày càng nhiều, và dần hình thành thêm hai địa 
điểm cư trú mới là khu vực gần cầu Công Lý (nay thuộc 
phường 17 và 15, quận Phú Nhuận) và Cầu Chông 
(phường 9, quận IV). Đến 1949 - 1950, những người 
Chăm là. gác- đan và làm công nhân hãng rượu Bình Tây 
đến cư trú ở khu vực Bình Đông (nay thuộc phường 9, 
quận VIII). Tiếp theo đó, trong thập niên 1950, một địa 
điểm nữa được hình thành ở khu vực Trương Minh Giảng 
(quận Ш), lúc đó gọi là xóm Câu Ván, trên rạch Nhiêu Lộc. 


Trong thập niên 1960, người Chăm ở Châu Đốc chuyến 
vào thành phố ngày càng nhiều, nhất là sau trận lụt 
năm 1966. Nhiều khu vực cư trú mới của người Chăm 
trong thành phố đã xuất hiện: xóm Cầu Rạch Ông 
(1962), Tế Bán (1964), Câu Xóm Chỉ, Thị Nghè, 
Nam Long (quận VỊ),... Đến cuối thập niên 1960, các 
khu vực cư trú của người Chăm ở thành phố đã hình 
thành như hiện nay. 


Với sự hình thành các khu vực cư trú của mình, người 
Chăm Islam ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ 


160 


Рао Hài - Tri thức cơ bản 


chức được bộ máy quản lý xã hội truyền thống của mình 
và đã xây các tiểu thánh đường để hành lë. Năm 1968, 
xây dựng thánh đường Nam Long (quận VI), năm 1969 
khởi công xây dựng thánh đường Phú Nhuận (khánh 
thành năm 1973). 


Trong quá trình làm ăn sinh sống, thông qua những 
người Chăm đi buôn bán bằng đường sông, một số gia 
đình người Kinh ở Ba Cụm, xã Tân Bửu, huyện Bến 
Lús, tỉnh Long An (năm 2001 có 99 tín đồ) đã theo Islam 
giáo và đã xây dựng tại đây một thánh đường. Người 
Kinh theo Islam giáo ở đây có quan hệ khá khăng khít 
với người Chăm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều 
Imâm hướng dẫn hành lễ tại đây cũng là người Chăm. 


Ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng còn có các ngoại kiểu 
thuộc các quốc tịch Ấn Độ, Indonesia, Malaysia,... theo 
Islam giáo sinh sống. Những ngoại kiều này đến sinh 
sống ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn từ khá lâu và họ đã xây 
dựng nên những thánh đường đầu tiên ở Thành phố 
Hô Chí Minh để hành lẽ, 

Hiện nay, cộng đồng Islam giáo ngoại kiều người Malaysia 
và Indonesia sống tập trung ở phường Nguyễn Thái 
Bình, quận I. Cộng đồng này đã xây dựng nên thánh 
đường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh - thánh 
đường Rahim, số 4Š đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thánh 
đường Rahim còn được gọi là thánh đường Bà Lai hay 
thánh đường Mã Lai. 


Những tín đồ Islam thuộc các quốc tịch Ấn Độ, Pakistan, 
Afghanistan không rõ đến Thành phố Hồ Chí Minh 


161 


NGUYÊN BÌNH 


vào giai đoạn nào, nhưng cũng đã xây dựng được một 
số thánh đường, trong đó có hai thánh dường tại 
Thành phố Hó Chí Minh (được xây dựng trong thập 
niên 30 của thế kỷ XX) và một tại Mỹ Tho. Sau khi xây 
dựng thánh đường Jamia Masjid ở quận 5 vào năm 
1932, thì năm sau họ được chính quyền thuộc địa cho 
thành lập tó chức tôn giáo của mình là Congrégation 
des Musulamans de Cochinchine (1933). Trước năm 
1975, phần lớn các Ấn kiều theo Islam giáo sống tập 
trung quanh-hai thánh đường của họ tại hai trung tâm 
thương mại Sài Gòn và Chợ Lớn. Sau năm 1975, một 
số ngoại kiều Ấn Độ, Malaysia, Indonesia đã hồi hương. 
Số người ở lại hiện sống rải rác trong khắp Thành phố 
Hồ Chí Minh. 


Cũng cần lưu ý, bộ phận tín đồ Islam giáo có nguồn 
gốc Indonesia, Malaysia và Ấn Độ đến nay không còn 
thuần nhất về mặt tộc người. Họ đã trải qua hôn nhân 
với người Kinh và người Chăm trong quá trình cộng 
cư và hội nhập của cả cộng đồng Islam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 


Đến đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, người Chăm 
Islam ở Thành phố Hó Chí Minh, một trong những 
hội Chăm Islam giáo có vai trò hết sức quan trọng của 
Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam, đã truyền bá đạo 
Islam ra ngoài Ninh Thuận và có một số tín đồ Bàni 
cải theo, Để có những tín đồ thông hiểu giáo lý và cách 
thức thực hiện các nghi lễ theo đúng giáo luật thuộc 
trường phái Shafaʻi, Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam 


162 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


đã giúp đỡ, tạo điều kiện nhằm đào tạo một số tín đồ 
Islam ở Ninh Thuận mới cải đạo đến Katambong (An 
Giang) - một trung tâm giảng dạy giáo lý của người 
Chăm Islam ở Nam Bộ lúc bấy giờ - để học tập. Sau 
một thời gian học tập, những tín đồ này đã trở về Ninh 
Thuận và giữ vai trò hướng dẫn 18 (Ипат), giảng giáo 
lý (Khotip) và đạy trẻ em học kinh Koran... Như vậy, 
bộ phận người Chăm Islam ở Ninh Thuận (sinh hoạt 
tôn giáo ở 4 thánh đường: 101, 102, 103, 104) cũng 
thực hành đức tin Islam giáo tương tự với người Chăm 
Islam ở Nam Bộ. 


Tóm lại, Islam giáo đã được truyền đến vương quốc 
Chămpa trong khoảng thời gian tôn giáo này lan truyền 
tới khu vực Đông Nam А qua các thương nhân Агар, 
Ап Độ,.. Tuy nhiên, phải trải qua một thời gian dài 
mới hình thành một cộng đóng Chăm theo Islam giáo. 
Cộng đồng này về sau được gọi là Ват, và có thể do 
những biến động lớn trong lịch sử hoặc do phương 
thức du nhập của Islam giáo vào vương quốc Chămpa 
nền trong sinh hoạt tôn giáo cũng như việc thực hiện 
các bón phận căn bản của người tín dó dù vẫn có 
những nét chung, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt 
với cộng đồng tín đồ Islam trên thế giới". Từ giữa thế 


1. Theo một chức sắc Islam giáo ở Văn Lâm, Ninh Hải, Ninh 
“Thuận, giữa Chăm Вапі và Chăm Islam có một số tương 
đồng và khác biệt về tôn giáo như dưới dây: 

(1) Kiến trúc Thánh đường (chùa Bàni), phương hướng của 

các Thánh đường khi xây dựng đã được tính toán chính xác 


163 


NGUYỄN BÌNH 


kỷ XVII trở đi, khi người Chăm từ Campuchia về định 
cư ở An Giang và Tây Ninh, rồi dần mở rộng tới các 
nơi khác thì ở Việt Nam mới có một cộng đồng tín đồ 
thực sự thực hành đức tin theo giáo lý của Islam giáo 
như một số cộng đồng Islam giáo trong khu vực và trên 
thế giới. 


với hướng Kiblad, tức hướng về thánh địa Mecca, như các 
thánh đường trên toàn thế giới; 

(2) Việc tính toán quy định ngày tháng cúng lẽ, mặc dù không 
liên lạc với các nước Islam giáo bên ngoài, nhưng hãng năm vẫn 
định đúng ngày lễ như ăn chay đúng với lịch Islam giáo thế giới. 

(3) Đồng bào Chăm Bàni còn lưu giữ một số Kinh Koran khá 
đặc biệt, nhưng vì được sao chép tay nên nội dung có thể 
bị lệch so với các bản Kinh hiện lưu hành ở các nước Islam 
giáo khác trên thế giới. 

(4) Giới tu sĩ Chăm Bàni hướng dẫn đạo theo phương pháp 
truyền khẩu nên khóng ai thông suốt nội dung Kinh Koran. 
Trong bản Kinh Koran mà đồng bào Chăm Bàni sử dụng, 
có những phần chú thích riêng viết bằng chữ Chăm cổ nói 
rõ ý nghĩa của các câu kinh để sử dụng. 

(5) Việc hành đạo ở đây đường như được xem là việc riêng 
của giới tu sĩ, tức là một giới chuyên nghiệp mặc sắc phục 
riêng, tự họ có thể thay mặt tập thể tín đồ đàm trách nghĩa 
vụ của Thượng Đế truyền phán cho mọi người Islam giáo 
qua Kinh Koran, không bị ràng buộc những giáo luật của 
Islam giáo như cấu nguyện mỗi ngày, tịnh chay tháng 
Ramadan,... 

(6) Các thánh đường Bàni thay vì mở cửa hãng ngày đón tiếp 
tín đồ thì chỉ mở cửa hành lễ vào ngày thứ sáu hãng tháng 
và một tháng Ramadan. 


164 


Рао Hồi - Tri thức cơ bản 


4.2. Cộng đồng Islam giáo Việt Nam 
4.2.1. Cộng đồng Chăm Bàni 
Ninh Thuận và Bình Thuận là địa bàn cư trú tập trung 
đông nhất của người Chăm ở Việt Nam. Họ sống thành 
từng làng (palei), tụ cư trên vùng đồng bằng Phan Rang, 
„ Phan Rí thuộc huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), huyện 
Bắc Binh (Bình Thuận). Những làng Chăm Bàni phân 
bố tiếp giáp và xen kẽ với các làng người Chăm theo đạo 
Bàlamôn và các làng của người Kinh. Mỗi làng Chăm 
Bàni đếu có một thánh đường (người dân địa phương 
văn gọi là chùa), được gọi là "thang Pó" (Nhà của các vị 
Thánh) hay "thang mưgik" (nhà làm lẽ) để tín đồ đến 
làm lẽ, Những thánh đường này được xây dựng theo hướng 
Tây (hướng thánh địa Месса) nhưng kién trúc không 
mang những nét đặc trưng của kiến trúc Islam giáo. 


Thánh đường của người Chăm Bàni ở An Nhơn 


165 


NGUYÊN BÌNH 


Ở tỉnh Ninh Thuận có 22 thôn người Chăm phân bố 
trong 12 xã thuộc 4 huyện thị thì có 7 thôn theo đạo 
Bàni, trong đó thôn Phú Nhuận có khoảng một nửa 
dân cư theo đạo Bàni, một nửa còn lại theo đạo 
Bàlamôn. Ngoài ra, còn có 3 thôn vừa có tín đồ Islam 
vừa có tín đồ Bàni là các thôn Văn Lâm xã Phước Nam, 
huyện Ninh Phước, thôn Phước Nhơn và thôn An 
Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. 


Ở Binh Thuận có 10 thôn theo đạo Bàni, trong đó tập 
trung chủ yếu ở xã Phan Hòa và Phan Thanh (6 thôn), 
huyện Bắc Bình. Những thôn này phân bố gần nhau, vì 
vậy có những sinh hoạt tôn giáo chung với nhau. Tỉnh 
Bình Thuận không có tín dó Islam sống thành một 
đơn vị hành lễ như ở Ninh Thuận hay các tỉnh Nam Bộ. 


Theo số liệu thống kê, tín đồ Chăm Bảni ở Ninh Thuận 
có 22.745 người, 112 chức sắc, 7 thánh đường; ë Binh 
Thuận có 16.428 người, 295 chức sắc, 13 chùa (thánh 
đường). Tống hợp lại, tín đồ Chăm Вапі hiện nay có 
39.173 người, 407 chức sắc, 20 chùa (thánh đường). 


Tầng lớp tu sĩ Chăm Bàni 


Các tu sĩ, chức sắc Bàni hình thành nên một hàng ngũ 
thuộc tầng lớp trên, nhất là trong đời sống đạo. Chức 
sắc Bàni thường là những người có uy tín cả bên đạo 
lăn bên đời. Đặc biệt là các vị sư cả, họ vừa là chỗ dựa 
trong đời sống tâm linh vừa là những thủ lĩnh của tín 


1, Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ khảo sát năm 2003. 
166 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


đồ trong đời sống xã hội, trong đó có các hoạt động lao 
động sản xuất. Họ tham gia vào tất cả những lẻ nghi 
tôn giáo như cưới hỏi, tang tế,... của các gia đình Вапі 
và cộng đồng. Chức sắc Bàni được duy trì theo chế độ 
cha truyền con nối. Nếu dòng họ nào không có người 
làm chức sắc thì tầng lớp chức sắc của thánh đường 
xem xét cho một người trong dòng họ đó làm. Do đó, 
nhìn vào số lượng chức sắc trong một thánh đường 
có thể biết trong làng Chăm Bàni đó có bao nhiêu 
đòng họ. 


Mỗi thánh đường Варі có từ 15 đến 30 tu sĩ, người có 
vai trò quan trọng nhất là thầy Cả (Ôn Gru). Trong 
mỗi làng, chỉ có một thầy Cả. Thứ bậc các tu sĩ được 
chia thành bón cấp, từ thấp tới cao là Char, Тір (Khotip), 
Mum (Imâm) và Ôn Gru: 


- Thầy Char: bao gồm những người mới gia nhập hàng 
ngũ tu sĩ. Tùy theo thời gian và khả năng tu tập, chức 
Char được chia làm bốn cấp: Јат ak, Talavi, pô Sit, Pó 
Prông. Lë lên cấp được tiến hành trong tháng Ramưwan. 
Năm 2005, số lượng thầy Char (Chang) là 152 vị (Ninh 
Thuận: 33 vị; Bình Thuận: 119 vị). 

- Thây Тір: có nhiệm vụ thực hiện một số nghỉ lễ tại 
thánh đường và tư gia mà không đảm nhận việc giảng 
giáo lý. Số lượng thầy Tip là 24 vị (Ninh Thuận: 12 vị; 
Bình Thuận: 12 vị). 

- Thây Мит: người điều khiển các buối lễ vào trưa thứ 
Sáu hàng tuần. Trong đạo Bàni, thầy Mưm là tu sĩ đã 


167 


NGUYÊN BÌNH 


trải qua hơn 15 năm tu hành, được xem là đã thuộc hét 
kinh Koran và có khả năng thực hiện mọi nghỉ lễ trong 
đạo. Ở Ninh Thuận có 21 thầy Mưm (20 Mưm cựu, 01 
Мит tân); Bình Thuận có 67 thầy Mum (50 Mum 
cựu, 17 Mưm tân), Trong số các thầy Mưm, những 
người có khả năng, đạo đức và tài chính được chọn để 
làm lễ ra mắt "40 vị Thánh của đạo” và được gọi là 
Mum pah pluh (Mum 40). Người được tấn phong 
chức vụ này có thể sẽ được giữ vai trò thầy Cả trong 
tương lai. Sự lựa chọn tu sĩ thụ chức Mưm 40 rất khát 
khe vì phải được tập thế các thầy Cả của các làng trong 
khu vực đó chấp nhận, và mỗi năm chỉ có một hoặc hai 
ngày có thé tổ chức lẽ thụ chức. Tổng số Мит 40 của 
đạo Bàni năm 2003 là 120 vị (Ninh Thuận: 36 vị, Bình 
Thuận: 84 vị). 


- Thầy Cả (Ôn Gru): chức vụ cao nhất và duy nhất 
trong một thôn hay một chùa Bảni. Thầy Cả là người 
quyết định hầu hết các vấn dé về đạo và đời trong thôn 
Ваш. Ông là người duy nhất cho ngày tháng tổ chức 
các lễ cúng tại tư gia, có khả năng làm chủ mọi nghi lễ 
trong đạo và có khả năng phối hợp với các thầy lễ khác 
trong một số lễ đặc biệt như cầu đảo, lập làng, lập 
thánh đường,... Thầy Cả ở cương vị này đến cuối đời. 
Trong trường hợp thầy Cả quá già yếu, các tu sĩ trong 
khu vực sẽ chọn ra một vị Mưm 40 trong làng làm Phó 
Cà để giúp thầy Cả một số công việc. Ở Ninh Thuận 
có 9 Sư Cả, 1 Phó Cả. Ó Bình Thuận có 11 Sư Cả và 2 
Phó Cả. 


168 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Đạo. Bàni khuyến khích mỗi dòng họ phải có ít nhất 
một tu sĩ để thực hiện các lễ nghi trong gia đình và 
dòng họ theo nghi thức của đạo. Diéu kiện để một 
thanh niên được nhận vào làm tu sĩ là không bị tàn tật, 
đã làm lễ "Katat" hay lë "Khotan" (Ië cắt da quy đầu), 
nếu đã lập gia đình thì càng tốt vì người vợ không phải 
là người ngoại đạo. Mỗi tu sĩ khi được thăng cấp đều 
phải tổ chức một lễ thụ phong, đặc biệt là lẽ thụ phong 
thầy Cả được tổ chức rất lớn, có sự tham dự của các tu 
sĩ trong làng và trong khu vực. 


Mỗi chùa Bàni có một Ban lãnh đạo hay còn gọi là Ban 
Cai quản, gồm ba chức sắc: Char, Tip, Mưm. Ban lãnh 
đạo chùa được các tu sĩ và nhân sĩ trong làng bầu chọn 
vào cuối tháng Ramưwan, với nhiệm Ку từ 3 đến $ 
năm, có trách nhiệm tổ chức các nghỉ lễ tôn giáo, giải 
quyết các vụ việc tranh chấp, kiện tụng, tham dự các lễ 
cầu nguyện chung với các chùa khác trong khu vực, 
trực tiếp thực hiện hay phân phối các tu sĩ thực hiện 
các nghi thức theo tập tục trong các 18 tang, lễ cưới,... 
của tín đồ trong làng, 


Tuy nhiên, Tu sĩ Chăm Bàni đang thiếu vắng một 
thế hệ kế tục trong tương lai. Người ta nhận điện tôn 
giáo Chăm Вапі qua tầng lớp tu sĩ. Vì thế, tầng lớp tu sĩ 
có vai trò nhất định trong xã hội. Trước đây, ngoài 
nhiệm vụ thực hiện các nghi thức trong nghi lễ, họ còn 
có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các mối 
quan hệ xã hội. Ngày nay, vai trò của tu sĩ không còn 
được như trước. Nhiều vấn đề được chính quyền địa 


168 


NGUYÊN BÌNH 


phương điều hành. Tín đồ nào có ốm đau, quan hôn, 
tang tế mới tìm đến các tu sĩ. Trong khi đó, họ có 
nhiều kiêng cữ và ràng buộc trong cuộc sống đời 
thường nên rất khó khăn trong mưu sinh. Chính vì thế, 
tu sĩ không còn là máu người để mọi người xem đó là 
cái đích vươn tới. Mặc dù, có một vài người gia nhập 
vào hàng ngũ tu sĩ nhưng không đáng kế và đó không 
phải là sự tự nguyện mà là do sự vận động của gia đình, 
dòng họ và là trách nhiệm đối với gia đình, đòng tộc. 
Năm 2003, đội ngũ chức sắc ở Ninh Thuận mới phát 
triển thém được 01 thầy Mưm, 4 thầy Tip; ở Bình Thuận 
có thêm 17 thầy Mưm và 12 thầy Tip. 


Đời sống tôn giáo Chăm Bàni 


Những tín dó Bàni chỉ biết Islam giáo là tôn giáo 
thiêng, và Allah là Thượng Đế duy nhất mà họ tôn thờ. 
Họ không bao giờ được nghe giảng Kinh Koran và 
thậm chí không cầu nguyện. Nếu hỏi một tín đồ Chăm 
Bàni bình thường, không phải là tu sĩ, vi sao họ lại coi 
mình là tín đồ Islam giáo thì họ sẽ trả lời là vì họ có 
thực hiện lễ thành niên (nam làm lẽ cắt da quy đầu, nữ 
làm lễ cấm cung ở tuổi đậy thì) lúc 15 tuổi và được đặt 
tên thánh, nhưng cụ thế tên gì thì không phải ai cũng 
nhớ. Các tín đồ bình thường chỉ giữ kiêng kị trong ăn 
uống như kiêng ăn thịt lợn, thịt các lại động vật bò 
sát,... đi lễ và dâng lẽ đều đặn trong các dip lễ tại thánh 
đường. Các tín đồ Chăm Bàni nói chung không được 
học kinh Koran, không làm các nghỉ thức cầu nguyện 
như các tín đồ Islam nói chung trên thế giới và thậm 


170 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


chí cũng không nhận thức đầy đủ về 5 bốn phận căn 
bản của tín đồ Islam. Theo quan niệm của đông đảo 
tín đồ Chăm Bàni, việc thực hành đức tin nghĩa là tố 
chức đây đủ các lễ nghi theo phong tục. 


Tín dó đạo Bàni quan niệm việc thực hiện giáo luật 
Islam giáo như làm lễ cầu nguyện Š lần mỗi ngày, tuân 
thủ các kiêng kị trong ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, 
tham dự đầy dù các lễ cầu nguyện tại thánh đường, "tu" 
tại thánh đường trong suốt tháng Ramưwan, bố thí, 
nhịn ăn ban ngày vào tháng Катап... là nhiệm vụ 
của riêng các tu sĩ. 


Còn ngày thánh lễ thứ Sáu hàng tuần, người ta chỉ tố 
chức 1ё cầu nguyện tại thánh đường trong khoảng thời 
gian từ tháng Một đến tháng Chín theo giáo lịch. Ba 
tháng còn lại, tu sĩ không đến thánh đường dé làm lẻ 
cầu nguyện. Chi có một lễ duy nhất được thực hiện 
trong khoảng thời gian này là 18 Wa На (lễ này tổ chức 
vào đêm ngày 10 tháng 12 lịch Islam giáo) và thường 
rơi vào ngày thứ Năm hoặc thứ Sáu. Lë Wa Ha chính là 
lẽ Royal Hadji, tức là lễ hiến sinh trong mùa hành 
hương tới thánh địa Mecca của tín đồ Islam giáo. 


Người Chăm Bàni quan niệm rằng, tháng Ramưwan là 
tháng kinh hội, là tháng thiềng liêng nhất trong năm. 
"Thế nhưng, họ không hiểu được ý nghĩa và những việc 
cần làm trong tháng này, Họ không thực hiện trai giới, 
tức là không thực hiện việc nhịn ăn uống từ lúc Mặt 
"Trời mọc cho tới khi Mặt Trời lặn và đến nhà thờ mà 
họ văn quen gọi là chùa để cầu nguyện. Duy nhất chỉ 


171 


NGUYỄN BÌNH 


có các tu sĩ trong tháng Ramưwan là bắt buộc phải đến 
ở hẳn, sinh hoạt, ăn uống trong các thánh đường để 
học Kinh Koran, và các nghi thức hành lẽ. Các gia đình 
có tu sĩ đến ở nhà thờ phải chu cấp đồ ăn, thức uống 
cho họ mỗi ngày. Dù thế, các tu sĩ cũng chỉ thực hiện 
cầu nguyện mỗi ngày Š lần và chịu trai giới trong ba 
ngày đầu của tháng thay vì phải thực hiện suốt tháng 
như các tín đồ Islam khác. Vì vậy, dù các tu sĩ là những 
người đại diện cho các tín đồ Bàni, nhưng họ cũng 
không hiểu hết các giới luật của đạo. Những tu sĩ này 
chỉ có thể đọc Kinh Koran và hiểu nội dung từng đoạn 
thông qua sự giải thích bằng tiếng Chăm hoặc tiếng 
Melayu. Các thầy Mum (Imam) có nắm được những 
điểm cơ bản về luật Islam, song họ chỉ có thể đọc được 
kinh mà ít hiểu nghĩa. Có rất ít người biết chữ Arập, đa 
số chỉ nhận được mặt chữ, đọc lên được, nhưng không 
biết nghĩa của từ, Các bài kinh cầu nguyện ở các buối lë 
quan trọng như lễ cúng tầng cho người quá cố được 
các thầy Char đọc thuộc lòng, song chính họ cũng 
không hiểu nội dung nói về vấn để gì. Vì thế, người 
Chăm Bàni không hiểu được giáo luật, thậm chí còn 
hiểu sai lệch đi là 1 đương nhiên. Vào tháng Ramưwan, 
xóm làng Chăm Bàni vẫn sinh hoạt bình thường, Chi 
có khác là các gia dinh phải dâng 18 vật cho Allah và các 
vị thánh khác của đạo Islam. Nếu gia đình nào có người 
nhà làm tu sĩ thì phải dâng 3 mâm lẽ vật gồm một mâm 
cơm, hai mâm bánh, hoa quả và xôi chè. Những gia đình 
mộ đạo hơn và có điểu kiện kinh tế thường xuyên dâng lễ 
vào các ngày đầu tháng, rằm và cuối tháng như các tín 


172 


Рао Hồi - Tri thức cơ bản 


đồ Phật giáo. Họ cho rằng, dâng lễ vật như vậy là họ đã 
làm tròn bổn phận của mình đối với Allah. 


Theo giáo luật Islam thì bố thí (Zakat) là một trong 
năm nghĩa vụ thiêng liêng của tín đồ Islam, song đối 
với người Chăm Bàni, Zakat không được mấy ai biết 
đến. Người ta chỉ nói nhiều đến lễ đối gạo của các tu sĩ 
trong chùa vào tháng Ramưwan. Cũng có thể gọi đó là 
sự bố thí, song ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mỗi tu 
sĩ chuẩn bị một thúng gạo, sau đó họ dùng bát xúc 
từng bát gạo từ thúng của mình lần lượt bỏ vào các 
thúng gạo của các tu sĩ khác, và ngược lại cũng nhận được 
những phần gạo như vậy. Theo quan niệm của người 
Chăm Bàni, người chết văn có cuộc sống bình thường ở 
thế giới bên kia, vì vậy, họ cũng cần có gạo để sống trong 
những ngày đầu mới Ва đời, chưa có khả năng tự nuôi 
được mình. Những phần gạo các tu sĩ trao đổi cho nhau 
chính là những phần gạo họ gửi đế "dự trữ” khi cha mẹ 
hoặc bản thân họ qua đời sẽ nhận được ở thế giới bên kia. 


Theo giáo luật Islam, mỗi tín đồ nam cũng như nữ phải 
trải qua các lễ quan trọng trong suốt vòng đời của 
mình như lẻ cắt tóc, lẽ đặt tên, lë thành niên, lễ cưới và 
lẽ tang theo đúng quy định của đạo được ghí trong 
thánh Kinh Koran và giáo luật Shariah. Người Chăm 
Bàni cũng tuân thủ theo các quy định đó, nhưng thực 
hiện chúng theo cách riêng của mình. Họ thực hiện lễ 
thành niên cho con trai và con gái ở tuối 14 - 15. Tuy 
nhiên, người Chăm chỉ thực hiện nghi lễ này một cách 
tượng trưng. Họ gọi nghỉ lễ này là lẽ Katăt, Kătal hay 


178 


NGUYÊN BÌNH 


Khotảl, và thực hiện nghi lễ này cho nhiều cậu con trai 
cùng một lúc. Thường thường, người ta dựng một cái 
rạp nhỏ, là nơi để lần lượt từng em vào cho thầy Char 
làm lẽ. Thầy Char đọc Kinh Koran, sau đó cầm con 
đao đưa qua, đưa lại trên đầu đương vật của đứa trẻ. 
Nghi lễ như vậy là kết thúc. Nhân dip lë Katăt, người 
Chăm Bàni còn đặt tên thánh cho con trai của mình. 
Theo tập tục của Islam giáo, mài tín đồ đều có tên 
thánh và phải nhớ để đến ngày tận thế nghe Allah gọi 
lên phán xử. Thế nhưng, nhiều người Chăm Bàni đã 
không nhớ được tên thánh của mình, bởi vì tên thánh 
không được sử dụng để gọi hãng ngày. Trong trường 
hợp bị quên tên thánh, người Chăm Bàni có thë đến 
xin thầy Char dặt lại. Tên thánh của họ thường là Hô 
Thanh, Hô Thai, Lim Мұ Mút, Lim Khan, Lim Lá, 
tâm Mươn, Lim Mai. Ngoài lễ thành niên, người con 
trai Chăm Bàni còn được hưởng một nghi lë đặc biệt 
nữa vào tuổi 18. Đó là lẽ Akrăk công nhận họ đã thuộc 
Kinh Koran, sau khi đã được học 20 bài kinh cơ bản 
của đạo Islam. Những người đã trải qua nghỉ lë Амак 
được phép mặc áo trắng của thầy Char và đọc kinh cho 
cha mẹ khi họ qua đời, 


Người Chăm Bàni rất coi trọng lễ trưởng thành của 
người con gái. Khi người con gái đến tuối dậy thì phải 
trải qua nghi lễ thành niên gọi là lễ Karơh. Người 
Chăm Bàn tổ chức lẽ thành niên cho con trai chiếu lệ 
sơ sài bao nhiêu thì ngược lại tổ chức lễ Кагоћ cho соп 
gái long trọng bấy nhiêu. Điều này chứng tỏ ảnh hưởng 
của chế độ Màu hệ văn còn rất đậm ở người Chăm 


124 


Đạo Hài - Tri thức cơ Бап 


Bàni, mặc dù họ đã theo Islam giáo từ vài thế kỷ trước. 
Lễ Karơh chính là lẻ cám cung của các cô gái Islam, đế 
chứng tỏ mình đã trưởng thành và có thể xây dựng gia 
dinh, Lễ Кагоћ do thấy Cả (Ôn Gri) hay Imum 
(Imam) chủ trì. Cũng như lẽ Katăt dành cho các cháu 
trai, lễ Кагоћ được tố chức chung cho nhiều cháu gái ở 
cùng lứa tuổi. Cô con gái của gia đình đứng ra tổ chức 
1ё được gọi là Pó Thi. Trong lễ này người ta thường kết 
hợp cả lễ cắt tóc và đặt tên thánh cho các cô. 


Lễ Karơh được tiến hành trong ba ngày theo trình tự: 
Ngày chuẩn bị, ngày tiểu lễ và ngày đại lễ. Trong ngày 
đầu, người ta dựng một cái rạp lẻ lớn, chiểu dài Đông - 
Tây, một mái với ba hàng cột (gồm 9 cột), chuẩn bị gạo 
để làm bánh và nấu xôi, mượn y phục, mượn đồ đựng lễ 
våt.. nếu nhà chưa có. Ngày hôm sau là ngày tiéu lẽ. 
Công việc chính của các cô gái được làm lš Karơh là học 
quỳ lay dưới sự hướng dẫn của bà cụ (mukba) theo nghi 
thức quỳ lạy khi cầu nguyện trong thánh đường. Ngày 
thứ ba là ngày đại lễ. Cũng giống như ngày tiểu lễ, trong 
ngày đại lễ, người ta thực hiện nhiều nghỉ thức đành cho 
các cô gái. Da số các nghi lễ đó mang tính chất nghi lễ 
truyền thống của địa phương, như việc chuẩn bị các 
mâm lễ vật, lễ cúng tổ tiên, cho các cô gái đi tắm. Duy 
việc các thầy Char được mời làm chủ lễ, đọc Kinh Koran 
và vai trò quan trọng của họ trong việc hành lẻ là biểu 
hiện của Islam giáo. Điều đáng chú ý là trong ngày đại 
1 còn có mặt của một bé trai chừng tám, chín tháng 
tuổi. Chú bé cũng được phục trang như một thầy Char. 
Chú được mặc áo trắng, đầu chit khăn có tua đỏ phủ 


175 


NGUYÊN BÌNH 


xuống hai vai, cố đeo vòng có buộc thêm vài ba chiếc 
nhãn. Sự có mặt của bé trai này trong lễ Кагоћ của người 
Chăm Bàni là bắt buộc theo quan niệm âm dương của 
họ. Có lẽ cũng do quan niệm âm dương mà người Chăm 
Bàni thường tổ chức lẽ Karơh cho các cô gái cùng với lễ 
Katăt của các chàng trai cùng độ tuổi. Sau khi thực hiện 
các nghỉ 18 thành niên này, các cô gái và các chàng trai 
Chăm Bàni được coi là những tín đồ thực thu, được tham 
gia các hoạt động tôn giáo, được phép lấy chồng, lấy vợ và 
tổ chức đám cưới, đám tang theo tập tục của đạo Islam. 


Lễ cưới của người Chăm Bàni được tổ chức theo nguyên 
tắc của Islam giáo, song mang đậm dấu ấn của tập tục 
văn hóa địa phương. Theo khảo tả của ông Thập Liên 
Trưởng ở Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm ở tỉnh 
Ninh Thuận thì vấn dé hôn nhân người Chăm Bàni có 
rất nhiều nét riêng, trong đó, các tập tục của Islam giáo 
kết hợp hài hòa với các tập tục truyền thống mẫu hệ. 
Trong gia đình người Chăm Bàni, mọi quyền lợi đều 
thuộc về người phụ nữ. Thế nhưng quyền nói tiếng yêu 
đầu tiên lại thuộc về người đàn ông, Họ có quyền đi gõ 
cửa nhà các cô thiếu nữ để tâm tình, gợi mở trái tim 
mình vào bất kỳ thời khắc nào. Tuy vậy, khi hai người 
đã quyết định đi đến hôn nhân thì người đặt vấn dé và 
tổ chức lẽ cưới lại là người con gái. Nhà người con gái 
phải nhờ mối lái đánh tiếng và đề xuất nguyện vọng 
của mình với nhà người con trai. Sau khi mọi việc đã 
êm đẹp thì giáo luật Islam lại dược đem ra vận dụng. 
Nhà trai sắm sửa lễ vật đến nhà gái để hỏi vợ cho con 
trai, Đây là dịp để nhà gái đặt vấn đề tiền cưới và định 


176 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


ngày làm đám cưới với những điều kiện như quy định 
của Islam giáo. Tiền cưới mà người Islam gọi là "tiền 
đồng, tiền chợ" là tiền chú rể trao cho nhà gái đế trả 
công nuôi đưỡng cô dâu và tiền làm đám cưới. Nhưng 
thực ra, người Chăm Bàni chỉ trao tiền này một cách 
tượng trưng, còn mọi chỉ phí nhà gái phải tự lo, vì чы 
cưới con rể về nhà mình. 


Nghỉ lë quan trọng nhất trong lễ cưới của người Chăm 
Bàni là lẽ Каро! (lẽ gå). Lë Каро! được tổ chức ở thánh 
đường hoặc ở nhà gái. Đây là lễ đưa ré về nhà gái, một 
dấu ấn mẫu hệ truyền thống còn được duy trì ở người 
Chăm Bàni, nhưng lại được tiến hành trong nghi thức 
của đạo Islam. Trang phục cưới của chứ rể là xà-rông 
và áo cheva - kiểu áo của người Melayu (Malaysia) và 
đội mũ truyền thống của người Muslim màu trắng hoặc 
màu đen được đưa đến thánh đường hoặc về nhà gái để 
làm lẻ Kapol. Trong nghỉ lễ này, người đại diện cho chú 
тё sẽ trao số "tiền đồng” cho nhà gái. Tiền đồng có thể là 
một món quà có giá trị mà cũng có thể chỉ là quà tượng 
trưng, thậm chí có thể cưới vợ "chịu" như lời một thư ký 
ban Hakim ở thánh đường thôn Phước Nhơn, xã Xuân 
Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Sau đó, chú rể 
được dàn vào phòng the, ngồi bên cạnh cô dâu và nghe 
đọc kinh cầu nguyện. Nghi lễ tôn giáo kết thúc. Tiếp 
theo là tiệc mừng đám cưới do gia đình nhà gái tố chức 
dé mời bạn bè, bà con họ hàng và dân làng. 


Đặc điểm nghi lë đám cưới của người Chăm Bàni là các 
nghỉ lễ của Islam giáo được tiến hành đan xen và hài 
hòa với các nghỉ lễ dân gian. 


177 


NGUYÊN BÌNH 


Nghi lễ quan trọng và cũng là nghỉ lễ cuối cùng trong 
đời mỗi tín đồ Chăm Валі là lễ tang. Cũng như mọi tín 
đồ Islam khác, người Chăm Bàni không sợ hãi trước cái 
chết, ngược lại đón nhận cái chết một cách bình thản, 
vì họ coi đó là sự an bài của Allah, Trừ những trường 
hợp chết bất đắc kỳ tử, những tín đồ Islam bình thường 
khi biết mình không qua khỏi, thường cố gắng nhẩm 
đọc hoặc đọc to câu kinh cầu nguyện, khẳng định 
đức tin của mình vào Thượng đế Allah duy nhất và 
Muhammed là thiên sú của Ngài. Trong trường hợp họ 
không đủ sức và dù minh mãn dé đọc kinh cầu nguyện 
thì người nhà sẽ làm thay cho họ. Đương nhiên, người 
Chăm Bàni không tự đọc kinh cầu nguyện cho mình 
mà phải nhờ một vị thầy Char đến đọc thay cho họ. 
Người Chăm Bàni có quan niệm chung của người Muslim 
là chôn tử thi càng sớm càng tốt, chậm nhất là 24 giờ 
sau khi chết. Lễ tang của người Chăm Bàni đơn giản và 
theo đúng tập tục của đạo. 


Theo tập tục của Islam giáo, người Chăm Bàni chôn 
thi hài người quá cố chứ không thiêu như người Chăm 
theo đạo Bàlamôn. Khi chôn, họ đặt tử thi năm nghiêng 
về phía tây, mặt hướng về thánh địa Mecca, và cũng 
không dùng áo quan, chỉ riêng ông thầy Са (Ôn Gru) 
được dùng ba tấm ván đặt phía trên và hai bẻn tử thị, 
còn phía dưới thì để tiếp cận trực tiếp với đất để mau 
tiêu. Mộ không đắp cao mà chỉ đặt hai hòn đá ở hai 
đầu mộ. Trong mỗi nghĩa día, những người cùng huyết 
thống về phía mẹ được chôn cạnh nhau, người sau tiếp 


178 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


nối người trước, trải qua thời gian, người ta thấy có hai 
hàng đá xếp khít nhau chạy song song theo chiều đông 
tây từ đầu đến cuối nghĩa địa'. Nghĩa địa của người 
Chăm Bàni phẩn lớn nằm trên các động cát ven biển, 
nhiều khi chúng ở rất xa thôn xóm. Người Chăm Bàni 
cho rằng, các động cát là biểu tượng của các sa mạc, 
nơi cội nguồn của đạo Islam. 


Trong lễ tang của người Chăm Bàni, yếu tố Islam được 
thể hiện ró qua các bước chuẩn bị cho đến khi chôn 
người quá cố, đặc biệt là các lễ cầu nguyện của các thầy 
Char dành cho họ. Tuy nhiên, lễ tang của người Chăm 
Bàni cũng chịu ảnh hưởng nhiều của các nghỉ lễ đạo 
Bàlamôn và nghỉ lễ dân gian truyền thống. Theo quan 
niệm về đẳng cấp của người BàÌlamôn, người Chăm 
Bàni cũng quy định số thầy Char tham dự lễ cho từng 
đám tang: đám tang có 2 thầy Char, đám có 6 thầy, 13 
thầy và đám có 17 thầy. Nghĩa địa của họ cũng chia 
thành từng dãy, từng hàng (thường là có ba hàng: cao, 
trung và thấp) và người chết được chôn vào hàng nảo 
là tùy thuộc vào địa vị xã hội của họ khi còn sống. 


Sau lễ tang, người Chăm Bàni làm lễ cúng tuần cho 
người chết (gọi là Padhi) vào ngày thứ 3, thứ 7, thứ 10, 
thứ 30, thứ 40, thứ 100 và một năm sau ngày chôn. 
Người giàu có thế làm đủ 7 lần cúng tuần gọi là 7 tầng, 
nhưng người nghèo có thể Chỉ cúng 1 lần vào ngày thứ 
ba và một lần vào dịp đẩy năm sau ngày chôn. Điều thú 


1. Phan Xuân Biển, Phan An, Phan Văn бр, sdd. tr. 236. 
179 


NGUYÊN BÌNH 


vị là trong lễ cúng tuần, người ta mời các thầy Char (tu 
sĩ Bàni), thầy Pasêh (gọi là các tu sĩ Bàlamôn) và bà đồng 
(bà Đôm) cùng đến làm lẽ và đọc kinh cầu nguyện cho 
người quá cố. Người ta dựng một cái rạp ở ngoài sân, 
góc trong cùng của rạp, đối diện cửa ra vào có che vải 
làm nơi cúng. Ở nơi cúng có buộc một chiếc gậy. Bên 
trong rạp có trải chiếu cho các thầy Char và thầy Pasêh 
ngồi thành hai hàng theo thứ tự cấp bậc từ trên xuống 
dưới. Trước mặt các thầy là mâm 46 cúng gồm 3 nắm 
g0 rang, 3 chiếc bánh đa và 3 chiếc bánh đậu gói lá 
chuối. Các thầy Char và thầy Pasêh đọc kinh cầu nguyện 
cùng con trai người quá cố (cũng là thầy Char) ngồi 
cúng chính. Các Һу Char đọc Kinh Koran, trong khi 
đó các thầy Pasêh đọc kinh của đạo Bàlamôn. Ngồi đối 
điện rạp là bà Đôm - một người phụ nữ lớn tuổi trong 
tộc họ. Trước mặt bà Đôm cũng có mâm đồ cúng và 
nhiệm vụ của bà là cúng để người chết nhận được đồ 
lễ. Cúng xong, con trai người quá cố gánh đồ 18 ra 
hướng mà người chết khi còn sống hay đi lại. Đó lễ 
được chuẩn bị từ trước, bao gồm một khiêng lớn quần 
áo, khăn cho người chết do con cái sắm sửa và của người 
bà con họ hàng gửi cho người chết. Ngoài ra, còn có đổ 
dùng cho người chết, từ chăn chiếu, màn, dép, đồ dệt, 
nổi niĉu,... cột thành một gánh nặng. Đó là chưa ké 
những đồ dùng của bà con trong họ tộc gửi người quá 
cố mang giúp xuống âm phủ cho người thân của họ 
mới chết trước đó, nào là túi, bó, thức ăn, cuốc, xẻng, 
nón, dép... nghĩa là tất cả những gì người sống cẩn 
dùng thì người ta cũng gửi cho người chết, vì theo họ, 
chết nghĩa là bắt đầu một cuộc sống ở thế giới bên kia. 
180 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Thế nhưng, những đồ vật gửi cho người chết đó chỉ 
được khiêng ra hướng mà người chết khi còn sống hay 
Ф lại để thầy Мит làm lẽ, đặt ba miếng tráu, rót nước 
tưới lên rồi làm phép chạm tay vào các vật đem cúng 
chứ không được chôn theo người chết hoặc đốt. Sau 
đó dó của ai, người ấy mang về nhà mình để dùng. 


Lë hội cộng đồng của người Chăm Вапі 


Như đã trình bảy ở trên, người Chăm Bàni theo đạo 
Islam, nhưng văn giữ gìn những phong tục, tập quán 
truyền thống địa phương. Họ văn tin tưởng và tụng niệm 
Allah duy nhất, nhưng cũng tin vào sự tồn tại và sức 
mạnh của các đấng siêu nhiên, Họ thờ cúng tổ tiên và 
hàng loạt các vị thần bản địa khác có liên quan đến cuộc 
sống của gia đình và cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh các lễ 
hội có liên quan đến Islam giáo như ]ë Ramuwan, người 
Chăm Bàni còn tổ chức nhiều 18 hội cộng đóng khác, 
nhất là các lễ hội gån với sản xuất nông nghiệp. 


Lễ hội Ramuwan (Ramadan) 


Lë hội Ramưwan diễn ra vào tháng 9 theo lịch Islam, là 
tháng các tín đồ Islam thực hiện trai giới theo tập tục 
tôn giáo của mình. Lë hội Ramưwan của người Chăm 
Bàni mang sắc thái riêng, không bắt đầu bằng việc trai 
giới mà bắt đầu bằng lễ tảo mộ và lễ cúng gia tiên, trong 
đó có đọc những câu kinh trích từ Kinh Koran viết bằng 
tiếng Arập. Sau phần 14 là phần hội. Tùy diéu kiện của 
mỗi địa phương mà lễ Ramuwan được tổ chức theo các 
cách khác nhau. Thông thường, người ta tố chức biểu 


181 


NGUYÊN BÌNH 


điễn văn nghệ, với những tiết mục tự bién tự diễn của địa 
phương, hoặc mời các đoàn văn nghệ ở nơi khác đến biểu 
điển. Có nơi như ở làng Phước Nhơn còn tố chức thi cày 
ruộng, đội nước hoặc bò kéo xe leo dốc,... 


Sau phần lẽ và hội mở đầu của tháng Ramưwan, người 
Chăm Bàni chuẩn bị vào thánh đường làm lẽ. Từ lúc 
này, xóm làng Chăm Bàni yên ắng trở lại. Mọi ngả 
đường đều thấy những tín đồ Bàni mặc áo trắng truyền 
thống đi đến thánh đường. Tuy nhiên, không phải tất 
cả các tín dó Chăm Bàni, mà chỉ có các tu sĩ Bàni từ 
cấp Char đến cấp Pô Gru mới đến ở hẳn trong thánh 
đường suốt tháng để làm lễ cầu nguyện và trai giới theo 
tập tục của tôn giáo. Thế nhưng, các tu sĩ Bàni chỉ nhịn 
ăn trong ba ngày đầu của tháng. Trong ba ngày này, 
các tu sĩ ngoài việc tụng kinh 5 lần trong một ngày 
đêm, thời gian còn lại họ nám im, tại chỗ ở của mình!, 
miệng ngậm muối. Theo họ đó là hành vi sám hối, cực 
thể để cảm thông với những người nghèo khổ. 


Ngoài ra, vào các ngày thứ § và thứ 6 hãng tuần trong 
tháng Ramưwan, các tu sĩ cũng tổ chức cầu nguyện. 
Riêng ngày thứ Sáu họ còn được nghe ông Khatip 
giảng kinh. Tuy nhiên, trong ngày thứ Năm, người ta 
đọc các bài kinh cầu nguyện mà họ thường đọc trong 
lễ cúng gia tiên hoặc ngày tảo mộ. Sau các buối cầu 
nguyện, các tín đồ đến thánh đường dâng 18 vật, bao 
gồm xôi chè và chuối. Bước sang ngày thứ 15 tháng 


1, Mỗi vị tu sĩ có một góc (đủ kê một chiếc giường cá nhân) 
trong thánh đường đế ở trong tháng kinh hội. 


182 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Ramuwan, người ta tổ chức lë Muktrun trong thánh 
đường với ý nghĩa là chỉ sau lễ đó, người ta mới có thể 
làm những việc như sát sinh gia súc, cúng tế tố tiên và 
các vị thánh thần khác, bởi vì trước đó, tổ tiên và thánh 
thần còn đang phải trai giới. Đến ngày thứ 20, người ta 
tổ chức lë Ôn Trun để mừng các tu sĩ thuộc thêm 12 
bài kinh nữa. Hình thức tổ chức cũng giống như các lễ 
tổ chức trước đó, bao gồm việc đọc kinh cầu nguyện và 
tín đồ dâng 18 vật. Từ sau lễ Ôn Trun, trong thánh 
đường còn tố chức nhiều lễ nghỉ khác như lễ dâng gạo, 
lẽ đổi рао,... 


Đêm thứ 27 tháng Ramuwan, các tu sĩ và những người 
có uy tín trong làng đến họp mặt tại thánh đường để 
chọn một tu sĩ ở cấp Char vào ban lãnh đạo của thánh 
đường gọi là Mưdin (Muezin)! và làm lễ thụ chức cho 
ông ta. Đêm 29 hoặc 30, rạng sáng ngày 1 tháng 10 
theo giáo lịch, các tu sĩ ăn bữa cơm cuối cùng trong 
thánh đường để làm lë mãn chay. Khác với người 
Muslim trên thế giới, người Chăm Bàn: chỉ tổ chức lễ 
mãn chay trong thánh đường, trong đó các tu sĩ tổ 
chức lễ cầu nguyện chung, rước cây gậy thiêng dưới sự 
điểu khiển của một vị Khatip. 

Ngoài ra, người Chăm Bàni còn thực hiện rất nhiều lễ 
hội dân gian khác, nhất là các nghỉ 18 nông nghiệp: Lễ 
hội Rija Nugar, lễ Kamrôi, lš hội Ahar Chuäh,... Lễ hội 


1, Mưdin (Muezin hay còn gọi là Bilal) là người có uy tín 
trong cộng đồng Islam, chịu trách nhiệm báo giờ và kêu gọi 
các tín đồ đến thánh đường cầu nguyện. 


183 


NGUYÊN BÌNH 


Rija Nưgar là lễ hội cầu xin Đức mẹ xứ sở ban cho 
những điều tốt lành, cuộc sống yên bình và mùa màng 
tốt tươi, Đây là nghi lễ dân gian, trong đó không những 
không thể thiếu sự tham gia của các thầy Char, mà các 
thấy Char (tu sĩ Islam của người Chăm Bàni) còn được 
mời làm lễ trước, sau đó mới đến các thầy cúng khác. 


Lë hội Kamrôi còn gọi là lë Tẩy ué hay lë Tống ôn, với 
ý nghĩa là sau một năm, đất đai, con người ở địa phương 
đã bị ô uế, cần làm cho sạch trở lại. Có như vậy thì đất 
đai mới hồi sinh trở lại, соп người mới gặp nhiều may 
mắn và hạnh phúc. Lë Kamrôi diễn ra trong hai ngày 
với hoạt động chủ yếu là lẽ đọc kinh cầu nguyện của 
các thầy Char. Ngày đầu tiên, thầy Char giết một cặp 
gà làm đồ cúng lë theo đúng tục lệ của đạo Islam. Lúc 
mặt trời xế bóng, ông hướng mặt về phía tây, hướng 
của thánh địa Месса, làm lễ tẩy ué và đọc kinh đưa linh 
hồn con vật hiến tế về thiên giới. Sau đó là 1ë đọc Kinh 
Koran của ba chức sắc Chăm Bàni là ông Imam, ông 
Khatip và ông Muedin, và dâng đồ cúng lẽ. Đến đêm, 
họ lại đọc kinh lần thứ hai, lần đọc kinh thứ ba được 
tiến hành vào lúc 1 giờ sáng hôm sau và buối đọc kinh 
thứ tư vào lúc 4 giờ sáng, Sau mỗi lần đọc kinh, dân 
làng lại dâng đồ lẽ là thức ăn làm từ thịt gà, xôi chè và 
bánh làm từ bột gạo. Ngày thứ hai, thầy Char cũng mở 
đầu lë Kamrôi bằng nghỉ thức giết con dë giống như 
giết con gà hôm trước để làm vật hiến tế. Sau đó cũng 
là các buổi đọc Kinh Koran và dâng lẽ vật, chỉ khác là 
hôm trước lễ vật là các món ăn từ gà, còn hôm sau, lễ 
vật là thịt dê. Vì vậy, trong dân gian, người ta gọi lễ 


184 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


Kamiôi là lễ "Vô gà ra đê". Lë Kamrỏi kết thúc, và dân 
làng vui vẻ chờ đón những điểu tốt lành sẽ tới trong 
năm mới. 


Cũng như lễ Kamrôi, lẽ Ahar Chuäh được tiến hành ở 
các làng của người Chăm Bàni với mục đích là cầu xin 
sự bình an cho dán làng trong năm mới. Nội dung chủ 
yếu của lễ này cũng là đọc kinh cầu nguyện và dâng lẽ 
vật là các loại bánh làm từ bột gạo. Tuy nhiên, khác với 
lễ Kamrôi được tiến hành trong nhà lë (kajang), 18 
Ahar Chuäh diễn ra ở ngoài trời, ngay trên bãi cát ven 
sông trong khu vực cư trú của dân địa phương. Khi làm 
lë, các thấy Char hướng mặt về hướng Tây. Lë Ahar 
được tiến hành trong thời gian ngắn với các nghỉ thức 
đơn giản, lễ vật cũng chỉ được dâng có một lần và phải 
được kết thúc trước khi Mặt Trời lặn. 


Các lễ hội của người Chăm Вапі, dù là lễ hội dán gian 
hay tôn giáo, đều được thực hiện với sự kết hợp hài hòa 
giữa các nghi thức dân gian truyền thống và nghi thức 
của đạo Islam. Đó là các nghỉ lễ до các thầy Char tiến 
hành, nhưng lại cúng tế các vị thần linh của địa phương, 
dâng đồ cúng 18 cho các thần và đọc Kinh Koran trong 
lẽ cầu nguyện. 


Do yêu cầu của cuộc sống, người Chăm ở Ninh Thuận 
ngoài việc hình thành Hội đồng phong tục (Hội đồng 
Adat) ở từng làng, từng nhóm tôn giáo họ còn có Hội 
đồng tôn giáo chung cho cả Bàlamôn và Bàni, thường 
gọi là "Tachuh halâu Кап bimôn" (Hội đồng 7 thánh 
đường và 3 tháp). Cơ cấu tổ chức của Hội đồng có 10 


185 


NGUYÊN BÌNH 


thành viền, gồm 7 vị Sư Cå dai điện cho 7 thánh đường 
của Chăm Bàni ở 7 thôn và 3 Sư Cả trụ trì ở 3 đến 
tháp. Hội đồng báu một vị lớn tuổi, có uy tín và trình 
độ làm chủ tịch hội đồng và một thư ký. Ông chủ tịch 
hội đồng có quyển quản lý, điểu hành các thành viên 
và những công việc của Hội đồng, triệu tập những 
cuộc họp bất thường dé bàn bạc, giải quyết những vấn 
để liên quan đến phong tục, tập quán, lịch pháp, tổ chức 
lễ nghỉ cộng đồng cũng như giải quyết những bất đồng, 
cục bộ của từng nhóm tín đồ. Hội đồng tôn giáo Chăm 
họp định kì 3 năm một lần tại các thánh đường Bàni. 
Địa điểm không có định mà luân phiên ở 7 thánh đường 
vào mỗi ngày thứ Sáu hãng tuần (trong dịp lë Suk Yong). 


Đến năm 2006, theo dé nghị của các chức sắc, nhân sĩ, 
trí thức, cán bộ, đảng viên người Chăm theo đạo Bàni 
về việc cần có một tố chức chung thống nhất để diéu 
hành mọi sinh hoạt trong cúng lë thuộc Чп ngưỡng, 
tôn giáo Bàni, ngày 05 tháng 9 năm 2006, Ủy ban Nhân 
dân tinh Ninh Thuận đã có Công văn số 2749/UBND-VX 
về việc chấp thuận thành lập Hội đồng Sư cả tôn giáo 
Bàni của người Chăm - Ninh Thuận. Hội đồng Sư cả 
tôn giáo Bàni gồm 21 vị; thành viên Hội đồng là các Sư 
cả ở 7 chùa của 7 làng Chăm theo đạo Bàni và các nhân 
sĩ, trí thức tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng. 


4.2.2. Cộng đồng Chăm Islam 


Đại bộ phận tín đồ Islam giáo ở Việt Nam là người Chăm. 
Bên cạnh bộ phận tín dó người Chăm còn có người 
Kinh, người Hoa và các ngoại kiểu người Ấn Độ, người 
186 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Mã Lai, người Indonesia. Người Kinh theo Islam 
không nhiều nhưng cũng tạo thành một đơn vị hành lé, 
tập trung tại xa Tân Bửu, huyện Bến lúc, tỉnh Long An. 
Tín đồ người Hoa chỉ là những gia đình đơn lẻ không 
tạo thành một cộng đồng. Trong các hoạt động đức tin 
của tin đồ Islam giáo ở Nam bộ, người Chăm đang giữ 
vai trò chủ đạo. 


Một thánh đường của người Chăm Islam ở Chân Đốc, An Giang 


Theo số liệu của các cơ quan chức năng năm 2005, tín 
đồ Islam giáo hiện nay sinh sống ở Ninh Thuận (1.791 
người), Đồng Nai (1.769 người), An Giang (14.227 
người), Thành phố Hồ Chí Minh (5.480 người), Tây 
Ninh (2.845 người), Bình Dương (330 người), Bình 
Phước (155 người), Kiên Giang (301 người), Trà Vinh 
(185 người) và Long An (99 người). Tổng số là 27.182 

187 


NGUYÊN BÌNH 


người, trong đó, số tín đồ người Chăm là 25.669 người, 
Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam đang sinh hoạt ở 41 
thánh đường, 19 tiểu thánh đường, tập trung nhiều 
nhất ở An Giang (16 thánh đường, 8 tiểu thánh đường). 


Đời sống tôn giáo Chăm Islam 

Cộng đồng tín đồ Islam được cấu trúc theo hình thức 
xã hội Jumaah (khu vực). Mỗi Jumaah là một tập thể 
gồm những người cùng sinh hoạt tôn giáo và văn hoá 
chung trong thánh đường hoặc tiểu thánh đường. Mỗi 
thánh đường đều có một Ban Quản trị. Đứng đầu 
Jumaah là một ông Hakim (Giáo Cà) do tập thể tín đồ 
bầu ra, là người am hiểu giáo lý, giáo luật, gia đình ồn 
định, tư cách đạo đức tốt, có nhiệm vụ theo dõi việc 
hành đạo và giải quyết các vụ tranh chấp dựa vào giáo 
luật Islam. Phụ tá cho Hakim là Naep (Phó giáo cả) có 
trách nhiệm giải quyết mọi việc khi Hakim vắng mặt. 
Ahly là người giúp việc cho Hakim, phụ trách về lĩnh 
vực xã hội. айт là người hướng dẫn tín đồ trong buổi 
hành lẽ. Khotip là người giảng sao lí trong các buổi 18 
thứ Sáu hàng tuần. Tuân là thây dạy giáo lí cho tín đồ. 
Tinh hình chức sắc Chăm Islam giáo (xem bảng trang 189). 


Phần lớn chức sác Islam đều có người thân ở nước 
ngoài. Vì vậy, hãng năm các vị chức sắc này nhận được 
tài trợ từ thân nhân phục vụ cho việc xây, sửa thánh 
đường. Ngoài ra, nhiều vị còn nhận được tài trợ để đi 
hành hương Mecca. Nhiều tổ chức Islam giáo quốc tế 
cũng thông qua các hoạt động tài trợ cho chức sắc, tín 
đồ để tác động vào việc củng cố đạo. Trong những năm 


188 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


gần đây, nhiều vị Hakim luôn tích cực tham gia các 
hoạt động từ thiện, vận động tín đồ sống А đời, đẹp đạo, 
và nhiều vị đang là thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
xã, phường, là đại biểu Hội đồng Nhân dàn các cấp. 


2 |NinhThuận 
теш 14 |1 
ЁШ ЛЕШЕ: а 

[5 pe sa | |21212 |2 |+| 
é apas |s| | | | | | 
|7 Ваһры elija] lifi] 
е омда afifi fif | 
| [rece  |289] đi |s7] во | ss | se | 


Khác với tín đồ Chăm Bàni, tín đồ Chăm Islam hiểu 
biết nhiều về giáo luật Islam và thực hiện các nghĩa vụ 
tôn giáo của mình một cách khá đáy đủ. Các bậc cha 
mẹ rất chú ý giáo dục con cái, trước hết là con trai, theo 
các nghi thức tôn giáo từ cách chào hỏi, cách bước 
chân vào thánh đường đến các nghĩa vụ đọc kinh Koran 
và những diéu гап dạy của Thượng đế nhằm củng cố 
đức tin của chúng ngay từ khi còn nhỏ. 


188 


NGUYÊN BÌNH 


Phần căn bản trong đời sống tôn giáo của người Chăm 
Islam cũng như của tín đồ Islam giáo trên thế giới là 
thực hiện năm bổn phận của người tín đồ mà giáo luật 
Islam gọi là "năm trụ cột" của đức tin: 


- Xác tín: là sự khẳng định đức tin theo "Rokul Imám" 
bằng lời tuyên thé "Chi có một Thượng đế duy nhất 
và Mohammed là Thiên sử của Người". Có ba câu xác 
tín khác nhau: Kalimah Sahadah, Kalimah Toydibat và 
Kalimah Tauhed. Cả ba câu đêu có ý nghĩa như trên 
nhưng được sử dụng trong những hoàn cảnh và trường 
hợp khác nhau. 


+ Câu Kalimah Sahadah dùng trong các lễ cầu nguyện 
hãng ngày và câu xác tín của người mới gia nhập đạo. 


+ Câu Kalimah Toydibat đùng để đọc bên tai người 
bệnh khi họ hấp hối và cũng là câu mả tín đồ đọc mỗi 
khi cần xác định đức tin. 


+ Câu Kalimah Tauhed dùng để đọc trong các lễ hãng 
ngày trước khi làm nghi thức cầu xin Thượng đế ban ơn. 


- Câu nguyện (Namaz): mỗi ngày năm lần vào lúc 5, 6 
giờ sáng (Sobh), lúc 12, 13 giờ (Zohr), lúc 16, 17 giờ 
(Asar), lúc Mặt Trời lặn (Maghrib) và vào lúc 20, 21 
giờ (Ishak). Do công việc hằng ngày, tín đồ Chăm 
Islam cũng như tín đồ Islam giáo trong khu vực Đông 
Nam А không thực hiện đủ năm 18 cầu nguyện trong 
một ngày mà chi chú trọng vào ba lẽ chính. Đó là lễ 
Zohr, Ishak và lễ Johr vào trưa ngày thứ Sáu hãng tuần 
tại thánh đường. 


190 


Đạo Hỏi - Tri thức cơ bản 


Trước khi cầu nguyện, tín đồ Chăm Islam thực hiện lễ 
tấy sạch theo đúng giáo luật: bàn tay, cánh tay, súc 
miệng, rửa tai, mắt mũi, bàn chân cho thật sạch; mặc 
quần áo nghiêm chỉnh (trang phục thường là quấn 
sarông, Áo sơ mi và đội kiểu mũ của tín đồ Islam giáo 
thường đội). 


18 cầu nguyện gồm một số nghỉ thức gần giống nhau 
và mỗi buối lẽ gồm nhiều lần thực hiện các nghỉ thức 
đó (mỗi lần là một rakat). Lë Sobh gồm hai rakat, lẻ 
Hohr, Asar, Ishak có bốn rakat. Lời cầu nguyện trong 
mỗi rakat gồm có câu Takbir "Allahu Akbar" tôn vinh 
Thượng đế và câu kinh Fatihah. Tín dó Islam giáo rất 
trọng việc cầu nguyện tập thế tại thánh đường, đặc biệt 
là vào ngày thánh lë thứ Sáu hãng tuần. Theo giáo luật, 
việc cầu nguyện tại thánh đường chỉ dành cho nam 
giới, còn phụ nữ thì cầu nguyện tại nhà. Tuy nhiên, 
trong các cộng đồng Islam giáo ở Nam Bộ, vào ngày 
thứ Sáu hoặc các ngày lễ quan trọng, phụ nữ cũng tập 
trung tại tiểu thánh đường hoặc tại nhà một tín đồ nào 
đó để cùng nhau cầu nguyện. Trong những địp như 
vậy, họ cũng được một phụ nữ thông hiểu giáo lý và 
nghi thức hướng dàn lễ như vai trò một Imâm. Tại một 
số thánh đường, phụ nữ cũng có thé đến để làm lễ cầu 
nguyện nhưng chỉ ở bên ngoài hành lang của thánh 
đường hoặc người ta phải dùng mành ngăn cách, một 
bên dành cho nam tín đồ, một bên dành cho nữ tín đồ. 


- Tháng Ramadan: Bồn phận này được thực hiện vào 
tháng thứ Chín lịch Islam giáo. Trong khoảng thời gian 


181 


NGUYÊN BÌNH 


đó, tín đồ phải nhịn ăn uống, kiêng hút thuốc, không 
dùng được phẩm và không được chung đụng vợ chồng 
từ lúc Mặt Trời mọc đến khi Mặt Trời lặn. Người già 
yếu, phụ nữ có thai, trẻ em còn nhỏ hoặc dưới tuổi dậy 
thì (ở Thành phố Hồ Chí Minh được quy định là trẻ 
em đưới 10 tuổi) được miễn thực hiện việc nhịn ăn. 
Những người đau yếu, dang đi đường xa có thể tạm 
hoãn thực hiện nhịn ăn nhưng sẽ phải thực hiện vào 
một thời gian thuận tiện sau đó. 


Việc chay tịnh trong tháng Ramadan mang ý nghĩa 
sâu xa là làm cho tín đồ có một tình yêu thực sự với 
Thượng Đế và đối với đồng loại, trước nhất là đối với 
người nghèo khổ, đồng thời biết kiểm chế những ham 
muốn vật chất thấp hèn, những thói hư, tật xấu, lòng vị 
kỷ, ... Việc chay tịnh cũng nhắc nhở tín đồ về tinh thần 
cộng đồng của đạo Islam, về ngày phán xét cuối cùng mà 
giữ mình khỏi những điều cám 4б xấu xa. Nói chung, việc 
chay tịnh trong tháng Ramadan được tiến hành song 
song với ý thức làm điều tốt. Kết thúc tháng Ramadan, 
mọi nhà déu tố chức lë Aligd Acaghir (Eid-al-Fitr, tết 
nhỏ) ăn mừng cho việc đã hoàn thành một mùa chay. 


Vào tháng Ramadan, những tín đồ thuộc các Jumah 
khác nhau có thé bày tỏ sự thân ái với nhau bằng cách 
đến dùng bữa xả chay và làm lễ tại thánh đường mà họ 
đến thăm. Bữa xả chay là bữa ăn đầu tiên trong ngày 
sau khi mặt trời lặn hoặc trước khi bình minh. 


Trước đây, trong mùa Ramadan, cộng đồng Islam giáo 
ở Việt Nam thường nhận được sự giúp đỡ về tài chính 


192 


Đạo Hồi - Tri thức со bản 


của các tố chức Islam trên thế giới hoặc của các tín đồ 
khá giả để các Jumah tổ chức bữa ăn cho tín đồ tại 
thánh đường. Những giúp đỡ này có thể gửi trực tiếp 
cho Ban Quản trị thánh đường hoặc thông qua Ban 
Đại diện cộng đồng Islam giáo Thành phố Hó Chí Minh. 
Trước khi vào mùa nhịn ăn, Ban Đại diện sẽ phân phối 
kinh phí cho các đơn vị hành lễ tùy theo số lượng tín 
đồ của mỗi Jumah. Việc phân phối tiền hỗ trợ không 
giới hạn trong phạm vi 15 đơn vị hành lễ của Thành 
phố Hồ Chí Minh mà cho cả các cộng đồng ở Ninh 
Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và đôi khi cả An Giang. 


- Bố thí: Bồn phận này được thực hiện với lý do: một là 
của cải, tiền bạc chỉ là những phương tiện nhất thời, 
nhưng dë cám dë và làm con người xấu xa; hai là việc 
bố thí sẽ giúp mọi tín đồ đều phải ý thức được mình 
thuộc một cộng đồng Islam và phải có trách nhiệm 
tương trợ, giúp đỡ lăn nhau. Có hai hình thức bố thí: 
Вб thí của cải làm ra; Bố thí lương thực vào cuối tháng 
Ramadan (khoảng 3 kg). 


Tín đồ Islam giáo ở Nam Bộ thường chỉ bố thí tiền và 
góp phần lương thực vào cuối tháng Ramadan. Cũng 
có một số tín đồ xem bố thí như một thứ thuế và họ 
tìm cách đóng "thấp nhất mà không bị kết tội". Tuy 
nhiên, bố thí vào tháng Ramadan được họ thực hiện 
một cách sốt sắng vì vào tháng này, mọi hành động thé 
hiện đức tin đều có ý nghĩa và giá trị vượt trội hơn cả. 

- Hành hương: Bồn phận cuối cùng trong năm bổn 
phận căn bản của tín đồ Islam giáo, đặt ra cho tất cả 


193 


NGUYÊN BÌNH 


những tín đồ nào có đủ điều kiện tài chính và sức khoẻ. 
Thời gian hành hương là đầu tháng 12 lịch Islam, bắt 
đầu từ ngày 7 và kết thúc vào ngày 10 của tháng, 
Những tín đồ hoàn thành bốn phận hành hương được 
mang danh hiệu Најјі và được cộng đồng kính trọng. 


Tín đồ Chăm Islam ở Thành phố Hồ Chí Minh và 
Nam Bộ nói chung nhiệt thành với bón phận hành 
hương. Từ trước thế chiến thứ hai, đã có một số tín đồ 
hành hương tới thánh địa Mecca. Do chiến tranh ở 
Việt Nam và nhiều nguyên nhân khác, từ năm 1956 
đến năm 1964 không có người Chăm nào đi hành 
hương. Đến năm 1965 mới có 11 người, trong đó có 4 
phụ nữ đi Mecca, mở đầu cho một "phong trào" hành 
hương trong những năm cuối thập niên 60 thế kỷ XX: 


+ Năm 1967: 77 người, trong đó có 9 người Việt (5 nữ) 
ở Tân Bửu, huyện Bến Lúc, tỉnh Long An; 


- Năm 1968: 32 người; 
- Năm 1969: 139 nguời (có 1 người chết tại thánh địa). 


Do nhiều lí do khác nhau, những năm đấu sau 1975, 
tín đồ Islam Việt Nam không tham dự các cuộc hành 
hương. Thời gian gần đây, những tín đồ tự túc được 
kinh phí hoặc nhận được sự giúp đỡ tài chính của các 
tổ chức Islam cũng đã hành hương tới thánh địa 
Mecca. Từ cuối những năm 1990, số tín đồ khá giả 
hoặc nhận được sự giúp đỡ tài chính của các tổ chức 
Islam giáo thực hiện hành hương đến Mecca ngày 
càng nhiều: 


184 


Рао Hài - Tri thức cơ bản 


- 1994: 5 người; 
- 1995: ố người; 
- 1996: 11 người; 
- 1997; 25 người. 


Năm 1998 có 56 người xin đi hành hương, trong đó 
có 25 người Chăm ở An Giang, 29 người ở Thành phố 
Hồ Chí Minh, 1 người ở Tây Ninh và 1 người ở Ninh 
Thuận. Trong 56 người di hành hương có 5 người nhận 
. được sự tài trợ của tổ chức Liên minh Islam và ó người 

` được tài trợ của Cộng hòa các Tiểu vương quốc Arập. 
Những tài trợ này được dành cho các thành viên thuộc 
Ban Đại diện cộng đồng Islam giáo và các Ban Quản lý 
thánh đường tại các khu vực (kế cả các tỉnh An Giang, 
Tây Ninh và Ninh Thuận). 


Năm 2003, có 53 người đã đi hành hương. Ngoài một 
số người tự túc được kinh phí, còn lại đều được Liên 
đoàn Arập và Hoàng gia Arập (Dubei) tài trợ thông 
qua Ban Đại diện cộng đồng Islam giáo Thành phố Hồ 
Chí Minh. Riêng Hoàng gia Arập tài trợ cho 27 người. 
Trong số những người đi hành hương có 25 người ở 

. Thành phố Hồ Chí Minh, 7 người ở Ninh Thuận, 1 
người ở Bình Dương. Theo Ban Đại diện cộng đồng 
Islam giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn những 
tín đồ có khả năng tự túc được kinh phí đi hành hương 
đều có sự trợ giúp của thân nhân ở nước ngoài. 


Khác với người Chăm Bàni, người Chăm Islam tó chức 
lẽ cắt tóc và đặt tên cho trẻ sơ sinh từ khi chúng mới 


195 


NGUYÊN BÌNH 


được 7 ngày tuổi. Đối với họ, tên thánh rất quan trọng, 
vì đó là tên thường dùng hâng ngày và cũng là tên 
chính thức. Không những thế, tên thánh còn là tên khi 
họ qua đời, họ hàng và bạn bè sẽ gọi nhiều lần trong 
các lễ cầu nguyện và cũng là tên Allah sẽ gọi họ trong 
ngày phán xử cuối cùng. Vì vậy, ngày nay chúng ta уйп 
thấy người Chăm Islam có tên theo cách gọi của người 
Arập như: Ibrahim, Ahmad, Muhammad, Aly, Youssof, 
Mahmud... cho con trai; và Halimah, Fatimah, Salimah, 
Maryam, Robyah, Hawa, Muk Minah, Aisah, Jamilah... 
cho con gái. Lễ đọc kinh cầu nguyện và ban phúc lành 
cho đứa trẻ thì không thể thiếu trong lễ cắt tóc và đặt 
tên cho trẻ sơ sinh của người Chăm Islam. 


Tục cắt da quy đấu cho các cháu trai và lễ cấm cung 
cho các cháu gái ở tuổi dậy thì được người Chăm Islam 
coi là bắt buộc và được thực hiện theo đúng tập tục của 
Islam giáo. Những đứa trẻ chưa thực hiện lễ cắt da quy 
đầu sẽ không được phép xây dựng gia đình và không 
được coi là tín đồ Islam thực thụ. Ngay cả hiện nay, 
những người ngoại đạo nếu chưa thực hiện nghi lễ này 
thì không được cưới con gái Chăm Islam làm vợ. 


Con gái Chăm Islam đến tuổi dậy thì phải chịu lễ cấm 
cung, nghĩa là phải ở nhà, không được tự do tiếp xúc 
với nam giới, dù họ là bà con họ hàng. Mỗi khi cần 
thiết phải đi ra ngoài, họ thường được các bà già di 
cùng. Họ phải đội khăn che mái tóc để tránh điểu 
tiếng, Do tập tục này, các cô gái Chăm Islam thường 
phải nghỉ học ở tudi 14 - 15. Vì vậy, số học sinh gái 


186 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Chăm Islam học đến trung học phổ thông rất ít, mà 
học đại học lại càng hiếm. 

Nghi lễ dám cuới của người Chăm Bàni cũng như của 
người Chăm Islam phản ánh sự đan xen văn hóa rất rõ 
rệt của họ. Đám cưới của người Chăm Islam mang sắc 
thái văn hóa Islam đậm hơn, so với đám cưới của người 
Chăm Bàni, nhưng suy cho cùng thì các tập tục lễ nghỉ 
truyền thống văn là chính. Điểu đáng lưu ý là người 
Chăm rất tôn trọng nguyên tắc hôn nhân đồng tôn 
giáo, cho nên, hôn nhân giữa người Chăm Muslim, kể 
cả người Chăm Bàni, với người Chăm Bàlamôn hầu như 
không xảy ra. Người Chăm Bàni và Chăm Islam đều 
thuộc về cộng đồng Chăm Islam giáo, nhưng quan hệ 
hôn nhân giữa hai nhóm này cũng hầu như không có. 


Người Chăm cũng tôn trọng hôn nhân đồng tộc. Tuy 
từ lâu sống gần gủi bên cạnh các cộng đồng dân cư 
khác như người Kinh, nhưng hôn nhân giữa họ cũng 
rất hạn chế. Có trường hợp người Chăm có vợ là người 
Kinh, nhưng vợ Chăm chồng Kinh thì rất hiếm, bởi vì 
người Kinh trong nhiều trường hợp không chịu thực 
hiện nghỉ lẽ cắt да quy đầu của người Islam giáo, dù họ 
đồng ý quy theo đạo Islam để cưới cô gái Chăm mà họ 
yêu quý. 

Đối với người Chăm Islam, tục đa thê được chấp nhận 
với điểu kiện người vợ đầu tiên phải là người muslim, 
những người vợ thứ có thể là người dân tộc khác, tôn 
giáo khác, nhưng khi về nhà chồng phải quy theo đạo 
Islam, Tuổi hôn nhân của người Chăm Islam không 


197 


NGUYÊN BÌNH 


quy định cụ thể, trên nguyên tắc thì người con trai sau 
khi đã thực hiện lễ cắt da quy đầu và con gái đến tuổi 
dậy thì là có thể tiến hành hôn nhân. Ngày nay, người 
Chăm đã được hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và 
Gia đình, nhưng họ vẫn tiến hành hôn nhân và ly hôn 
theo luật của Islam giáo. 


Khác với người Chăm Bàni, người Chăm Islam tuân 
thủ khá nghiêm ngặt luật hôn nhân của người Muslim, 
nghĩa là vai trò chủ động trong hôn nhân thuộc vé nhà 
trai, và lễ cưới, hỏi cũng được tiến hành theo đúng tập 
tục của đạo Islam. Nhà trai phải lo mai mối để tiến 
hành hôn nhân cho con trai. Họ phải lo tiền đồng! và 
tiến chợ” cho nhà gái. Lễ cưới chính thức của người 
Chăm Islam cũng điễn ra tại nhà gái như tập tục của 
người Chăm Bàni và chú rể phải ở lại đó ít ngày sau lễ 
cưới. Đó là tàn dư của chế độ mẫu hệ còn được lưu lại 
trong xã hội Chăm Islam.tưởng như đã được Islam hóa 
hoàn toàn. 


Nhà trai tổ chức lễ đưa rể đến nhà gái rất long trọng. 
Chú ré mặc trang phục của người đã đi hành hương, có 
lọng che, có kèn trống và tiếng reo hò của bạn bè đưa 
tiến đến nhà gái để làm lễ gà (lẽ Kapol). Trong lễ 
Kapol, ông Wali (người làm chứng) sẽ nắm tay chàng 


1. Tiền đóng là tiền trả ơn sinh thành và nuôi dưỡng có dâu. 
Só tién này không thế tính được, nên thường chỉ là 
tượng trưng. 

2. Tiền chợ là tiền chỉ phí cho việc tổ chức lễ cưới, nên đôi khi 
là số tiền khá lớn. А 


198 


Đạo Нді - Tri thức cơ bản 


тё và tuyên bố gå cô dâu cho chàng rể với số tiền đồng 
là bao nhiêu trước sự chứng kiến của ông mai và mọi 
người. Chú ré sẽ phải tự mình nói thật lưu loát lời chấp 
nhận lấy cô gái. Sau đó chàng được dẫn vào phòng tân 
hôn, ngồi lên giường cưới bên cạnh cô dâu và không 
quên rút chiếc trâm cài tóc có hình ngôi sao và mảnh 
trăng lưỡi liểm (biểu tượng của Islam giáo) trên mái 
tóc của cô như thế đế xem cô có phải là tín đồ Islam 
giáo thật hay không. Lúc đó vị chủ hôn (thường là ông 
Imâm) và những người có mặt cùng cất tiếng đọc Kinh 
Koran, cầu hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Nghi lễ 
đám cưới kết thúc, nhưng người ta còn tiến hành một 
số tập tục truyền thống và tiệc tùng vui vẻ. 


Về tang lẽ: Người Chăm Islam luôn chăm lo tổ chức 
tang lẽ cho người quá cố theo đúng tập tục tôn giáo 
của mình. Việc đầu tiên họ làm khi thấy người bệnh 
hấp hối là xoay đầu họ về hướng Tây, hướng của thánh 
địa Mecca. Sau đó người ta đọc kinh cầu nguyện để 
giúp người chết ra đi được nhẹ nhàng và cũng là để 
khẳng định họ đến hơi thở cuối cùng vẫn tin tưởng vào 
Allah. Sau khi người bệnh tắt thở, người ta vuốt mắt, 
tắm rửa và liệm cho họ bằng 3 tấm vải trắng không có 
đường khâu. Sau khi liệm, người ta tổ chức đọc kinh 
cầu nguyện và chuẩn bị đưa người quá cố đi chôn. 
Theo tập tục của Islam giáo, người Chăm tố chức mai 
táng cho người quá cố càng sớm càng tốt. Huyệt mộ 
được đào sâu khoảng 1,Šm, chiều dài đặt theo hướng 
bắc nam, vì tử thi được chôn đấu quay về hướng Bắc, 


199 


NGUYÊN BÌNH 


chân hướng Nam, và nghiêng về bên phải để mặt hướng 
về hướng Tây - hướng thánh địa Mecca. Mộ của người 
Chăm Islam được san bằng và được đánh đấu bång hai 
tảng đá hoặc cành cây. Sau khi đắp đất xong, người 
thân và bà con họ hàng đọc kinh cầu nguyện lần đầu 
tiên cho người quá cố ở bên mộ và ra về. Về nhà, người 
ta lại tổ chức đọc kinh cầu nguyện cho người chết một 
hoặc vài ba đêm liền sau ngày chôn cất. Người Chăm 
Islam cũng tổ chức cúng tuần cho người chết vào ngày 
thứ 7, thứ 10, thứ 30, thứ 40 và thứ 100 sau ngày chôn 
cất. Tuy nhiên, khác với người Chăm Bàni, người Chăm 
Islam chỉ tổ chức đọc kinh cầu nguyện cho người quá 
cố mà không tiến hành các nghỉ lễ rườm rà. 


Tổ chức tôn giáo 


Trước năm 1975, chính quyển Ngô Đình Diệm cho 
thành lập Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam (ngày 
10/8/1961), đứng đầu là một vị Chủ tịch. Cơ cấu tổ 
chức của Hiệp hội gồm 2 cấp: Cấp Trung ương có Ban 
Quản trị Trung ương điều hành; cấp Chỉ hội (cơ sở) 
có Ban Quản trị Chỉ hội do Đại hội Chi hội bầu ra gồm 
Chi hội trưởng, Chi hội phó và một số ủy viên khác. 
Mỗi thánh đường được phép lập một Chi hội và một 
Chi doàn thanh niên Chăm Islam giáo. Thời kỳ này, 
Ніёр hội Chăm Islam giáo Việt Nam cho ra đời 40 Chi 
hội và một trung tâm truyền bá Islam giáo gồm 9 cơ sở 
day giáo lý. Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam ban 
đầu chủ trương chỉ hoạt động về giáo lý, giáo luật 
nhưng thực tế ngay sau khi ra đời, tổ chức này đã bị 


200 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


chính quyền Ngụy thao túng. Năm 1962, tổ chức "Đại 
hội Islam giáo thế giới" đề nghị chính quyền Sài Gòn 
cho Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam được làm 
thành viên chính thức của Liên minh Islam giáo thế giới, 
và đến năm 1963 thì được công nhận. Gần đây, tố 
chức Liên minh Islam giáo thế giới д6 nghị Islam giáo 
Việt Nam sớm có một tố chức chính thức thay cho 
Hiệp hội Chăm Islam giáo Việt Nam đề làm thành viên 
của liên minh. Bên cạnh Hiệp hội Chăm Islam giáo 
Việt Nam còn có Hội đồng Giáo cả Islam giáo dé thống 
nhất việc hướng dẫn giáo lý Islam cho người Chăm Islam. 
Sau năm 1975, các tó chức trên tự giải tán, tín đồ 
Chăm Islam trở về sinh hoạt tôn giáo tại gia đình và tại 
thánh đường. 


Từ đó, người Chăm Islam thành lập các Ban Quản trị 
thánh đường theo từng khu vực cư trú. Đứng đầu Ban 
Quản trị là Hakim, sau đó là một số chức sắc như: 
Маер, Ahly, thư ký, thủ quỹ, Bên cạnh việc chăm lo đời 
sống tôn giáo cho tín đồ, Ban Quản trị còn là cầu nối 
giữa chính quyền địa phương với cộng đồng Islam 
của mình. 

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước nhụ cầu và 
nguyện vọng của đông đảo tín đó, chức sắc đồng thời 
để cộng đồng Islam Việt Nam hoạt động theo hướng 
tích cực, năm 1988, chính quyền Thành phố Hó Chí 
Minh cho phép cộng đồng Islam giáo tại thành phố lập 
та Ban Quản lý tài chính do ông Barohiem làm Trưởng 
ban. Sau đó, Ban Quản lý tài chính đối tên thành Ban 


201 


NGUYÊN BÌNH 


Đại diện lâm thời Islam giáo Thành phố Hồ Chí Minh. 
Năm 1992, UBND Thành phố Hó Chí Minh ra quyết 
định chấp thuận thành lập Ban Đại điện cộng đồng Islam 
giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở đặt tại 15 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 15, Quận Phú Nhuận. Nhiệm kỳ của 
Ban Đại diện là $ năm, nhân sự gồm 9 vị. Ngoài ra còn 
có Ban cố vấn, bộ phận Văn phòng và Ban Quản trị của 
14 khu vực. 


Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Ban Đại điện cộng 
đồng Islam giáo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đáp ứng 
được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đông 
đảo tín đồ tại thành phố, vừa là đầu mối tiếp nhận các 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước, đồng thời chuyển tải những tâm tư nguyện vọng 
của cộng đồng Islam cho các ngành chức năng, giúp 
cho công tác quản lý của Nhà nước được thuận lợi hơn. 


Cũng từ thập niên 60 của thế Ку XX, trong cộng đồng 
Chăm Islam ở An Giang xuất hiện một xu hướng khác 
trong cách thức hành lễ và biểu hiện đức tin. Lúc 
đầu, những tín đồ trong nhóm mới hình thành này 
được gọi là "Mudo", nghĩa là "phái mới", và mặc nhiên 
nhóm Islam còn lại được gọi là "phái cü". Cách gọi 
như vậy làm cho những vị lãnh đạo tinh thần mỗi 
phái không hài lòng. Bởi vì tính chất cũ hay mới đối 
với việc thực hiện đức tin đều không tốt. Trước năm 
1975 đã có những mâu thuẫn giữa hai nhóm, dẫn đến 
sự bài bác län nhau và nặng nề hơn là cấm hôn nhân 
giữa hai nhóm. 


202 


Рао Hồi - Tri thức cơ bản 


Căn cứ vào cách thức hành lễ trong tháng Ramadan 
mà người Chăm ở An Giang phân biệt thành hai nhóm 
Islam: nhóm thực hiện 20 Rakat và nhóm thực hiện 
8 Rakat. Có thể hình dung mỗi Rakat là một lần "1". 
Trong buổi lễ Sambayang Tarawat vào buổi tối 
trong tháng Ramadan, phái Mudơ chi cần thực hiện 
8 lần lẽ là đủ, trong khi trước đó người Chăm Islam 
văn thực hiện 20 lần 18. Ngoài ra, còn có những điểm 
khác biệt trong cách vận dụng giáo lý. Phái 20 Rakat 
căn cứ vào kinh Koran và sách Hadith để hành xử, 
trong khi phái 8 Rakat ngoài việc căn cứ vào kinh 
Koran, thì lại dựa vào sách Suna. Trong đức tin, phái 
20 Rakat được truyền dạy và tin là có 25 vị Thiên thần, 
còn phái 8 Rakat Chỉ tin có 23 vị Thiên thần,... 
Dưới đây là một số khác biệt trong cách thức hành lẽ 
của hai nhóm: 


emsa | mamas ] 
- Đọc câu kinh xác tín trong mọi | - Không đọc 
nghi thức có đọc kinh 

- Lễ Sambayang Tarawat thực hiện | - Lë Sambayang Tarawat 
20 Rakat thực biện 8 Rakat 

- Trong tang lẽ, sau khi chôn cất | - Không ầmnghithúcnày 
người chết, phải cầu nguyện tại 
mộ phần 


- 3 đêm sau khi chôn cất người | - Không bm nghi thúc này 
chết, có cầu nguyện 


203 


NGUYÊN BÌNH 


Xét về mặt học thuật, phái 20 Rakat thuộc trường phái 
Shafi'is, còn phái 8 Rakat thuộc trường phái Hanafte. 
Hiện nay, chức sắc và Чп đồ Islam ở An Giang tạm thời 
chấp nhận cách phân biệt hai phái theo nghi thức hành 
lễ: Phái 20 Rakat và Phái 8 Rakat. 


Đến nay, trên cơ sở thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, 
Tón giáo, ngoài Ban Đại điện cộng đồng Islam giáo 
Thành phố Hồ Chỉ Minh, đã có thêm một só Ban Đại 
điện Islam giáo ở các khu vực khác: Ban Đại diện cộng 
đồng Islam giáo tỉnh An Giang (thành lập năm 2007); 
Ban Đại điện cộng đồng Islam giáo tỉnh Tây Ninh (thành 
lập năm 2008); Ban Đại điện Lâm thời cộng đồng Islam 
giáo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2012. 


Mối quan hệ giữa cộng đồng Islam Việt Nam với 
cộng đồng Islam trên thế giới và khu vực Đông 
NamÁ 


Trong quá trình phát triển, cộng đồng Islam Việt Nam 
thường xuyên có mối quan hệ với các cộng đồng Islam 
ở Đông Nam Á và thế giới. Mối quan hệ này ngoài 
nền tảng là tôn giáo, còn có những yếu tố hòa quyện 
khác là lịch sử, dòng tộc, hôn nhân, chẳng hạn như 
mối quan hệ huyết thống, dòng tộc với cộng đồng 
Islam Campuchia; mối quan hệ tôn giáo, dòng tộc với 
cộng đồng Islam Malaysia. 

'Từ khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (28/5/1995), 
cộng đồng Islam Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong 


204 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


việc tăng cường tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức Islam 
trong khu vực và thế giới. Mối quan hệ của cộng đồng 
Islam Việt Nam với các cộng đồng Islam trong khu vực 
được thể hiện dưới hình thức: thăm thân (tín đồ Islam 
ở An Giang và Tây Ninh ven vùng biên giới Campuchia 
thường xuyên qua lại thăm hỏi bà con sinh sống ở 
Campuchia); việc du học của sinh viên Chăm Islam Việt 
Nam tại các trường Đại học Islam của Malaysia ngày 
càng nhiều; tham dự những cuộc thí xướng kinh Koran 
ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan, 


Ngược lại, nhiều tổ chức Islam dui nhiều hình thức 
~ khác nhau vào Việt Nam để tăng cường quan hệ với 
cộng đồng Islam Việt Nam. Các hoạt động này diễn ra 
' đưới các hình thức: 
` = Tài trợ tài chính tu sửa, xây dựng thánh đường: Từ 
nguồn tài trợ ở nước ngoài, các thánh đường Islam 
(đặc biệt ở An Giang, Tây Ninh) đều được xây dựng và 
tu sửa rất khang trang. Nhưng phần lớn các cá nhân và tổ 
chức Islam giáo ở nước ngoài đều cấp tài trợ mà không 
thông qua chính quyền địa phương. 


- Hoạt động tài trợ kinh sách: Một số cá nhân trong 
nước dựa vào mối quan hệ quốc tế cũng như một số tổ 
chức Islam giáo quốc tế đẩy mạnh các hoạt động đưa 
kinh sách vào Việt Nam phục vụ cho việc truyền đạo. 
Năm 1999, một thương nhân Arập thông qua một số 
chức sắc Islam Việt Nam tại Mỹ tài trợ cho Islam giáo 
ở Việt Nam in ấn hàng ngàn cuốn Kinh Koran. 


205 


NGUYỄN BÌNH 


- Hoạt động tài trợ du học: Theo thống kê chưa được 
đầy đủ, từ năm 1992 đến 2005, số sinh viên Islam Việt 
Nam được các tổ chức Islam quốc tế tài trợ du học kế 
cả diện học tự túc là 73 trường hợp và hơn 10 trường 
hợp đi du học khi chưa được phép. Liên minh Islam 
Thế giới, Ngân hàng phát triển Islam thế giới đã tài trợ 
12 học bồng cho Islam Việt Nam theo học tại các trường 
Đại học Islam ở Malaysia; trường đại học ШОМ tài trợ 
14 học bổng, đại học AUMM tài trợ 10 học bổng; Các 
trường Islan giáo tại Arập tài trợ 15 học bóng, rêng 
năm 2001 là 7 học bồng. 


206 


THUẬT NGỮ 


Cha của Muhammad 
АЫ al- Muttalib Ông nội Muhammad 


Người bạn, người cố vấn, cha vợ Muhammad 
và là vị Caliph đấu tiên của phái Sunni. 

Abu Talib Chú ruột Muhammad và là người giám 
hộ khi Muhammad mồ côi. 


Giờ cầu nguyện, được thông báo từ 
Thánh đường năm lần một ngày. 


Những người đi theo nhà cải cách tôn 
giáo Miza Ghulam Ahmad Qadian (mất 
năm 1908), người bị nhiều tín đồ phái 
Sunni coi là kẻ bội giáo vì đã công nhận 
ông là nhà tiên tri. 


Con gái của Abu Bakr, vợ Muhammad. 
Người có tuổi thọ hơn Muhammad 
vài chục năm và là một trong những 
nguồn quan trọng nhất về lịch sử và 
học thuyết Islam buổi sơ khai. 


Nhà thần học nói tiếng nhất trong lịch 
sử Islam và là người sáng lập ra trường 
phái thần học Ash'ariya. 


NGUYỄN BÌNH 


Trung tâm nghiên cứu thuộc phái Sunni 
có uy tín nhất và là một trong những 
trường đại học lầu đời nhất thế giới 
còn tồn tại đến ngày nay. Hiện nay, cơ 
sở này ở Cairo. 


Cháu và là con гё Muhammad, Người 
được xem là vị Imâm đầu tiên của phái 
Shi'is và vị Caliph thứ tư của phái Sunni. 
Ông là một trong những nhân vật quan 
trọng nhất của Islam giáo sơ khai. 


Nghĩa đen: "thần", tên gọi về Thượng 
đế của Islam. 


Ме cia Muhammad, 


Ash'ariya Trường phái thần học có ảnh hưởng 
nhất trong đạo Islam. 


Ауа (số nhiều ayat) | Nghia đen: "đấu hiệu của Thượng đế”, 
thuật ngữ dé chỉ mỗi tiết trong Kinh 
Koran. 


Ayatollah Những người có cấp bậc cao trong giới 
Tăng lữ phái Twelver 5\8, những 
người được uỷ quyến tiến hành Ijtihad. 

azan 


Baraka (đôi khi gọi là barkat hoặc bereket) 
Một quyền năng huyền diệu (phi thường) 
do Thượng đế ban cho con người, và 
người ta tin rằng, các vị Thánh dòng 
Sufi mới có quyền năng này. 


208 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


Một thuật ngữ được sử dụng trong 
dòng Sufism và là tư tưởng Shỉi bí 
truyền đối với người ngoài; mang ý 
nghĩa cụ thể của một đoạn trích Kinh 
thánh, đặc biệt là trong Kinh Koran. 


Người dẫn dắt cộng đồng Islam sau 
khi Muhammad qua đời. Từ gốc Arập | ` 
là Khalifa, nghĩa là "người đại diện" 
hoặc là "người được ủy quyền", ngụ ý 
ràng, các Caliph không thé hiện uy 
quyền của riêng mình mà Chỉ là người 
đại diện cho Thượng đế và Muhammad. 


Tên một dòng tu SuÊ vô cùng phố 
biển ở Nam Á. 


Dhikr (zikr) Nghĩa đen "Sự nhắc lại, "Sự hôi tưởng”, 
"Su bày tỏ”, “K£ ra". Thuật ngữ dùng 
để chỉ các bài tập rèn luyện thiển của 
các dòng tu Su8. 


Eid al- Adha "Lš Hiến sinh", đánh dấu kết thúc mùa 
hành hương Hajj. 


Eid al- Fitr Lë két thúc tháng chay Ramadan. 


Chishti 


Fana 


Một khái niệm bí án dòng Suf, biéu 
thị sự hủy diệt cả về linh hồn và thể 
xác của mỗi cá nhân trong sự thống 
nhất của Thượng dé. 


Một học giả tiến hành nghiên cứu lí 
thuyết về luật pháp Islam. 


209 


NGUYỄN BÌNH 


hai của Kinh Koran. 


R : 
Nghĩa đen: "Người bảo vệ", một danh 
hiệu đáng kính dành cho những người 


thuộc lòng Kinh Koran. 


Hành hương tới ngôi đến Ka'ba ở Месса; 
một trong những bón phận nghi lễ của 


Islam. 


học Sunni. 


Hashim 


Mật trong bốn trường phái giáo pháp 


học Sunni. 


Tên bộ tộc của Muhammad. 


Hijra 


210 


Cuộc di trú của Muhammad và những 
người theo ông từ Mecca tới Madinah 
năm 622 - mở đấu cho kỷ nguyên 


Islam. 


Con gái Muhammad, vợ của Ali, mẹ 
của Husayn. Bà là người có lòng mộ 
đạo nổi bật trong phái Shi'i. 


Một sắc lệnh hoặc một quan điểm 
chính thức. Người phát ngôn trả lời 
các câu hỏi được đặt ra cho chính phủ. 


Cơ sở luật pháp của Islam giáo. 


Truyền thuyết hoặc giai thoại liên quan 
đến cuộc đời và lời nói của Đức Thiên 
sứ Muhammad; được sử dụng như 
một nguồn Kinh thánh quan trọng thứ 


Một trong bón trường phái giáo pháp 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Con trai thứ của Ali và Fatima, cháu 
ngoại Muhammad. Sự hiến sinh của 
ông ở Karbala là điểm chú ý chủ yếu 
trong nghỉ lễ và niềm tin phái Shí ¡s. 
Một học giả am hiểu luật pháp Islam, 
có trình độ để tiến hành cuộc tranh 
luận độc lập; ý muốn nói đến Mujatahid 
hoặc faqih. 


Nghĩa đen: "Lãnh tụ", một thuật ngữ 
dành cho người hướng dàn cầu nguyện 
ở Thánh đường. Quan trọng hơn, đó 
là chức danh người lãnh đạo hợp pháp 
cộng đồng Muslim phái Shï ¡s. 


Nghĩa đen: "Sự đầu hàng" hoặc "Sự 
phục tùng”, tên một tôn giáo độc thần 
liên quan gần gũi với Do Thái giáo và 
Kitô giáo; những người theo tôn giáo 
này được gọi là Muslim. 


Những người tin vào sự cần thiết phải 
thiết lập một xã hội dựa trên những 
nguyên tắc cơ bản của Islam giáo và phải 
được quản lý bảng sự hiểu biết của riêng 
họ về những giá trị và giáo luật Islam. 


Ismaʻilis "Tên gọi một giáo phái Shiʻis. 
YN а 


abriya Một trườn hái thần học sơ khai bênh 
Jabriy: £ P. 
с quan điểm con người hành động 


211 


NGUYÊN BÌNH 


Ja'far al- Sadiq 


hoàn toàn do sự ép buộc thần thánh 
và không thể chối bỏ được. 


Vị Imâm thứ sáu của phái Shi'i; được 
thừa nhận là người sáng lập ra trường 
phái cơ bản của giáo luật Shỉ is. 


Nghĩa đen "Sự ngu 46°. một thuật ngữ 
để mô tả xã hội Arập trước khi Islam ra 
đời. Các tó chức Islam chủ yếu đã sử 
dụng thuật ngỡ này dé Chỉ các xã hội 
trên thế giới không đáp ứng được các 
chuẩn mực về quản lí nhà nước, cũng 
như các chuẩn mực đạo đức. 


Cơ thể con người trong tình trạng dơ 
bần cần phải tắm mới được thực hiện 
cầu nguyện. 
Nghĩa đen "Cố gắng”, "Phấn đấu”, hoặc 
"Đấu tranh” và là dạng viết tắt của một 
câu dài hơn có nghĩa là "Phấn đấu theo 
con đường của Thượng đế”. Khái 
niệm jihad bao gồm một loạt các hành 
động hoặc bảo vệ Islam hoặc cái gì đó 
ха hơn mục dích của đạo. 


Những vật hữu tình được dé cập trong 
Kinh Koran, thường đồng nhất với 
ma quỷ. 


Một ngôi nhà hình lập phương ở 
Mecca. Người ta tin rằng, ngôi đến 
này là do Abraham xây dựng theo 
lệnh truyền của Chúa. Đó là hướng 
để tín đồ Islam cẩu nguyện và là 


312 


Đạo Hồi - Tri thức cơ bản 


điểm trung tâm của hành trình hành 
huong(Hajj). 


Nghĩa đen "Diễn thuyết" hoặc "Hùng 
biện", danh từ phố biến nhất dành cho 
hệ thống thần học Islam. 


Người vợ đầu của Muhammad - người 
cũng được tôn kính như là người đầu 


"i 
Khalifa 
tiên cải theo Islam. 


Xem Qur'an 


Một trong bốn trường phái giáo pháp 
học Sunni. 
Nơi tín dó Islam cầu nguyện, giống 
như Mosque. 


Một dòng tu Sufi - được giới hạn trong 
vùng Thổ Nhĩ Kỳ và một số vùng khác 
xưa kia thuộc Đế chế Ottoman, nổi 
tiếng vé nghỉ thức luyện thiển khác 
biệt - được gọi là Sema. і 


Hốc cầu nguyện ở Thánh đường, được 


đánh dấu bằng Qibla, hoặc là nơi hướng 
dän cầu nguyện. 


Вус giảng kinh, một trong những đặc 
điểm kiến trúc quan trọng nhất của 
thánh đường Islam, 


Nơi tín đồ Islam cầu nguyện, giống 
như Masjid. 


213 


NGUYÊN BÌNH 


Viên chức giải quyết các vấn dé liên 
quan đến giáo luật Islam (Shari'a) 


Muhammad Vi thiên sứ đầu tiên của Islam. Tín dó 
Islam tin rằng, ông là người nhận được 
sự Thiên khải của Thượng đế trong 
Kinh Koran, đồng thời бпр là người 
cuối cùng trong số các sứ giả kế từ 
Adam và bao gồm tất cả các vị sứ giả 

được nhắc đến trong Kinh thánh của 

người Do Thái, cũng giống như Jesus. 


Muharram Tháng đầu tiên theo lich Islam, đồng 
nghĩa với một nghỉ lễ đặc biệt của phái 
Twelver Shỉis để tưởng nhớ sự tử vì 
đạo của Husayn 


Một học giả Islam có học vấn và được 
kính trọng có quyển tiến hành cuộc 
tranh luận độc lập (còn gọi là Ijtihad} 


“Tín đồ Islam giáo 


Muslim (nữ giới 
gọi là Muslima) 


Cầu nguyện (Xem Salat). 
Toà án Islam giáo. 


Một hình thức ca hát đặc biệt như một 
phần luyện thiển của các thành viên 
thuộc dòng tu Chishti Suf 


Hướng cầu nguyện của tín đồ Islam - 
hướng tượng trưng cho việc tín dó khi 
cử hành lë ở khắp mọi nơi trên thế giới 
đều hướng về ngôi dén Ka'ba ở Месса. 


214 


Đạo Hài - Tri thức cơ bản 


Kinh thánh Islam - bộ Kinh mà người 
ta tin rằng đo Thượng đế Thiên khái 
cho sứ giả Muhammad 


Tên bộ tộc của Muhammad 


Tháng thứ chín theo lịch Islam. Trong 
tháng này tín đồ lslam phải ăn chay; 
nhịn ăn, uống, hút thuốc, bạo lực và 
tình dục từ khi mặt trời mọc cho đến 
hoàng hôn trong suốt cả tháng. 


Sự cúi chào hoặc là sự phủ phục - một 
trong những điểm khác biệt nhất trong 
việc cầu nguyện theo nghi lễ Islam; 
còn gọi là Salat. 


Hình thức cầu nguyện theo nghỉ lễ 
Islam (xem Namaz.) 


Một điệu nhảy quay tròn rất đặc biệt 
do các thành viên thuộc dòng tu 
Mevlevi Sufi trình điễn như là một 
cách luyện thiền. 


Một trong bốn trường phái giáo pháp 


Những lời tuyên xưng đức tin: "Tôi 
chứng nhận rằng, không có vị thần 
nào ngoài Thượng đế và tôi cũng 
chứng nhận rằng, Muhammad là sứ 
giả của Người", 


Shariah Giáo luật Islam giáo. 


215 


NGUYÊN BÌNH 


Tên một số giáo phái Islam tách biệt 
với đại đa số tín đồ Islam và tôn địa vị 
của Ali như người kế tục Muhammad. 


216 


Một loạt các biểu hiện lòng mộ đạo 
thần bí trong Islam. Còn gọi là Tasawwuf 


“Tục lệ hoặc truyền thuyết về Nhà Tiên 
tri Muhammad được sử dựng như một 
nguồn giáo luật và khuôn mẫu ứng 
xử thông thưởng trong cuộc sống 
hãng ngày. 

Тап một giáo phái Islam chiếm ưu thể. 
Một chương trong bó Kinh Koran. 


Luật dòng tu Sufi. 


Khái niệm vé tính đồng nhất thần 
thánh - điểm trung tâm của đức tin tín 
đồ Islam giáo.. 


Những bùa chú đem lại may mån dé 
để phòng quỷ sứ. Những bùa chú này 
thường xuyên thu phục được nhiều 
vùng đất trong thế giới Islam, 


Bài ca của phái Twelver Shi'is tường 
nhớ sự tử vì đạo của Husayn trong 
tháng Muharram. Thuật ngữ cũng dùng 
cho các buối diču hành để tang Husayn 
được tố chức trong tháng này. 


Đạo Hải - Tri thức cơ bản 


TwelverShiis — | Тәп một giáo phái Shís - phái 12 Imám. 
Phái này có ảnh hưởng lớn ở ran. 


Umayyads Vương triều đầu tiên thống trị thế giới 
Islam 


Umma (ummat) | Nghĩa là "Dân tộc” hoặc "Cộng dóng”, 
ý nói công đồng những người tin theo 
Islam tạo nên một thế giới những tín 
đồ Islam, 


Hành hương tới ngôi đến Kabah ở 
Mecca được thực hiện vào bất cứ lúc 
nào trong năm, không kế cuộc hành 
hương Hajj bit buộc mạng ý nghĩa 
| nghi 18. Umar được xem là thấp hơn 
Hajj nhưng vẫn mang ý nghĩa tôn giáo. 


Usul al - gh Những nguyên tắc cơ bản của luật 
pháp Islam được sử dụng để làm sáng 
tỏ cho giáo luật Islam (Shari'ah). 

Wudu (жога) 'Việc tắm rửa theo nghỉ lễ trước khi cầu 
nguyện (salat). 


Việc bó thí theo nghỉ lễ, gồm có việc 
hiến tặng hàng năm một số phần trăm 
nhất dinh tài sản của tín đồ vào quỹ 


Tên một giáo phái Shiis chủ yếu sinh 
hoạt ở Yemen, 


217 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Tài liệu tiếng nước ngoài 


218 


Barker, J., What Muslims Believe, One World, 1997. 


Beckerlegge, Gwilym, The World Religions Reader, 
Roughledge Pub., 2000, (the second edition). 


Calverley, Edwin E., Worship in Islam, Madras, Christian 
Literature Society for India, 1925. 


Cragg, Kenneth, The Event of the Qur'an: Islam in its 
Scripture, Oxford: Oneworld, 1995. 


Endress, Gerhard, An Introduction to Islam, Edinburgh 
University Press, 1988. 


Elias, Jamal J., Zam, Roughledge Pub., London, 1999. 


Esack, Farid, The Qur'an, А User’s Guide, Oxford: 
Oneworld, 2005. 


Newby, Gordon D., A Concise Encyclopedia of Islam, 
Oneworld Pub., 2002. 

Nasr, S.H., and Leaman, O., (eds), 4 History of Islamic 
Philosophy, London, Routledge Pub., 1996. 

Ridgeon, Lloyd (edited), Major World Religions from 
their Origins to the present, Rouledge Curzon Pub., 2003. 
Rippin, A., Muslims: Their Religious Beliefs and Practices, 
2 vols, RKP, 1998. 

Watt, William M., Islamic Creeds: A Selection, Edinburgh 
University Press, 1994. 


Đạo Нді - Tri thức cơ bản 
Watt, William M., Companion to the Qur'an, Oxford: 
Oneworld, 1994. 


Watt, William M., Islam - a Short History , Oxford: 
Oneworld, Reprinted 2002. 


Tài liệu tiếng Việt 


Ban Đại điện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí 
Minh, Kinh Qur'an (Ý nghĩa - Nội dung), người dich: 
Hassan A. Karim, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2001. 

Phan Xuân Biên (chủ biên), Người Chăm ở Thuận 
Hải, Sở văn hóa thông tin Thuận Hải, 1989. | 
Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dóp, Văn hóa Chăm, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991. 


Ngô Văn Doanh, Văn hóa Chămpa, Nxb. Văn hóa - 
Thông tin, Hà Nội, 1994. 

Ngô Văn Doanh, LÊ hội Rija Nugar của người Chăm, 
Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà nội, 1998. 

Ngô Văn Doanh, Vai trò của Hồi giáo trong đời sống 
chính trị hiện đại các nước Đông Nam Á, Viện Khoa 
học xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2004. 

Dominique Sourdel, #ó; giáo, (bản dịch tiếng Việt), 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2002. 

Phan Văn Рр, Islam giáo ở Việt Nam từ 1990 dén nay, 
Trung tâm nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo, Viện 
Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. 

Phan Văn Dốp, Nguyễn Việt Cường, "Người Chăm ở 
đông bằng sông Cửu Long", trong Vấn đề dán tộc ở 
đồng bằng sông Cửu Long (Mạc Đường chủ biên), 
Nxb. Khoa học xã hội, 1991, tr. 283-316. 

Nguyễn Tấn Đắc, Người Mã Lai và người Muslim ở 
Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, số 2 (66) - 2004, 
tr. 65-71. 


219 


NGUYÊN BÌNH 


220 


Nguyễn Đức, Thế Trường, Lê Yên, Islam Hồi giáo, 
Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2002. 

Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tắn, Lương 
Ninh, Lịch sử Việt Nam, Nxb. Đại học và Giáo dục 
Chuyên nghiệp, tập I, Hà Nội, 1991. 

Nguyễn Văn Luận, Người Chăm Hồi giáo ở miền Tây 
Nam phán Việt Nam, Bộ Văn hóa, giáo dục và thanh 
niên, 1974. 


Lương Ninh, Đạo Hài với người Chăm ở Việt Nam, 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1/1999. 

Vương Hoàng Trà, Vai trò tín ngưỡng dân gian Chăm 
trong đời sông người Chăm Ninh Thuận - Bình Thuận, 
Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, só 6/2001. 

Lê Thị Tuyết Vân, Ảnh hưởng của Islam giáo đối với 
đời sống xã hội đông bào Chăm tình Bình Thuận hiện 
nay, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Tôn giáo, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2001. 

X'iân Thông tin khoa học Xã hội, Tôn giáo và đời sống 
hiện đại, tap 2, Hà Nội, 1997. 

Viện Thông tin khoa học Xã hội, Tôn giáo và đời sóng 
hiện đại, tập 4, Hà Nội, 2001. 

Phạm Thị Vinh, /siam ở Việt Nam, chuyên khảo, Viện 
Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam. 

Phạm Thị Vinh, "Hồi giáo và đời sống xã hội của 
người Chăm", Tạp chỉ Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 
(11), 1993. 

Trương Nghiệp Vũ, Tôn giáo tín ngưỡng của người 
Chăm ở Ninh Thuận, Thực trạng và giải pháp. Tình 
ủy Ninh Thuận, Ban Dân vận, tháng 8/2001. 


MỤC LỤC 


- kời nhà хий bản 
Mở đầu ` 


THÉ GIỚI ISLAM NGÀY NAY 


Chương 1 
SỰ RA ĐỜI CỦA ISLAM GIÁO 
1.1. Sự ra đời và cuộc sống ban đầu của sứ giả Muhammad 
1.2. Đại di chuyển giáo đồ - Hijra 
1.3. Sự sùng kinh Muhammad 
1.4. Cộng đồng Islam giáo sau khi Muhammad qua đời 


Chương 2 
KINH KORAN, THẢN HỌC, GIÁO LUẬT 
VÀ THUYÉT THẢN BÍ 
2.1. Kinh Koran 
2.2. Thần học 
2.3. Giáo luật Islam giáo - Shariah 
2.4. Islam thần bí: Sufi 


Trang 


NGUYÊN BÌNH 


Chương 3 
‚ ĐỨC TIN, NGHI LỄ 

VÀ THỰC HÀNH TÔN GIÁO 8 
3.1. Các trụ cột đức tin 83 
3.2. Các trụ cột thực hành đức tin 91 
3.3. Lễ hội 120 
3.3. Nghỉ lễ vòng đời 132 

Chương 4 
CỘNG ĐÔNG ISLAM GIÁO Ở VIỆT NAM 148 
4.1. Vài nét về lịch sử Islam giáo. Việt Nam 148 
4.2. Cộng đồng Islam giáo Việt Nam 165 
Thuật ngữ 207 
Tài liệu tham khảo 218 


222 


NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 
Địa chỉ: 109 Quán Thánh - Ba Đình - Há Nội 
Điện thoại: Phát hành 0438439034; Biên tập 04.38438953, 04.38439033 


Fax: 04.38438951 - Email nxbtdbk1998@)yahoo.com - Website: www.nxbidbk vn 


ĐẠO HỒI - TRI THỨC CƠ BẢN 
NGUYÊN BÌNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. TRỊNH TẤT ĐẠT 


Biên tập: 
TRỊNH THỊ HÀNG 
Kĩ thuật ví tính: 
MAI HƯƠNG 
Bìa: 

GS.TS. HỒ SĨ QUÝ 


In 1.000 cuốn, khổ 12 x 20cm 
Thực hiện tại Công ty cổ phần In Văn Hóa Việt 
Dang ký kế hoạch xuất bản số: 738 - 201 1/CXB/05 — 28/TDBK 
Inxong và nộp lưu chiểu quý I näm 2012 


"ҮТ ГЫ 


